NGUYÊN QUANG HUY 


50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

















NGUYÊN QUANG HUY 



MÔN SINH HỌC LỚP 12 


Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI DƯONG 


ĐÈ CHÍNH THÚ C 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 
MÔN THI: SINH HỌC 

Thời gian làm bài: 180 phút 
(Đề thi gồm 02 trang) 


Câu 1 (l,5điễm) 

a) Ở sinh vật nhân thực, mồi nhiễm sắc thể điển hình đều chứa các trình tự nuclêôtit được 
gọi là tâm động, đầu mút và trình tự khởi đầu nhân đôi ADN. Hãy cho biết ý nghĩa của các 
vùng trình tự nuclêôtit đó. 

b) Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét ba cặp nhiễm sắc thể thường, trên mỗi 
cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen khác nhau. Trong quá trình giảm phân ở một ruồi 
giấm đực, một số tế bào có một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân I, giảm phân 
II diễn ra bình thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường và các tế bào 
khác giảm phân bình thường.Theo lí thuyết, số loại giao tử về các gen trên có thể được tạo ra 
từ quá trình giảm phân của co thể trên là bao nhiêu? 

Câu 2 (1,5 điếm) 

a) Nêu đặc điểm các con đường thoát hoi nước qua lá. 

b) Những nhóm sinh vật nào có khả năng cố định nito phân tử? Vì sao chúng có khả năng 
đó? 

c) Vì sao trong trồngtrọt người ta phải thường xuyên xới đất ở gốc cây cho toi xốp? 

Câu 3 (1,5 điếm) 

a) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò gì đối với động vật nhai lại? 

b) Ở người, vận tốc máu trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là chậmnhất? 
Nêu tác dụng của việc máu chảy nhanh hay chậm trong từng loại mạch đó. 

c) Tại sao nói trong quá trình hô hấp ở cá có hiện tượng dòng nước chảy một chiều và 
gần như liên tục từ miệng qua mang? 

Câu 4 (1,0 điếm) 

a) Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp? 

b) Tại sao khi kích thích vào một điểm trên co thể thủy tức thì toàn thân nó co lại? 

Việc co lại toàn thân có ưu điểm và nhược điểm gì? 

Câu 5 (1,5 điếm) 

a)Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Vì sao? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


b) Sự biểu hiện của đột biến gen thường có hại, nhưng tại sao trong chọn giống người ta 
vẫn sử dụng phương pháp gây đột biến gen để tạo ra các giống mới? 

c) Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là có hại, thậm chí gây chết 
cho các thể đột biến? 

Câu 6 (1,0 điếm) 

Opêron là gì? Nêu chức năng của các thành phần trong opêron Lac ở vi khuân E. coli. 

Câu 7 12,0 điếm) 

a) Ở một loài thực vật, xét phép lai P: (^AabbDD X ặAaBBdd. Ở đời con, một thể đột 
biến có kiểu gen AAaBbDd. Hãy giải thích cơ chế hình thành thể đột biến trên. 

b) Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể thu 
được kết quả sau: 


Cá thể 

Cặp nhiễm sắc thể 

Cặp 1 

Cặp 2 

Cặp 3 

Cặp 4 

Cặp 5 

Cặp 6 

Cặp 7 

Cá thể 1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

Cá thể 2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Cá thể 3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Cá thể 4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


Hãy cho biết các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở các cá thể trên. Giải thích. 


c) Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =12. Khi quan sát quá trình 
giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 xảy 
ra trao đổi chéo không cân giữa 2 crômatit khác nguồn gốc, các tế bào còn lại giảm phân bình 
thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số 
tinh trùng được tạo thành, các tinh trùng mang đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ 
bao nhiêu? 


Họ và tên thí sinh: 


Hết- 

....So bảo danh: 


Chữ kỉ của giám thị 1: 


Chữ kỉ của giảm thị 2: 













Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 
HẢI DU ONG NAM học 2016 - 2017 

HƯỚNG DẦN CHẤM SINH X HỌ ^ 

_ Hướng dân châm gôm: 04 trang 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 a) Ớ sinh vật nhân thực mỗi nhiễm sắc thể điển hình đều chúa các trình tự 
(l,5đ) nuclêôtit được gọi là tâm động, đầu mút và trình tự khỏi đầu nhân đôi ADN. Hãy 
cho biết ý nghĩa của các vùng trình tự nuclêôtit đó. 

Ý nghĩa các vùng trình tự nuclêôtit 

- Tâm động là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST có thể di chuyển về 0,25 
các cực của tế bào trong quá trình phân bào. 

- Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST 0,25 
không dính vào nhau. 

- Các trình tự khởi đầu nhân đôi ADN là những điểm mà tại đó ADN được bắt 

đầu nhân đôi. 0,25 

b) Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét ba cặp nhiễm sắc thể thường, 
trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen khác nhau. Trong quá 
trình giảm phân ở một ruồi giấm đực, một số tế bào có một cặp nhiễm sắc thể 
không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các sự 
kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường và các tế bào khác giảm phân 
bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử về các gen trên có thể được tạo ra 
từ quá trình giảm phân của cơ thể trên là bao nhiêu? 

- Giả sử cặp NST thứ I xét 1 gen có 2 alen (A,a), cặp NST thứ II xét 1 gen có 
2 alen (B, b), cặp NST thứ III xét 1 gen có 2 alen (D, d). 

- Một số tế bào giảm phân bình thường: 

+ Ớ mỗi cặp NST giảm phân cho 2 loại giao tử. số loại giao tử bình thường 
là: 2x 2 X 2 = 8 (loại giao tử). 0,25 

- Một số tế bào có một cặp NST giảm phân I không phân li: 

+ Một số tế bào có một cặp NST thứ I không phân li ở giảm phân I sẽ tạo ra 2 
loại giao tử đột biến là Aa (n+1) và giao tử o (n-1), 2 cặp NST khác giảm 
phân bình thường và mỗi cặp NST cho ra 2 loại giao tử là (B, b) và (D,d ) 

—> Số loại giao tử đột biến là: 2x 2 X 2 =8 loại giao tử. 

+ Vì có 3 cặp NST, sự không phân li NST có thể xảy ra ở 1 trong 3 cặp NST 0,25 
—► Số loại giao tử đột biến: 8x3= 24(loại) 

- Số loại giao tử về các gen trên có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của 
các tế bào trên là: 8 + 24 = 32 (loại). 

a) Nêu đặc điểm các con đường thoát hoi nước qua lá. 


0,25 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 2 
(l,5đ) 

- Con đường qua khí khổng: Vận tốc lớn, lượng nước nhiều,, ít nhất cũng đạt 
khoảng 70% và lượng nước thoát được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí 
khổng. 

-Con đường qua bề mặt lá (Qua cutin); Vận tốc yếu, lượng nước nhỏ, nhiều 
nhất cũng chỉ được 30% và không có sự điều chỉnh lượng nước thoát. 

0,25 

0,25 

b) Những nhóm sinh vật nào có khả năng cố định nitơ phân tử? Vì sao chúng có 
khả năng đó? 

- Những sinh vật có khả năng cố định nito không khí: 

+ Nhóm VK cố định nito sống tự do: Cyanobacterìa... 

+ Nhóm VK cố định nito sống cộng sinh: Rhỉzobỉum sống trong rễ cây họ 
đậu... 

- Chúng có khả năng đó vì có enzim nitrôgenaza nên có khả năng phá vỡ liên 
kết 3 bền vững của ni to và chuyển thảnh dạng NH 3 ... 

0,25 

0,25 


c) Vì sao trong trồng trọt ngưòi ta phải thường xuyên xói đất ở gốc cây cho toi 
xốp? 


- Làm cho nồng độ c >2 trong đất cao giúp cho hệ rễ hô hấp mạnh hon nên tạo 
ra áp suất thẩm thấu cao để nhận nước và các chất dinh dưỡng từ đất. 

- Ngăn cản quá trình phản nitrat hóa. 

- Tiêu diệt ngăn cản sự phát triển cỏ dại 

0,25 

0,25 

Câu 3 
(l,5đ) 

a) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò gì đối vói động vật nhai lại? 

- Hệ tiêu hóa của động vật nhai lại không tiết ra enzim xenlulaza. Vì vậy, 
chúng không tự tiêu hóa thức ăn có thành xenlulôzo của tế bào thực vật. Vi 
sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng có khả năng tiết ra enzim 
xenlulaza để tiêu hóa xenlulôzo. Ngoài ra, vi sinh vật còn tiết ra các enzim 
tiêu hóa các chất hữu co khác có trong tế bào thực vật thành các chất dinh 
dường đon giản. Các chất dinh dưỡng đon giản này là nguồn chất dinh dưỡng 
cho động vật nhai lại và cho vi sinh vật. 

- Vi sinh vật cộng sinh từ dạ cỏ theo thức ăn đi vào dạ múi khế và ruột. Ở 
ruột, các vi sinh vật này sẽ bị tiêu hóa và trở thảnh nguồn prôtêin quan trọng 
cho động vật nhai lại. 

0,25 

0,25 

b) Ở ngưòi, vận tốc máu trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là 
châm nhất? Nêu tác dung của viêc máu chảy nhanh hay châm trong từng loai 
mạch đó. 

- Vận tốc máu nhanh nhất ở động mạch. Tác dụng: đưa máu và chất dinh 
dưỡng kịp thời đến các co quan, chuyển nhanh sản phẩm của hoạt động tế bào 
đến noi cần thiết hoặc đến co quan bài tiết. 

- Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch. Tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp 
trao đổi chất với tế bào. 

0,25 

0,25 


c) Tại sao lại nói trong quá trình hô hấp ở cá có hiện tuựng dòng nước chảy một 
chiều gần như liên tục tù' miệng qua mang? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Quá trình hô hấp ở cá có hiện tượng dòng nước chảy một chiều gần như liên 
tục từ miệng qua mang: 

+ Khi cá thở vào, cửa miệng cá mở ra, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng 
làm thể tích khoang miệng tăng, áp suất trong khoang miệng giảm. Nước tràn 
qua qua miệng vào trong khoang miệng. 

+ Khi cá thở ra, cửa miệng đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở ra 
làm thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng có tác dụng 
đẩy nước từ khoang miệng đi qua mang. 

0,25 

0,25 

Câu 4 
(l,0đ) 

a) Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp? 

Chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm ở màng sau khe xináp và làm 
xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. 

0,25 

b) Tại sao khi kích thích vào một điểm trên cơ thể Thủy tức thì toàn thân nó co 
lại? Việc co lại toàn thân có ưu, nhuực điểm gì? 

Do hệ thần kinh của thủy tức có dạng lưới, các tế bào thần kinh phân bố khắp 
cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh. Khi kích thích tại một điểm toàn 
bộ các tế bào thần kinh cùng trả lời kích thích => co rút toàn bộ cơ thể 

+ Ưu điểm: tránh đươc kích thích. 

+ Nhươc điểm: Tiêu tốn năng lương. 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 5 
(l,5đ) 

a) Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Vì sao? 

- Đột biến gen phổ biến nhất là thay thế cặp nuclêôtit. 

- Vì: 

+ Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay thế nucleotit dễ xảy ra hơn cả 
ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở 
các dạng phổ biến và hiếm). 

+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế nucleotit là các đột biến trung 
tính (ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất 
trên gen. 

+ Trong thực tế, dạng đột biến gen này được tìm thấy (biểu hiện ở các thể đột 
biến) phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài. 

0,25 

0,25 

0,25 

b) Sự biểu hiện của đột biến gen thường có hại, nhưng tại sao trong chọn giống 
ngưòi ta vẫn sử dụng phương pháp gây đột biến gen để tạo ra các giống mói? 

- Tuy đa số đột biến gen có hại, nhưng vẫn có một số đột biến gen có lợi được 
dùng làm nguyên liệu cho chọn giống cây trồng và vi sinh vật, đặc biệt đột biến 
có giá trị về năng suất, phẩm chất, khả năng chống chịu (hạn, mặn, rét...) trên các 
đối tượng cây trồng. 

- Bản thân các đột biến cũng chỉ có giá trị tương đối, vì ở môi trường này có thể 
có hại, sang môi trường khác có thể có lợi hoặc ở tổ hợp gen này không có lợi 
nhưng khi đi vào tổ họp gen khác trở thảnh có lợi. Vì vậy, các đột biến được tạo 
ra còn được dùng làm nguyên liệu cho quá trình lai giống để tạo ra những tổ họp 
gen có kiểu hình đáp ứng được mục tiêu sản xuất. 

0,25 

0,25 


c) Tại sao phần ló’n các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là có hại, thậm chí 
gây chết cho các thể đột biến? 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


Vì đột biến cấu trúc NST thường làm hỏng các gen, tái cấu trúc các gen và làm 0,25 
mất cân bằng cho cả một khối lớn các gen. 

Câu 6 Opêron là gì? Nêu chức năng của các thành phần trong opêron Lac ở vi khuẩn E. 
(l,0đ) coli. 

- Khái niệm: Trên phân tử ADN của vi khuân, các gen câu trúc có liên quan 
về chức năng thường phân bo liền nhau thành từng cụm cỏ chung một cơ chế 

điều hòa gọi là opêron. 0,25 

- Chức năng của các thành phần trong opêron. 

+ Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) liên quan về chức năng nằm kề nhau: mã hóa 
các enzim phân hủy lactôzơ. 0,25 

+ Vùng vận hành (O): nằm trước gen cấu trúc, là vị trí tương tác với chất ức 
chế (prôtêin ức chế). 0,25 

+ Vùng khởi động (P): nằm trước vùng vận hành, đó là vị trí tương tác của 
ARN pôlimeraza để khởi đầu phiên mã. 0,25 

Câu 7 a) Ở một loài thực vật, xét phép lai cỷAabbDD X ặAaBBdd. Ở đời con có một thể đột 
(2,0đ) biến có kiểu gen AAaBbDd. Hãy giải thích cơ chế hình thành thể đột biến trên. 

* Rối loại giảm phân 1 ở cơ thể đực hoặc cơ thể cái 

- Neu xảy ra rối loạn giảm phân I ở cơ thể đực tạo giao tử AabD. Giao tử này 

kết hợp với giao tử bình thường ABd của cơ thể cái sẽ tạo thành hợp tử 
AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến. 0,25 

- Neu xảy ra rối loạn giảm phân I ở cơ thể cái tạo giao tử AaBd. Giao tử này 

kết hợp với giao tử bình thường AbD của cơ thể đực sẽ tạo thành hợp tử 
AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến. 0,25 

* Rối loại giảm phân II ở cơ thể đực hoặc cơ thể cái 

- Neu xảy ra rối loạn giảm phân II ở cơ thể đực tạo giao tử AAbD. Giao tử 

này kết hợp với giao tử bình thường aBd của cơ thể cái sẽ tạo thành hợp tử 
AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến. 0,25 

- Neu xảy ra rối loạn giảm phân II ở cơ thể cái tạo giao tử AABd. Giao tử này 

kết hợp với giao tử bình thường abD của cơ thể đực sẽ tạo thành hợp tử 
AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến. 0,25 

(HS biện luận theo cách khác đủng cũng cho điếm tôi đa) 
b) Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong 
quần thể thu được kết quả sau: 


Cá thể 

Cặp nhiễm sắc thể 


Cặp 1 

Cặp 2 

Cặp 3 

Cặp 4 

Cặp 5 

Cặp 6 

Cặp 7 

Cá thể 1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

Cá thể 2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Cá thể 3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Cá thể 4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



Hãy cho biết các dạng đột biến số lượng NST ở các cá thể trên? Giải 
thích? 


- Cá thể 1: là thể ba (2n+l) vì có 1 cặp thừa 1 NST 

- Cá thể 2: là thể một (2n-l) vì có 1 cặp thiếu 1 NST 

- Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n) vì các cặp đều có 2 NST. 

- Cá thể 4: là thể tam bội(3n) vì các cặp đều có 3 NST. 

0,25 

0,25 


c) Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =12. Khi quan sát quá 
trình giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, ngưòi ta thấy có 10 tế bào có cặp 
nhiễm sắc thể số 1 xảy ra trao đổi chéo không cân giữa 2 crômatit khác nguồn 
gốc, các tế bào còn lại giảm phân bình thường; các sự kiện khác trong giảm phân 
diễn ra bình thưòìig. Theo lí thuyết, trong tổng số tinh trùng đuực tạo thành, các 
tinh trùng mang đột biến mất đoạn chiếm tỷ lệ bao nhiêu? 


- Tổng số tinh trùng hình thành: 4 X 10000 = 40000 (tinh trùng) 

- 10 tế bào sinh tinh giảm phân có trao đổi chéo tạo được 40 tinh trùng trong 
đó có 20 tinh trùng bình thường , 10 tinh trùng mang đột biến mất đoạn và 10 
tinh trùng mang đột biến lặp đoạn 

- Tỷ lệ tinh trùng mang đột biến mất đoạn: 10/40000 = 0,025%. 

(HS biện luận đủng đê ra đáp số cũng cho điếm toi đa) 

0,25 

0,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 


ĐỀ CHÍNH THỨC 


(Đe thi gồm 08 câu; 02 trang) 


ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC - BẢNG KHÔNG CHUYÊN 

Thời gian: 180 phút (không kế thời gian giao đề) 

Ngày thi: 12/10/2016 


Câu 1 (1,5 điểm) 

1. Người ta làm thí nghiệm trồng 2 cây A và B trong một nhà kính ở nhiệt độ 25°C và cường độ 
ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần. Khi tăng cường độ chiếu sáng (bằng 2/3 ánh sáng mặt 
trời toàn phần) và tăng nhiệt độ (30°C - 40°C) trong nhà kính thì cường độ quang họp của cây A giảm 
nhưng cường độ quang hợp của cây B không giảm. Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Giải thích. 

2. Vì sao khi trồng cây cần phải xới đất cho toi xốp? 

Câu 2 (1,5 điểm) 

1. Ở người, protein được biến đổi ở các bộ phận nào trong ống tiêu hóa? Quá trình tiêu hóa 
protein ở bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

2. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Giải thích. 

a. Hệ tuần hoàn hở chỉ thích họp cho động vật có kích thước nhỏ. 

b. Tim của bò sát có 4 ngăn, máu vận chuyến trong co thế là máu không pha. 

c. Ớ người, khi uống nhiều rượu dần đến khát nước và mất nhiều nước qua nước tiểu. 

Câu 3 (1,0 điểm) 

1. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối. 

2. Một nhóm học sinh trồng một loài thực vật trong các chậu và tiến hành các thí nghiệm 

sau: 

+ Thí nghiệm 1: Chiếu sáng 14h, trong tối lOh —> Cây ra hoa. 

+ Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 16h, trong tối 8h —► Cây ra hoa. 

+ Thí nghiệm 3: Chiếu sáng 13h, trong tối 11 h —> Cây không ra hoa. 

a. Loài cây được tiến hành trong thí nghiệm trên thuộc nhóm cây ngày dài, cây ngày 

ngắn hay cây trung tính? Giải thích. 

b. Dự đoán và giải thích kết quả ra hoa của loài cây trên khi tiến hành thí nghiệm: 

Chiếu sáng 12h, trong tối 12h (ngắt thời gian tối bằng cách chiếu xen kẽ ánh sáng đỏ và đỏ xa 
vào giữa giai đoạn tối lần lượt là đở - đỏ xa - đỏ). 

Câu 4 (1,0 điểm) 

1. Sự phát triển qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang lại cho chúng những điểm lợi và bất 
lợi gì? 

2. Ớ trẻ em, nếu chế độ dinh dường thiếu iốt kéo dài thì thường có biếu hiện như thế nào? Giải 
thích. 

Câu 5 (1,0 điểm) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


1. Neu một người bị hỏng thụ thế progesteron và estrogen ở các tế bào niêm mạc tử cung thì có 
xuất hiện chu kì kinh nguyệt hay không? Khả năng mang thai của người này như thế nào? Giải thích. 

2. Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường bị loãng xưong? 

Câu 6 (1,5 điểm) 

1. Giải thích vì sao mã di truyền có tính đặc hiệu? Tính đặc hiệu của mã di truyền có ý 
nghĩa gì? 

2. Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau: 

Mạch 1: TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 
Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT 
Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ gồm 5 axit amin. Hãy xác 
định mạch nào trong 2 mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn đế tống hợp nên mARN và chỉ ra 
chiều của mồi mạch. Giải thích. 

Câu 7 (1,5 điểm) 

1. Sử dụng 5-BU đế gây đột biến ở opêron Lac của E. coli thu được đột biến ở giữa vùng mã hóa 
của gen LacZ. Hãy nêu hậu quả của đột biến này đối với sản phấm của các gen cấu trúc. 

2. Ớ một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. 

Khi lai cây mẹ hoa đỏ thuần chủng với cây bố hoa trắng, kết quả thu được Fi gồm hầu hết cây hoa đỏ 
và một số cây hoa trắng. Giải thích về sự xuất hiện cây hoa trắng ở Fi. Biết tính trạng màu hoa do gen 
trong nhân quy định. 

Câu 8 (1,0 điểm) 

1. Bằng cách nào mà nhiễm sắc thế ở sinh vật nhân thực có the chứa được phân tử ADN dài hon 
rất nhiều lần so với chiều dài của nó? 

2. Phân tích kết quả của các phép lai sau đây và viết so đồ lai trong mồi phép lai đó. Biết một gen 
quy định một tính trạng. 


Phép lai 

Kiếu hình bố và mẹ 

Kiếu hình đời con 

1 

Xanh X vàng 

Tất cả xanh 

2 

Vàng X vàng 

% vàng: % đốm 

3 

Xanh X vàng 

Vi xanh: % vàng: % đốm 


-Hết.—- 

( Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: . SBD: . 

Cán bô coi thi số 1: . Cán bô coi thỉ số 2: . 













Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI PHÒNG 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

(Gôm 06 trang) 


KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIOI THÀNH PHÓ 
CÁC MÔN VĂ N HÓA CẮP THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 

MÔN: SINH HỌC BẢNG KHÔNG CHUYÊN 

Ngày thi: 12/10/2016 


Chú ý: - Thỉ sinh làm theo cách khác nếu đúng thì cho điếm tối đa 
- Điêm bài thi: 10 điếm 


Câu Đáp án Điểm 

1. Ngưòi ta làm thí nghiệm trồng 2 cây A và B trong một nhà kính ở nhiệt độ 25 c và 
cưcmg độ ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần. Khi tăng cưÒTig độ chiếu sáng 
(bằng 2/3 ánh sáng mặt tròi toàn phần) và tăng nhiệt độ (30°c - 40°C) trong nhà kính thì 
cưòtig độ quang họp của cây A giảm nhưng cưòtig độ quang họp của cây B không giảm. 
Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Giải thích. 

Mục đích thí nghiệm: Phân biệt thực vật C3 và C4. 0,25 

- Giải thích: 

+ Ở nhiệt độ 25°c là điểm tối ưu về nhiệt độ và cường độ ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng 0,25 
mặt trời toàn phần là điểm bão hòa ánh sáng của thực vật C3. 

+ Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ thì thực vật C 3 đóng khí khống dần 0,25 
đến xảy ra hô hấp sáng và làm giảm cường độ quang hợp (trong thí nghiệm này là 
1 cây A). 

1 5điểm + Thực vật C4 chịu được cường độ ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao, không xảy ra hô 0,25 
hấp sáng nên cường độ quang họp không giảm (trong thí nghiệm này là cây B). 

2. Vì sao khi trồng cây cần phải xói đất cho toi xốp? 

Kh i trồng cây cần xới đất cho toi xốp đế: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho lông hút phát triển. 0,15 

- Cung cấp ôxi cho hô hấp hiếu khí, hạn chế hô hấp kị khí ở rễ. 0,15 

- Hạn chế quá trình phản nitrat xảy ra làm mất nito trong đất. 0,1 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyến hóa muối khoáng từ dạng không tan 0,1 

sang dạng hòa tan. 


1. Ở người, protein được biến đổi ở các bộ phận nào trong ống tiêu hóa? Quá trình tiêu 

hỏa protein ở bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? _ 

ơ người, protein được biên đôi ở dạ dày và ruột non. 0,125 

Tiêu hóa ở ruột non là quan trọng nhất vì: 0,125 

- Dạ dày chỉ có pepsin biến đổi protein thành các chuồi polipeptit ngắn (khoảng 8 — 0,25 

2 10 axit amin) co thể chưa hấp thụ vào máu được. 

1 5điểm " Ớ ru ^ t non c ° đầy đủ các enzim từ tuyến tụy, tuyến ruột tiết ra để phân giải 0,25 
hoàn toàn các chuồi polipeptit ngắn thành các axit amin cơ thể hấp thụ vào 
máu được 

2. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Giải thích, 
a. Hệ tuần hoàn hở chỉ thích họp cho động vật có kích thước nhỏ. 

_b. Tim của bò sát cỏ 4 ngăn, máu vận chuyển trong cơ thế là máu không pha._ 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



c. Ớ người, khi uống nhiều rượu dẫn đến khát nước và mất nhiều nước qua nước tiểu. 

a. Đúng do trong hệ tuần hoàn hở máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp nên 
máu đi đến các co quan và bộ phận xa tim chậm, không đáp ứng được nhu cầu của co 
thế vì vậy thích họp với động vật có kích thước co thế nhỏ. 

b. Sai vì tim bò sát 4 ngăn chưa hoàn thiện (vách ngăn giữa hai tâm thất là không 
hoàn toàn) nên có sự pha trộn máu ở tâm thât do đó máu vận chuyên trong co thê là 
máu pha. 

c. Đúng do: 

- Hoocmon ADH kích thích tế bào ống thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu 
—> lượng nước thải theo nước tiếu giảm. 

- Rượu làm giảm tiết ADH —> giảm hấp thụ nước ở ống thận —> lượng nước tiếu tăng 
—> mất nước —> áp suất thấm thấu trong máu tăng —> kích thích vùng dưới đồi gây 
cảm giác khát. 

0,25 

0,25 

0,125 

0,125 

3 

l,0điểm 

1. Giải thích hiên tương moc vống của thưc vât trong bóng tối? 

• • o • o • • o o 

- Hiện tượng “mọc vống” là hiện tượng cây trong bóng tối sinh trưởng nhanh một 
cách bất thường, thân cây có màu vàng và yếu ớt, sức chống chịu kém. 

- Vì trong tối, lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chế sinh 
trưởng (axit abxixic) nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn. Hơn nữa cây trong tối 
cũng ít bị mất nước hơn. 

0,25 

0,25 

2. Môt nhóm hoc sinh trồng môt loài thưc vât trong các châu và tiến hành chiếu 
sáng trong các trường họp sau: 

+ Thí nghiệm 1: Chiếu sáng 14h, trong tối lOh -> Cây ra hoa. 

+ Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 16h, trong tối 8h -> Cây ra hoa. 

+ Thí nghiệm 3: Chiếu sáng 13h, trong tối llh -ỳ Cây không ra hoa. 

a. Loài cây được tiến hành trong thí nghiệm trên thuộc nhóm cây ngày dài, cây 

ngày ngắn hay cây trung tính? Giải thích. 

b. Dự đoán và giải thích kết quả ra hoa của loài cây trên khi tiến hành thí nghiệm: 
Chiếu sáng 12h, trong tối 12h (ngắt thòi gian tối bằng cách chiếu xen kẽ ánh sáng 
đỏ và đỏ xa vào giữa giai đoạn tối lần lượt là đỏ - đỏ xa - đỏ). 

a. Cây ngày dài vì cây ra hoa khi độ dài đêm tới hạn tối đa là lOh. 

b. Cây ra hoa vì: 

- Neu chiếu bố sung xen kẽ 2 loại ánh sáng thì lần chiếu cuối cùng có ý nghĩa và tác 
dụng quan trọng nhất. 

- Ánh sáng đỏ có bước sóng 660nm ức chế sự ra hoa của cây ngày ngấn nhưng kích 
thích sự ra hoa của cây ngày dài. 

0.25 

0.125 

0,125 

4 

l,0điểm 

1. Sự phát triến qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang lại cho chúng những điểm 
lợi và bất lợi gì ? 

- Điếm lợi: Mồi giai đoạn có cách khai thác nguồn sống khác nhau, do đó chúng có 
thế thích nghi tốt với sự thay đối của môi trường. 

- Điếm bất lợi: Do phải trải qua nhiều giai đoạn mà mỗi giai đoạn đòi hỏi một loại 
môi trường riêng. Điều này làm tăng tính phụ thuộc vào môi trường. Mặt khác, vòng 
đời bị kéo dài nên tốc độ sinh sản chậm —* kém ưu thế hơn trong tiến hóa. 

0,25 

0,25 

2. Ớ trẻ em, nếu chế độ dinh dưõng thiếu iốt kéo dài thì thường có biếu hiện như t 
Giải thích. 

ìế nào? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Biểu hiện: Chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp. 

- Giải thích: Iôt là thành phần của hoocmon tiroxin. Thiếu iốt dần đến thiếu tiroxin —> 
giảm quá trình chuyến hóa cơ bản, giảm sinh nhiệt của các tế bào, giảm quá trình 
phân chia và lớn lên của tế bào. Đối với trẻ em, tiroxin còn có vai trò kích thích sự 
phát triển đầy đủ của các tế bào thần kinh, đảm bảo cho sự hoạt động bình thuờng 
của não bộ. 

0,25 

0,25 

5 

l,0điểm 

1. Nếu một người bị hỏng thụ thế progesteron và estrogen ở các tế bào niêm mạc tử cung 
thì có xuất hiện chu kì kinh nguyệt hay không? Khả năng mang thai của người này như 
thế nào? Giải thích. 

- Tử cung của người này không đáp ứng với estrogen và progesteron nên không dày 
lên và cũng không bong ra, do đó không có chu kì kinh nguyệt. 

- Người này không có khả năng mang thai do niêm mạc tử cung không dày lên dần 
đến: 

+ Trứng không thê làm tô. 

+ Neu trứng làm tổ được cũng khó phát triển thành phôi do niêm mạc tử cung mỏng 
nên thiếu chất dinh dưỡng cung cấp cho phôi, dề bị sấy thai. 

o o p o 

b. Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thưòng bị loãng xương? 

- ơ giai đoạn tiền mãn kinh hàm lượng hoocmon estrogen giảm. Hoocmon này có tác 
dụng kích thích lắng đọng canxi vào xương. Khi nồng độ estrogen giảm thì sẽ giảm 
lắng đọng canxi vào xương do đó gây loãng xương. 

- Ớ giai đoạn mãn kinh thì nang trứng không phát triển, không có hiện tượng rụng 
trứng, không có thế vàng —> buồng trứng ngừng tiết estrogen —> canxi không lắng 
đọng vào xương —> bệnh loãng xương càng nặng. 

0,25 

0,25 

6 

l,5điểm 

1. Giải thích vì sao mã di truyền có tính đặc hiệu? Tính đặc hiệu của mã di truyền 
có ý nghĩa gì? 

- Mã di truyền có tính đặc hiệu vì: 

+ Khi dịch mã mỗi codon trên mARN chỉ liên kết đặc hiệu với 1 anticodon trên 
tARN theo nguyên tắc bổ sung. 

+ Mỗi tARN chỉ mang 1 loại axit amin tương ứng. Như vậy, chính tARN là cầu nối 
trung gian giữa codon trên mARN với axit amin trên chuỗi polipeptit tương ứng —> 
mồi codon chỉ mã hóa 1 axit amin. 

- Ý nghĩa: 

+ Nhờ tính đặc hiệu nên từ 1 mARN được dịch mã thành hàng trăm chuỗi polipeptit 
thì các chuỗi polipeptit này đều giống nhau về trình tự axit amin. 

+ Neu mã di truyền không có tính đặc hiệu thì các chuồi polipeptit này có cấu trúc 
khác nhau —> không thực hiện được chức năng do gen quy định —> gây rối loạn hoạt 
động của tế bào và cơ thế. 

0,25 

0,25 

0,125 

0,125 

b. Một gen rất ngắn được tống hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau: 

Mạch 1: TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 

Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT 

Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ gồm 5 axit amỉn. 
Hãy xác định mạch nào trong 2 mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn để tống họp 
nên mARN và chỉ ra chiều của mỗi mạch. Giải thích. 

- Mạch 1 là mạch khuôn đê tông hợp nên mARN vì: 

Mạch 1: 5’TAX ATG ATX ATT 7X4 AXT AAT TTX TAG XAT GTA 3’ 

mARN: 3’AUG UAX UAG UAA AGU UGA UUA AAG AUX GUA XAU 5’ 

◄- 

nếu đọc từ phải qua trái ta thấy bộ ba thứ hai TAX (trên mARN là AUG) là mã mở 

0,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


đầu và sau 4 bộ ba kế tiếp ta gặp bộ ba kết thúc là AXT( trên mARN là UGA). Vì vậy 

ta có thể xác định chiều của mỗi mạch nhu sau: 0,25 

5’TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 3’ 

3’ ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT 5’ 

* I ' V * * * 7 , w Q25 

- Mạch 2 ta cũng gặp bộ ba mở đâu là TAX nhung sau 4 bộ ba kê tiêp ta không gặp 

đuợc bộ ba kết thúc nào tuơng ứng với 3 bộ ba kết thúc trên mARN là UAA, UAG, 

UGA. 

a. Sử dụng 5-BU để gây đột biến ở opêron Lac của E. coli thu được đột biến ở giữa vùng mã 
hóa của gen LacZ. Hãy nêu hậu quả của đột biến này đối vói sản phẩm của các gen cấu 
trúc. 

7 - 5-BU gây đột biến thay thế nucleotit, thường từ A - T thành G - X. 0,15 

l,5điểm - Vì đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen LacZ nên có thế có 1 trong 3 tình huống 

xảy ra: 

+ Đột biến câm: lúc này nucleotit trong gen LacZ bị thay thế, nhưng axit amin 0 2 

không bị thay đôi (do hiện tượng thoái hoá của mã di truyên) —> sản phàm của các 
gen cấu trúc (LacZ, LacY và LacA) được dịch mã bình thường. 

+ Đột biến nhầm nghĩa (sai nghĩa): lúc này sự thay thế nucleotit dần đến sự thay thế 0,2 
axit amin trong sản phấm của gen LacZ (tức là enzym galactozidaza), thường làm 
giảm hoặc mất hoạt tính của enzym này. Sản phấm của các gen cấu trúc còn lại 
(LacY và LacA) vẫn được tạo ra bình thường. 

+ Đột biến vô nghĩa: lúc này sự thay thế nucleotit dần đến sự hình thành một mã bộ 0 2 
ba kết thúc (stop codon sớm) ở gen LacZ, làm sản phấm của gen này (galactozidaza) 
được tạo không hoàn chỉnh (ngắn hon bình thường) và thường mất chức năng. Đồng 
thời, sản phấm của các gen cấu trúc còn lại - LacY (permeaza) và LacA (acetylaza), 
cũng không được tạo ra. 

b. Ớ một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa 
trắng. Khi lai cây mẹ hoa đỏ thuần chủng với cây bố hoa trắng. Kết quả thu được Fi gồm 
hầu hết cây hoa đỏ và một số cây hoa trắng. Giải thích về sự xuất hiện cây hoa trắng ở Fi. 
Biết tính trạng màu hoa do gen trong nhân quy định. 

Giải thích: 

- Do đột biến gen lặn trong giao tử của cây mẹ: Cây mẹ có kiểu gen AA khi giảm 0,25 
phân tạo 100% giao tử mang alen A, nhưng có một số giao tử mang alen A bị đột 

biến thành giao tử mang alen a. Giao tử này kết hợp với giao tử mang alen a bên cây 
bố hình thành cây hoa trắng. 

- Do đột biến mất đoạn NST mang alen A trong giao tử của cây mẹ: một số giao tử 0,25 
mang alen A bên cây mẹ bị mất đoạn nhiễm sắc thế mang alen A. Khi giao tử này kết 

họp với giao tử a bên cây bố sẽ hình thành cây hoa trắng. 

- Do đột biến lệch bội thế 2n-l: Trong giảm phân bên cây mẹ cặp nhiễm sắc thế mang 0,25 
cặp alen AA không phân li tạo giao tử (n + 1) có gen AA và giao tử (n - 1) không 

mang nhiễm sắc thế chứa alen A. Giao tử (n - 1) không mang A kết hợp với giao tử 
bình thường mang alen a bên cây bố hình thành cây hoa trắng. 

a. Bằng cách nào mà nhiễm săc thể ở sinh vật nhân thực có thế chứa được phân tử ADN 
dài hơn rất nhiều lần so vói chiều dài của nó? 


8 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


l,0điểm NST ở sinh vật nhân thực có thế chứa được phân tử ADN có chiều dài hơn rất nhiều 0,1 
lần so với chiều dài của nó là do sự gói bọc ADN theo các mức xoắn khác nhau trong 
nhiễm sắc thể: 

- Đầu tiên phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, đường kính vòng xoắn là 2nm. Đây là 0,1 
dạng cấu trúc cơ bản của phân tử ADN. 

- Ớ cấp độ xoắn tiếp theo, chuỗi xoắn kép quấn quanh các cấu trúc 

prôtêin histon (gồm 8 phân tử histon, 1 Ị vòng ADN tương ứng với 146 cặp nu) tạo 

thành cấu trúc nuclêôxôm, tạo thành sợi cơ bản có đường kính là 1 lnm. 

- Ớ cấp độ tiếp theo, sợi cơ bản xoắn cuộn tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính là 

30nm. ’ _ ' 0,1 

- Các sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn cuộn thành cấu trúc crômtit ở kì trung gian có 1 

đường kính 300nm. cấu trúc sợi tiếp tục đóng xoắn thành cấu trúc crômatit ở kì giữa ’ 

của nguyên phân có đường kính 700nm, mỗi nhiễm sắc thế gồm 2 sắc tử chị em có 
đường kính 1400nm. 

b. Phân tích kết quả của các phép lai sau đây và viết sơ đồ lai trong mỗi phép lai đó. Giải 


Phép lai 

Kiểu hình bố và mẹ 

Kiểu hình đời con 

1 

Xanh X vàng 

Tất cả xanh 

2 

Vàng X vàng 

Va vàng: % đốm 

3 

Xanh X vàng 

Vi xanh: % vàng: % đốm 


- Từ phép lai 1 suy ra xanh trội so với vàng. 

- Từ phép lai 2 suy ra vàng trội so với đốm. 

- Từ phép lai 3 suy ra xanh trội so với đốm. 

Từ kết quả của 3 phép lai —> các alen qui định màu sắc đều thuộc cùng một locut gen. 

- Quy ước gen: B x - xanh, B v - vàng, B d - đốm. 

- Viết sơ đồ lai: 

+ Phép lai 1: P:B x B x xB v - 

F!:B X B V ;B X -(100% xanh) 

+ Phép lai 2: P: B v B d X B v B d 

F,: 1/4B V B V : 2/4B v B d : l/4B d B d (3 vàng : 1 đốm) 

+ Phép lai 3: 


P: B x B d X B v B d 

Fi: 1/4B X B V : l/4B x B d : l/4B v B d : l/4B d B d 
( 2 xanh : 1 vàng : 1 đốm) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI THÀNH PHỔ 

HẢI PHÒNG CÁC MÔN VĂ N HÓA CẮP THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC BẢNG KHÔNG CHUYÊN 

(Đe thỉ gồm 08 câu; 02 trang) Thời gian: 180 phút (không kế thời gian giao đề) 

Ngày thi: 12/10/2016 

Câu 1 (1,5 điểm) 

1. Trong canh tác, đế cây hút nước dề dàng cần chú ý những biện pháp kĩ thuật nào? 

2. Tại sao đế tống họp một phân tử glucôzơ thực vật C 4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hon so 
với thực vật C 3 ? 

3. Khi quan sát 2 ruộng lúa đều có biếu hiện vàng lá, bạn Nam đã đưa ra kết luận như sau: Ruộng 
số một do lúa thiếu Nitơ, ruộng số hai do lúa thiếu lưu huỳnh. Em hãy giải thích tại sao bạn Nam lại 
đưa ra kết luận như vậy? 

Câu 2 (1,5 điểm) 

1. Tại sao tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất? 

2. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Giải thích. 

a. Người đang hoạt động co bắp (đang nâng vật nặng) huyết áp tăng, vận tốc máu giảm. 

b. Người sau khi nín thở vài phút thì tim đập nhanh hon. 

c. Ớ người, khi hít phải khí CO thì huyết áp giảm. 

d. Khi nghỉ ngoi, vận động viên thế thao có nhịp tim thấp hon người bình thường nhưng lưu 
lượng tim vẫn giống người bình thường. 

Câu 3 (1,0 điểm) 

1. Một loài thực vật ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối đa 12h/ngày. Một nhóm học sinh đã 
tiến hành trồng loài thực vật đó trong các chậu và tiến hành thí nghiệm chiếu sáng trong các điều kiện 
sau: 

+ Thí nghiệm 1: Chiếu sáng lOh, trong tối 14h. 

+ Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 12h, trong tối 12 giờ (ngắt giữa thời gian tối bằng cách chiếu sáng 
trong vài phút). 

+ Thí nghiệm 3: Chiếu sáng 14h, trong tối lOh. 

a. Loài thực vật trên là cây ngày dài, cây ngày ngắn hay cây trung tính? Giải thích. 

b. Dự đoán kết quả ra hoa của loài thực vật đó trong các thí nghiệm trên? Giải thích. 

2. Những nét hoa văn tự nhiên trên đồ gồ có xuất xứ từ đâu? 

Câu 4 (1,0 điểm) 

1. Sự phát triển qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang lại cho chúng những điểm lợi và bất 
lợi gì? 

2. Với ba dạng người: người bình thường; người bé nhỏ; người khống lồ, các dạng người đó liên 
quan đến một loại hoocmon tác động vào những người đó ở giai đoạn trẻ em. 

Hoocmon đó do tuyến nội tiết nào tiết ra và tác động như thế nào lên ba dạng người trên? 

Câu 5 (1,0 điểm) 

1. Sự tăng và giảm nồng độ progesteron gây tác dụng như thế nào đối với FSH, LH? 

2. Trình bày sự biến động của hoocmon progesteron và estrogen trong thai kì. Sự biến động của 
các hoocmon này trong thai kì khác với biến động của các hoocmon này trong chu kì kinh nguyệt như 
thế nào? Vì sao có sự khác biệt đó? 

Câu 6 (1,5 điểm) 

1. Hãy chỉ ra ít nhất hai điểm khác biệt giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân sơ với 
một gen cấu trúc điến hình của sinh vật nhân thực. 

2. Nguyên tắc bố sung thế hiện trong các cấu trúc và các cơ chế di truyền như thế nào? 

Câu 7 (1,5 điểm) 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


1. Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ loại X trở thành dạng hiếm X*. Gen này nhân đôi 3 lần. 
Hãy cho biết: 

a. Quá trình trên có thế làm phát sinh dạng đột biến nào? 

b. Có tối đa bao nhiêu gen đột biến đuợc tạo ra? 

2. Ở một loài thực vật 2n, do đột biến tạo nên co thể có kiểu gen AAaa. 

a. Xác định dạng đột biến và giải thích co chế hình thành thế đột biến trên. 

b. Đe tạo thế đột biến trên, nguời ta thuờng sử dụng hoá chất gì và tác động vào giai đoạn nào 
của chu kì tế bào? 

Câu 8 (1,0 điểm) 

1. Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dần đến việc hình thành các tổ họp NST khác nhau trong 
các giao tử. Giải thích vì sao mỗi sự kiện đó đều có thế tạo nên các loại giao tử khác nhau nhu vậy. 

2. Ớ một loài các gen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai sau 

P: AaBbDd X AaBbDd 

Xác định tỉ lệ kiểu hình trội 1 tính trạng của Fi? 

---Hết- 


( Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thỉ không giải thích gì thêm) 


Họ và tên thỉ sinh: . SBD: 

Cán bộ coi thi số 1: . Cán bộ coi thỉ số 2: . 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIOI THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG CÁC MÔN VĂ N HÓA CẮP THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 


HƯỚNG DẪN CHẤM 


MÔN: SINH HỌC BẢNG KHÔNG CHUYÊN 

Ngày thi: 12/10/2016 


Chú ý: - Thi sinh làm theo cách khác nếu đủng thì cho điếm tối đa 
- Điếm bài thi: 10 điếm 


Câu 

Đáp án 

Điểm 

1 

(l,5điểm) 

1. Trong canh tác để cây hút nước dễ dàng cần chú ý những biện pháp kĩ thuật nào? 

Biện pháp kĩ thuật đế cây hút nước dề dàng: 

- Làm cỏ, sục bùn, xới đất kĩ đế cây hô hấp tốt tạo điều kiện đế cho quá trình 
hút nước chủ động. 

0,25 

2. Tại sao để tổng họp một phân tử glucôzơ thực vật C4 và thực vật CAM cần nhiều 
ATP hon so với thực vật C3? 

- Theo chu trình Canvin, đế hình thành 1 phân tử glucozo cẩn 18ATP. 

- Ớ thực vật C3 pha cố định CO 2 chỉ diễn ra theo chu trình Canvin. 

0,25 














Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


- ơ thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài chu trình Canvin còn thêm 0,25 
chu trình C4 cần thêm 6 ATP đế hoạt hoá axit piruvic (AP) thành 
phosphoenolpiruvate (PEP). 

3. Khi quan sát 2 ruộng lúa đều có biêu hiện vàng lá, bạn Nam đã đưa ra kết luận 
như sau: Ruộng số một do lúa thiếu Nitơ, ruộng số hai do lúa thiếu lưu huỳnh. Em 
hãy giải thích tại sao bạn Nam lại đưa ra kết luận như vậy? 

Bạn Nam đưa ra kết luận như vậy vì: 

- Khi thiếu N, màu vàng biểu hiện trước ở lá già, sau đó đến lá non -> 0,25 

Ruộng số 1: biếu hiện vàng lá chủ yếu ở lá già. 

- Khi thiếu s, màu vàng biếu hiện trước ở lá non, sau đó đến lá già -> Ruộng 0,25 
số 2: Biểu hiện vàng lá chủ yếu ở lá non. 

Do khi thiếu N, thực vật có thế huy động nguồn N từ các lá già phía dưới đế 0,25 
cung cấp cho các phần đang tăng trưởng, đối với s thì không có khả năng di 
_ động này. _ 

1. Tại sao tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hỏa quan trọng nhất? _ 

- Vì ở miệng và dạ dày thức ăn mới chỉ biến đối chủ yếu về mặt cơ học nhờ 

răng và cơ thành dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho sự biến đối hóa học chủ 0,35 
yếu ở ruột. Ở ruột, nhờ có đầy đủ các loại enzim để biến đổi tất cả các loại 
thức ăn chưa được biến đối (lipit) hoặc mới chỉ biến đối một phần thành các 
phân tử tương đối đơn giản như mantozo và chuỗi polypeptit ngắn. 

Chỉ riêng protein là loại thức ăn có cấu trúc phức tạp phải trải qua quá trình 
biến đổi cũng rất phức tạp, cần tới 7 loại enzim khác nhau, trong đó ở dạ dày 
chỉ có pepsin biến đổi thành các polypeptit chuỗi ngắn (khoảng 8 đến 10 
aa). Còn lại là do các enzim từ tuyến tụy và tuyến ruột tiết ra phân cắt các 
chuỗi polypeptit đó ở các vị trí xác định, cuối cùng thành các axitamin. Các 
enzim đó là: tripsin, chimotripsin, cacboxipeptidaza, tripeptidaza. 

- Ngoài ra ruột non còn có chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng vào máu nhờ 
các lông ruột. 

_ 0,15 

2. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Giải thích. 

a. Người đang hoạt động cơ bắp (đang nâng vật nặng) huyết áp tăng, vận tốc 
2 máu giảm. 

(l,5điểm) b. Người sau khi nín thở vài phút thì tim đập nhanh hon. 

c. Ớ ngưòi, khi hít phải khí CO thì huyết áp giảm. 

d. Khi nghỉ ngoi, vận động viên thể thao có nhịp tim thấp hon ngưòi bình 

thưòng nhưng lưu lượng tim vẫn giống người bình thưòng. __ 

a. Sai vì người đang hoạt động cơ bắp tăng tiêu thụ O 2 ở cơ và tăng thải CO 2 0.25 
vào máu; nồng độ oxy trong máu thấp, nồng độ CO 2 trong máu cao, thụ 

quan hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ bị kích thích 
gửi xung thần kinh về trung khu điều hoà tim mạch làm tim đập nhanh và 
mạnh, do vậy tăng liều lượng máu qua tim làm tăng huyết áp và vận tốc 
máu. 

b. Đúng do sau khi nín thở nồng độ O 2 trong máu giảm và nồng độ CO 2 

trong máu tăng thụ quan hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động 0.25 
mạch chủ bị kích thích gửi xung thần kinh về trung khu điều hoà tim mạch 
làm tim đập nhanh và mạnh. 

c. Sai vì khí CO gắn với hemôglôbin làm giảm nồng độ ôxy trong máu do đó 

làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp. 0,25 

d. Đúng do cơ tim của vận động viên khỏe hơn cơ tim người bình thường 
nên thế tích tâm thu tăng. Nhờ thế tích tâm thu tăng nên nhịp tim giảm đi 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



vẫn đảm bảo được lưu lượng tim, đảm bảo lượng máu cung cấp cho các co 
quan. 

0,25 

3 

(lđiểm) 

1. Một loài thực vật ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối đa 12h/ngày. Một nhóm 
học sinh đã tiến hành trồng loài thực vật đó trong các chậu và tiến hành thí nghiệm 
chiếu sáng trong các điều kiện sau: 

+ Thí nghiệm 1: Chiếu sáng lOh, trong tối 14h. 

+ Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 12h, trong tối 12 giờ (ngắt giữa thòi gian tối bằng 
cách chiếu sáng trong vài phút). 

+ Thí nghiệm 3: Chiếu sáng 14h, trong tối lOh. 

a. Loài thực vật trên là cây ngày dài, cây ngày ngắn hay cây trung tính? Giải 

thích. 

b. Dự đoán kết quả ra hoa của loài thực vật đó trong các thí nghiệm trên? 

Giải thích. 

a. Loài thực vật trên là cây ngày ngắn vì ra hoa trong điều kiện chiếu sáng 
tối đa là 12h - tối tối thiểu là 12h. 

b. 

+ Thí nghiệm 1: Cây ra hoa vì thời gian tối lớn hon 12h. 

+ Thí nghiệm 2: Cây không ra hoa vì đã ngắt thời gian tối thành 2 đêm ngắn 
nhỏ hon 12h. 

+ Thí nghiệm 3: Cây không ra hoa vì thời gian tối nhỏ hon 12h. 

0,25 

0,15 

0,15 

0,15 

2. Những nét hoa văn tự nhiên trên đô gô có xuât xứ từ đâu? 

+ Sinh trưởng thứ cấp là sự sinh trưởng theo chiều ngang của thân và rề do 
hoạt động của mô phân sinh bên ở cây Hai lá mầm. Sinh trưởng thứ cấp tạo 
ra gồ lõi, gồ dác và vỏ có màu sáng đậm khác nhau. 

+ Nét hoa văn trên đồ gồ là các vòng đồng tâm với màu sáng tối khác nhau 
đó là các vòng năm do tầng sinh bần bên trong thân cây tạo ra do sự phân 
chia tế bào. 

+ Các hoa văn này không đều nhau do sự phát triển không đều của cây. 

o p o 

4 

(l,0điểm) 

1. Sự phát triến qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang lại cho 
chúng những điếm lọi và bất lợi gì? 


- Điếm lợi: Mỗi giai đoạn có cách khai thác nguồn sống khác nhau, do đó 
chúng có thế thích nghi tốt với sự thay đối của môi trường. 

- Điếm bất lợi: Do phải trải qua nhiều giai đoạn mà mỗi giai đoạn đòi hỏi 
một loại môi trường riêng. Điều này làm tăng tính phụ thuộc vào môi 
trường. Mặt khác vòng đời bị kéo dài nên tốc độ sinh sản chậm -> kém ưu 
thế hon trong tiến hóa. 

0,25 

0,25 

2. Với ba dạng ngưòi: ngưòi bình thưÒTig; ngưòi bé nhỏ; ngưòi khổng lồ, các dạng 
người đó liên quan đến một loại hoocmon tác động vào những ngưòi đó ở giai đoạn 
trẻ em. 

Hoocmon đó do tuyến nội tiết nào tiết ra và tác động như thế nào lên 3 dạng ngưòi 
trên? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


* Là hoocmon sinh trưởng do tuyến yên sản xuất ra tác động vào giai đoạn 
trẻ em: 

- Neu tiết ít hậu quả người bé nhỏ. 

- Neu tiết nhiều hậu quả người khống lồ. 

- Neu tiết bình thường người phát triển bình thường. 

* Nguyên nhân: 

- Hoocmon sinh trưởng tiết quá nhiều vào giai đoạn trẻ em dần đến quá trình 
phân chia tế bào tăng -> số lượng tế bào và kích thước tế bào tăng -> phát 
triển thành người khống lồ. 

- Neu tiết ít -> ảnh hưởng tới phân chia lớn lên tế bào -> người bé nhỏ. 


1. Sự tăng và giám nồng độ prôgesterôn gây tác dụng như thế nào đối với FSH, LH? 

5 - Nồng độ progesteron tăng lên làm niêm mạc tử cung phát triển, dày, xốp 

(l,0điêm) Và xung huyết để chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên 0,25 

tiết FSH và LH nang trứng không phát triển, không chín và rụng. 

- Nồng độ progesteron giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh 0 25 

nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH. 

2. Trình bày sự biên động của hoocmon progesteron và estrogen trong thai kì. Sự 

biến động của các hoocmon này trong thai kì khác vói biến động của các hoocmon 
này trong chu kì kinh nguyệt như thế nào? Vì sao cỏ sự khác biệt đỏ? _ 

* Trong thai kì: hai loại hoocmon này liên tục tăng từ khi phôi làm tố đến 0,1 
khi sinh. 

* Điếm khác biệt so với trong chu kì kinh nguyệt: 

- Estrogen biến động theo chu kì, trải qua 2 đỉnh: 0,2 

+ Đỉnh thứ nhất vào trước ngày trứng rụng. 

+ Đỉnh thứ 2 vào nửa sau của chu kì. 

- Progesteron có nồng độ thấp trong suốt nửa đầu chu kì. Cuối chu kì nồng 
độ cả 2 hoocmon đều giảm, và giảm thấp nhất vào giai đoạn thấy kinh ở chu 
kì tiếp theo. 

* Nguyên nhân của sự khác biệt: 0,2 

Khi trứng được thụ tinh làm tố trong tử cung, 2 tháng đầu nhau thai tiết 

HCG để duy trì thể vàng, nhờ đó thể vàng tiết progesterone và estrogen. Từ 
tháng thứ 3 trở đi, HCG bất đầu giảm, thế vàng thoái hóa, nhau thai thay thế 
thể vàng tiết progesterone và estrogen làm tăng nồng độ 2 hoocmon này 
trong máu. 

1. Hãy chỉ ra ít nhất hai điếm khác biệt giữa một gen cấu trúc điến hình của sinh vật 

6 nhân sơ vói một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân thực. _ 

(1.5điểm) Gen ở sinh vật nhân sơ Gen ở sinh vật nhân thực 


- Là gen không phân mảnh có vùng 
mã hóa hên tục -> khi phiên mã 
mồi gen chỉ tạo một loại mARN có 
trình tự nucleotit xác định mã hóa 
một chuồi polipeptit có trình tự axit 
amin nhất định. 

- Các gen liên quan về chức năng 
thường sắp xếp thành cụm có chung 
một cơ chế điều hòa -> các gen 


- Là gen phân mảnh: vùng mã hóa 
có những đoạn mã hóa xen kẽ 
những đoạn không mã hóa -> Khi 
phiên mã từ 1 gen có thế tạo ra 
nhiều loại mARN trưởng thành 
khác nhau mã hóa cho các chuỗi 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


hoạt động hoặc bất hoạt cùng lúc. polipeptit khác nhau. 


Khi phiên mã các gen được phiên . Các gen thường sắp xếp riêng lẻ 
mã cùng lúc tạo ra 1 mARN là bản K , , 

sao của nhiều gen khác nhau. m ® 1 ê en C(í) ' cơ c ^ 1< “ điêu hòa riêng. 

Khi phiên mã các gen được phiên 
mã riêng lẻ, mỗi mARN là bản sao 
của gen xác định. 

2. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các câu trúc và các cơ chế di truyên như thế 
nào? 

Nguyên tắc bố sung là nguyên tắc cặp đôi giữa các bazo nito theo nguyên 0,25 
tắc: 1 bazo nito có kích thước lớn (A, G) liên kết với 1 bazơ nitơ có kích 
thước bé (T, u, X). NTBS thể hiện: 

- Trong cấu trúc di truyền: 

+ Cấu trúc ADN: các nu trên 2 mạch liên kết với nhau theo NTBS: A mạch 0,1 
này liên kết với T mạch kia bằng 2 liên kết hidro, G mạch này liên kết với X 
mạch kia bằng 3 liên kết hidro và ngược lại. 

+ Cấu trúc tARN và rARN: có các đoạn cục bộ, các nucleotit trên 1 mạch 0,1 

liên kết theo NTBS: A liên kết với u bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X 
bằng 3 hên kết hidro và ngược lại. 

- Trong các cơ chế di truyền: 

+ Trong quá trình tự nhân đôi ADN: Các nucleotit tự do trong môi trường 0,1 
liên kết với các nucleotit trên mạch khuôn theo NTBS. 

+ Trong cơ chế phiên mã: các nucleotit tự do trong môi trường liên kết với 0,1 
các nucleotit trên mạch mã gốc của gen theo NTBS. 

+ Trong cơ chế dịch mã: các anticodon trên tARN liên kết với các codon 0,1 
trên mARN theo NTBS đế đảm bảo lắp ghép đúng các axit amin vào chuỗi 
polipeptit. 

1. Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ loại X trở thành dạng hiếm X . Gen này 
nhân đôi 3 lần. Hãy cho biết: 

a. Quá trình trên có thể sẽ làm phát sinh dạng đột biến nào? 

_ b. Cỏ tối đa bao nhiêu gen đột biến được tạo ra? __ 

- Phát sinh dạng đột biến thay thế cặp G - X bằng cặp A - T. Vì quá trình 0,25 
nhân đôi sẽ bắt cặp theo trình tự : G - X* A - X A - T. 

- Gen nhân đôi 3 lần sẽ tạo được 2 3 = 8 gen, trong số 8 gen này có 1/2 số gen 
không bị đột biến ; 1/2 số gen còn lại có một gen ở dạng tiền đột biến A - 

X*. ’ ’ 0,25 

Vậy số gen bị đột biến là (1/2 X 8 ) - 1 = 3 gen 


7 

(l,5điểm) 


2. Ở một loài thực vật 2n, do đột biến tạo nên cơ thể có kiểu gen AAaa. 

a. Xác định dạng đột biến và giải thích cơ chế hình thành thể đột biến trên. 

b. Đế tạo thể đột biến trên, người ta thưòng sử dụng hoá chất gì và tác động 
vào giai đoạn nào của chu kì tế bào? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


a. Dạng đột biến: 

- Thế 4 nhiễm (2n+2): Trong quá trình giảm phân 1 cặp NST của bố và mẹ 0,25 
nhân đôi nhưng không phân li tạo giao tử (n+1). Quá trình thụ tinh kết hợp 2 

giao tử (n+1) tạo hợp tử 2n+2 (thể bốn). 

- Thể tứ bội (4n): 

+ Giảm phân và thụ tinh: Trong quá trình giảm phân toàn bộ cặp NST của 0,25 
bố và mẹ nhân đôi nhưng không phân li tạo giao tử 2n NST. Quá trình thụ 
tinh kết hợp 2 giao tử 2n tạo họp tử 4n (tứ bội). 

+ Trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu toàn bộ NST nhân 0,25 
đôi nhưng không phân li tạo thế tứ bội 2n -> 4n 

b. 

- Xử lý hóa chất conxisin tác động vào pha G2 của chu kì tế bào. 0,125 

- Vì ở pha này diễn ra sự tống họp các vi ống đế hình thành thoi phân bào. 0,125 

NST đã nhàn đôi, nếu xử lí bằng conxisin vào thời điểm này sẽ ức chế sự 

hình thảnh thoi phân bào tạo thế đa bội có hiệu quả cao. 

1. Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ họp NST khác 
8 nhau trong các giao tử. Giải thích vì sao mỗi sự kiện đó đều có thể tạo nên các loại 

(lđiếm) giao tử khác nhau như vậy. __ 

Ba sự kiện đó là : 

- Sự trao đối chéo các NST (cromatit) trong cặp NST kép tưong đồng ở kỳ 0.25 
đầu giảm phân I dần đến sự hình thảnh các NST có sự tổ họp mới của các 

alen ở nhiều gen. 0,25 

- Ớ kỳ sau giảm phân I, sự phân ly độc lập của các NST kép có nguồn gốc từ 
bố và mẹ trong cặp NST kép tưong đồng một cách ngẫu nhiên về hai nhàn 
con, dần đến sự tổ họp khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ. 

- Ớ kỳ sau giảm phân II, phân ly các NST đon trong NST kép một cách ngẫu 

nhiên về các tế bào con. 0,25 

2. Ớ một loài các gen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai sau 

P: AaBbDd X AaBbDd 

Xác định tỉ lệ kiểu hình trội 1 tính trạng của Fi? 

+ Phép lai đã cho là tống họp của 3 phép lai sau: 

Aa x Aa => Va AA: 2/4 Aa: Va aa => 3 Á A- : Va aa 

- Bb x Bb => Va BB: 2/4 Bb: Va bb => % B- : Va bb 0,25 

- Dd X Dd => Va DD: 2/4 Dd: Va dd => % D- : Va dddd 
+ Tỉ lệ KH trội về 1 tính trạng: cị .3/4.1/4.1/4 = 9/64 


Hểt- 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

N AM ĐIN H N ẮM HOC 2013 -201 4 

Môn: Sinh học - Lớp 12 THPT 

___ Phân tự luận - Thời gian làm bài: 90 phút 

Đề thi gồm 01 trang 

Câu 1 (1.5 điểm) 

a. Thế nào là đột biến điếm? Tại sao nhiều đột biến điếm như đột biến thay thế cặp nuclêôtit lại 
hầu như vô hại đối với thế đột biến? 

b. Cô gái có da trắng giống mẹ, có người nói: “da trắng của cô gái là do mẹ truyền cho”. Câu 
nói đó có chính xác không? Giải thích. 

Câu 2 (1.5 điểm ) 

a. Điều hòa hoạt động của gen là gì? Tại sao gen cần phải có co chế điều hòa hoạt động? 

b. Trình bày phưong pháp nhận biết gen trên nhiễm sắc thế thường, gen trên nhiễm sắc thế giới 
tính, gen ngoài nhân bằng phép lai thuận nghịch. 

Câu 3 (1.0 điểm) 

Ớ một loài động vật, giới tính được xác định bởi cặp nhiễm sắc thế XX (con cái) và XY (con 
đực). Khi cho con đực lông xám thuần chủng giao phối với con cái lông trắng thuần chủng thu được Fi 
toàn lông xám. Cho Fi giao phối tự do với nhau, F 2 thu được 998 con lông xám và 333 con lông trắng. 
Biết tất cả con lông trắng ở Fi đều là cái, tính trạng màu sắc lông do một cặp gen quy định. Hãy giải 
thích kết quả phép lai trên và viết so đồ lai. 

Câu 4 (1.0 điểm ) 

a. Vì sao ở cây giao phấn khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua nhiều thế hệ lại dần 
đến thoái hoá giống? 

b. Sinh vật biến đối gen là gì? Nêu các cách làm biến đối hệ gen của một sinh vật. 

Câu 5 ( 3.0 điểm) 

a. Thế nào là nhân tố tiến hóa? Tại sao đột biến gen thường có hại cho co thế sinh vật nhưng 
vẫn có vai trò quan trọng đối với quá trình tiến hóa? 

b. Trình bày đặc điểm của các nhân tố tiến hóa làm nghèo vốn gen của quần thế? 

c. Tại sao chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chính? 

Câu 6 (2.0 điểm) 

a. Loài sinh học là gì? 

b. Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các 
loài động vật? 

c. Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


-Hết- 

Họ và tên.Chữ kí giám thị số 1 . 

Số báo danh.Chữ kí giám thị số 2. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI 
N AM ĐIN H N ĂM HOC 2013 -201 4 

_77777_ T~ Môn: Sinh học - Lớp 12 THPT 

ĐÈ CHÍNH THỨC F 

_ Phần tự luận - Thời gian làm bài: 90 phút 


Câu 1 

(1,5 

điểm) 

a 

Đột biến điểm là những biến đối liên quan đến một cặp nuleotit trong gen 

0,25 

b 

- Do tính thoái hóa của mã di truyền: đột biến thay thế cặp nucleotit này bằng cặp 
nucleotit khác làm biến đối codon này bằng codon khác nhưng 2 codon đó cùng 
xác định 1 loại axitamin nên chuỗi polipeptit không thay đối 

0,25 

- Alen đột biến được biếu hiện phụ thuộc vào môi trường hoặc tố họp gen. 

0,25 

c 

Không chính xác 

0,25 

Giải thích: 

+ Mẹ chỉ truyền cho con thông tin di truyền quy định việc hình thành nên tính 
trạng “nước da trắng” dưới dạng trình tự các nucleotit xác định chứ không truyền 
cho con tính trạng đã hình thành sẵn 

0,25 

+ Kiếu hình là kết quả của sự tưong tác giữa kiếu gen và môi trường 

0,25 

Câu 2 
(1,5 
điểm) 

a 

Điều hòa hoạt động gen: Là điều hòa lượng sản phấm của gen được tạo ra 

0,25 

Cần có co chế điều hòa vì: 

+ Trong tế bào của co thế chứa toàn bộ các gen song đế phù hợp với giai đoạn phát 
triển của co thế hay thích ứng với các điều kiện môi trường, chỉ có một số gen hoạt 
động, phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu 

0,25 

+ Te bào chỉ tống họp protein cần thiết vào lúc thích hợp với một lượng cần thiết 

0,25 

b. 

- Neu kết quả phép lai thuận nghịch không đổi (giống nhau) thì gen qui định tính 
trạng nằm trên NST thường. 

0,25 

-Neu kết quả lai thuận nghịch là khác nhau nhưng tính trạng phân bố không đồng 
đều ở hai giới đực, cái ở đời con thì gen quy định tính trạng nằm trên NST giới 
tính. 

0,25 

- Neu kết quả lai thuận nghịch là khác nhau nhưng đời con luôn có kiểu hình giống 
mẹ thì gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất. 

0,25 














Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 3 Biện luận: 

(1,0 + p thuần chủng khác nhau bởi 1 tính trạng tương phản, F1 đồng tính, F2 phân tính 

điếm) ~ 3 lông xám : 1 lông trắng. 

+ Theo đề bài, tính trạng do 1 cặp gen quy định 

=> Gen quy định tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật phân li của 
Menđen. Lông xám là tính trạng trội (quy ước bởi gen A), lông trắng là tính trạng 
lặn (quy ước bởi gen a) 


+ XX là con cái, XY là con đực 
+ F2: tất cả con cái đều lông trắng 

=> Gen quy định tính trạng di truyền liên kết với nhiễm sắc thế giới tính và nằm 
trên vùng tương đồng của cả X và Y 


sơ đồ lai 


: Pt/c 
Gp: 
F1 : 


x a x a ( lông trắng) X 

x a 

X A x a 

( 100% lông xám ) 


1/2 X' 


(lông xám) 
1/2 Y a 


F1 xFl 

Gfi : 1/2 x rt : 1/2 x a 1/2 x a : 1/2 Y rt 

F2 : 1/4 X A Y a : 1/4 x a Y A : 1/4 X A x a : 1/4 x a x a 

75% lông xám : 25% lông trắng ( chỉ có ở con cái) 

Câu 4 Ớ cây giao phấn, khi tiến hành tự thụ phấn bất buộc liên tục qua nhiều thế hệ lại 
( 1,0 dần đến thoái hoá giống vì: 

điếm) - Ớ cây giao phấn đa số các cặp gen tồn tại ở trạng thái dị hợp nên gen lặn có hại 
không được biểu hiện. 


X A x a 


x a y a 

1/2 x a : 1/2 Y^ 


1/4 x a Y a : 1/4 X A x a : 1/4 x a x a 


- Khi tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiếu gen dị họp tử 
giảm dần, tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp tử tăng dần, trong đó các kiếu gen đồng hợp 
lặn gây hại được biếu hiện ra kiểu hình xấu gây ra thoái hoá giống. 


- Sinh vật biến đối gen: là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến 
đối phù hợp với lợi ích của mình 

- Các cách làm biến đối hệ gen của sinh vật: 

+ Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen của sinh vật thường là của loài khác. 

+ Làm biến đối một gen đã có sẵn trong hệ gen. 

+ Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen 
(HS nêu đủ 3 cách mới cho điếm) 


Câu 5 
(3,0 
điểm) 


- Nhân tố tiến hóa là các nhân tố làm biến đối tần số alen và thành phần kiếu gen 
của quần thể 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


a 

- Đột biến gen có vai trò quan trọng đối với tiên hóa vì 

+ Gen đột biến có thế có hại trong môi trường này nhưng lại có thế vô hại hoặc có 
lợi trong môi trường khác 

+ Gen đột biến thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại 

0,25 

b 

Các nhân tố tiến hóa làm nghèo vốn gen của quần thế là yếu tố ngẫu nhiên và giao 
phối không ngẫu nhiên. 

0,5 

Đặc điểm của yếu tố ngẫu nhiên: 

+ Sự biến đối một cách ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiếu gen hay xảy 
ra đối với những quần thế có kích thước nhỏ 
+ Làm thay đối tần số alen không theo một chiều hướng xác định 
+ Một alen nào đó dù có lợi cũng có thế bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thế và một 
alen có hại cũng có thế trở nên phố biến trong quần thế. 

(HS chỉ nêu được 2 đặc điếm cho 0,25đ) 

0,5 

Đặc điếm của giao phối không ngẫu nhiên: 

+ Gồm các kiểu như: tự thụ phấn, giao phối gần, giao phối có chọn lọc 
+ Không làm thay đối tần số alen 

+ Làm thay đối thành phần kiếu gen theo hướng tăng dần tần số kiếu gen đồng họp 
tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử. 

(ỈỈS chỉ nêu được 2 đặc điếm cho 0,25đ) 

0,5 

b 

Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chỉnh vì 

- Chọn lọc tự nhiên làm biến đối tần số alen theo 1 hướng nhất định (nhân tố tiến 
hóa có hướng) 

- Làm tăng mức độ sống sót và khả năng sinh sản của các cá thế với các kiếu gen 
khác nhau trong quần thể. 

- Ket quả : hình thành các quần thế có nhiều cá thế mang các kiếu gen quy định 
các đặc điểm thích nghi với môi trường sống. 

- Các nhân tố di nhập gen, đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên tuy làm thay đối tần số 
alen nhưng không theo 1 hướng xác định vì vậy không thế là nhân tố tiến hóa co 
bản nhất. 

(Mỗi ỷ đủng cho 0,25ã) 

1,0 

Câu 6 
(2,0 
điểm) 
a 

- Loài là một hoặc một nhóm quần thế gồm các cá the có khả năng giao phối với 
nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li 
sinh sản với các nhóm quần thế khác thuộc loài khác. 

0,5 

b 

- Lai xa và đa bội hóa hay xảy ra ở thực vật vì: 

+ Việc đa bội hóa ít ảnh hưởng đến sức sống của thực vật 
+ Nhiều khi còn làm tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của thực vật 

0,5 

- Lai xa và đa bội hóa ít xảy ra ở động vật vì: 

+ Thường làm mất cân bằng gen 

+ Thường làm rối loạn co chế xác định giới tính dần đến gây chết 

0,5 

c 

Vai trò của cách li địa li trong quá trình hình thành loài mới: 

+ Do các trở ngại về mặt địa lí, một quần thế ban đầu được chia thành nhiều quần 
thế cách li với nhau. Những quần thế nhỏ sống cách biệt trong điều kiện môi 

0,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 



trường khác nhau dần dần được CLTN và các nhân tố tiến hóa khác làm cho khác 
biệt về tần số alen và thành phần kiếu gen 


+ Sự khác biệt về tần số alen được tích lũy dần và đến một lúc nào đó có thế xuất 
hiện các trở ngại dần đến cách li sinh sản. Khi sự cách li sinh sản giữa các quần thế 
xuất hiện thì loài mới được hình thảnh. 

0,25 

+ Sự cách lí địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần 
kiếu gen giữa các quần thế được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa 

0,25 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
N AM ĐIN H 

ĐÈ CHÍNH THỨC 


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI 
N ĂM HOC 2013 -201 4 

Môn: Sinh học - Lóp 12 THPT 
Phần trắc nghiệm - Thời gian làm bài: 40 phút 


1D 

2A 

3A 

4C 

5D 

6C 

7D 

8B 

9A 

10A 

11C 

12B 

13B 

14A 

15D 

16B 

17D 

18A 

19B 

20C 

21B 

22D 

23C 

24B 

25C 














Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 


ĐÈ CHÍNH THỨC 


KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 
ĐÈ THI MÔN: SINH HỌC - THPT 

Thời gian: 180phút, không kê thời gian giao đề 

(Đề thi có 02 trang) 


Câu 1 (1 điểm): 

a. So sánh nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của 
giảm phân II trong điều kiện bình thuờng. 

b. Trong giảm phân, nếu hai nhiễm sắc thể trong một cặp nhiễm sắc thể tuơng đồng 
không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu I thi sự phân li 
của các nhiễm sắc thể về các tế bào con sẽ nhu thế nào? 

Câu 2 (1 điểm): Cho một dòng Ngô bị đột biến gen làm cho thân cây bị lùn. Khi xử lí những 
cây Ngô non thuộc dòng này bằng một loại hoocmôn thực vật thì những cây Ngô này lại cao 
bình thuờng khi truởng thành. 

a. Tên hoocmôn thực vật đuợc sử dụng ở trên là gì? 

b. ứng dụng của hoocmôn trên trong thực tiễn sản xuất là gì? 

Câu 3 (1 điểm): Nhân bản vô tính ở động vật là gì? Nhân bản vô t ỉn h dựa trên cơ sở khoa học 
nào? Em hãy kể tên một số thành tựu trong nhân bản vô tính ở động vật và triển vọng của phuơng 
pháp này trong điều trị bệnh nhân. 

Câu 4 (1 điểm): 

a. Virut có đuợc coi là một cơ thể sinh vật không? Vì sao? 

b. Giải thích tại sao virut Cúm lại có tốc độ biến đổi rất nhanh. 

Câu 5 (1 điểm): Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của tính trạng chiều cao cây, do một cặp 
gen nằm trên nhiễm sắc thể thuờng quy định. Khi nguời ta tiến hành giao phấn giữa các cây 
thuần chủng thân cao với các cây thuần chủng thân thấp, thu đuợc Fi gồm 359 cây thân cao, 1 
cây thân thấp. Hãy giải thích sự xuất hiện cá thể thân thấp ở Fi. 

Câu 6 (1 điểm): Ở operon Lac của vi khuẩn E.Coli, sự tập họp các gen cấu trúc thành một 
cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà sẽ có ý nghĩa gì? 

Câu 7 (1 điểm): Cho phép lai P: 9 AaBbDd X (^AaBbDD. Trong quá trình giảm phân hình 
thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa và Bb không phân li 
trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thuờng. Quá trình giảm phân hình thành giao tử 
cái diễn ra bình thuờng. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra Fi có tối đa bao nhiêu loại kiểu 
gen? 

Câu 8 (1 điểm): Cho các hình mô tả thí nghiệm quan sát các kì của quá trình nguyên phân nhu 
sau: 

_ Loỉnen 


^ CB) (Q 

- Cóc tể 

bão dãn 


(D) (E) 

a. Hãy sắp xếp các hình trên theo thứ tự các buớc tiến hành thí nghiệm. 

b. Trong truờng họp tiêu bản trên có bọt khí duới lamen, làm cách nào để loại bọt khí ra 
khỏi tiêu bản? 
























































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lóp 12 - Có đáp án chi tiết 


c. Khi đặt một phiến kính (lam kính) lên mâm kính, cần phải thao tác bộ phận nào trước 
tiên để đảm bảo tiêu bản được quan sát với ánh sáng phù hợp? 

d. Neu quan sát thấy trên kính hiển vi các nhiễm sắc thể đã phân li và đang tách xa dần 
mặt phang xích đạo về hai cực mới thì tế bào đó đang ở kì nào của quá trình phân bào? 

Câu 9 (1 điểm): Một loài có hai dạng hoa kép và hoa đon, hãy trình bày phưong pháp xác 
định được phưong thức di truyền của hai dạng hoa này. 

Câu 10 (1 điểm): Ở một loài côn trùng, khi khảo sát sự di truyền 2 cặp tính trạng màu mắt và 
độ dày mỏng của cánh, người ta đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng, thu được FI 100% mắt 
đỏ, cánh dày. Đem lai phân tích con đực F[ thu được đời con F b phân li theo số liệu: 

25% con cái mắt đỏ, cánh dày; 

25% con cái mắt vàng mo, cánh dày; 

50% con đực mắt vàng mo, cánh mỏng; 

Biết độ dày, mỏng của cảnh do một cặp gen quy định. Biện luận tìm quy luật di truyền chi phối 
phép lai và lập so đồ lai. 

.Hết. 

Cản bộ coi thỉ không giải thích gì thêm 

Họ tên thỉ sinh: . So bảo danh . 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN: SINH HỌC- THPT 


(Đáp án có 02 trang) 


Câu 

Nội dung 

Điểm 

1 

a.* Giống nhau 

NST co ngắn, đóng xoắn cưc đai, xếp thành môt hàng trên măt phang xích đao. 

* Khác nhau 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Nguyên phân 

Giảm phân II 

NST đang phân chia có 2 nhiễm sắc 
tử giống hệt nhau. 

NST đang phân chia có 2 nhiễm sắc tử khác 
nguồn gốc do trao đổi chéo xảy ra ở giảm 
phân I. 

b. -NST sẳp xếp sai (không thành 2 hàng) trên măt phang xích đao. 

- Rối loan phân li NST tao ra các giao tử bất thường về số lưong NST. 

2 

a. Hoocmôn: Giberelin (GA). 

b. ứng dụng: 

- Xử lí ở những cây lấy thân dài, lóng vươn dài. 

- Phá trang thái ngủ, nghỉ của củ hat. 

- Kích thích tạo quả không hạt, ứng dụng trong sản xuất mạch nha và công nghiệp đồ 

uống. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

3 

- Nhân bản vô tính là kĩ thuật chuyến nhân của một tế bào xoma (2n) vào một tế bào 

trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đó phát triển thành phôi, phôi phát 
triển thành cơ thế mới. 

- Cơ sở: Phân bào nguyên phân. 

- Thành tưu ở đông vât: Tao cừu Đôly, chuôt, lơn, bò, chó. 

- Triến vọng ở người: Có thế tạo ra các mô, cơ quan từ đó thay thế các mô, cơ quan bị 

hỏng ở người bênh. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

4 

a. Virut chưa đươc coi là cơ thể sống. 

Vì: Chưa có cấu tạo tế bào, sống kí sinh nội bào bắt buộc, trong tế bào chủ virut hoạt 
đông như 1 thế sống, ngoài tế bào chủ nó lai như 1 thế không sống. 

b. - Virut cúm có vât chất di truyền là ARN. 

- ARN phiên mã ngược tạo ADN cần enzim phiên mã ngược, mà enzhn này không có 
khả năng tư sửa sai => vât chất di truyền của virut dề bi biến đổi. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

5 

- Giải thích: Đã xảy ra đôt biến. 

- Các dạng đột biến có thể là: 

+ Đột biến alen trội thành alen lặn, giao tử đột biến kết họp với giao tử lặn bình thường 

=> Cây thân thấp. 

+ Đột biến cấu trúc NST, mất đoạn NST mang gen trội, tạo ra giao tử khuyết đoạn gen 

trôi, giao tử này kết hơp với giao tử bình thường => Cây thân thấp. 

+ Đột biến lệch bội: tạo giao tử mất 1 chiếc NST chứa gen trội, giao tử này kết họp với 
giao tử lăn bình thường sinh ra thể khuyết nhiễm thân thấp ở Fi. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

6 

- Tiết kiệm vật chất di truyền cho vỉ khuắn (vì tế bào vi khuấn kích thước nhỏ nên ADN 

ngắn hơn ADN của sinh vật nhân thực, các gen cấu trúc tập trung thành cụm giúp giảm 
số vùng p, 0 và giảm số lương gen điều hoà điều hoà). 

- Tốc đô phiên mã và dich mã nhanh. 

0,5 

0,5 

7 

Xét riêng từng cặp gen 

- Aa X Aa—> 7 KG. 

- Bb X Bb-> 7 KG. 

0,25 

0,25 



























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


-Dd X DD-> 2 KG. 

- F1 có tối đa số KG= 7x 7x 2= 98 KG..... 

(HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) 

a. C-> E-» A—> B—>D. 

b. Gõ nhẹ vào phiến kính (lam kính). 

c. Tụ quang. 

d. Kì sau của nguyên phân. 

- Birớc 1: Tạo dòng thuần. 

- Birớc 2: Lai thuận nghịch. 

p t / c : Kép X Đon và theo dõi di truyền của tính trạng ở các thế hệ lai 

+ Neu lai thuận giống lai nghịch đồng thời. 

F] đồng tính, F 2 phân tính 3:1=> Quy luật phân li. 

Fi đồng tính, Fọ phân tính 9:7, 13:3,...=> Tuông tác gen không alen. 

+ Neu lai thuận khác lai nghich đồng thời. 

Fi, F 2 đều đồng tính giống mẹ => Di truyền qua tế bào chất. 

Fi, F 2 phân tính 2 giới không đều => Di truyền liên kết giới tính 
Xét riêng từng tỉnh trạng: 

+ Xét sự di truyền của tính trạng màu mắt: Pt/c => Fi: 100% Mắt đỏ, Fi lai phân tích => 
F b : Mắt vàng mo : Mắt đỏ = 3:1 => Fi dị hợp tử về 2 cặp gen => tương tác bổ sung 
(kiếu 9:7), do mắt đỏ chỉ có ở con cái => 1 trong 2 alen quy định màu mắt nằm trên NST 

giới tính X không có alen tuông ứng trên Y. 

Quy ước: s A- X B Y: Mắt đỏ ặ A-X B X': Mắt đỏ 

A- X b Y, aa X B Y, aa X b Y: Mắt vàng mơ A- x b x b , aa X B X, aa x b x b : Mắt vàng mơ 
=> Kiểu gen là: Aa X B Y X aa x b x b 

+ Xét sự di truyền tính trạng độ dày mỏng của cánh: Pt/c => Fi: 100% Cánh dày, 

F b : Cánh dày: cánh mỏng = 1:1. Vì tính trạng độ dày mỏng cánh do 1 gen quy định 
=> tính trạng cánh dày là trội, Fi dị họp tử về một cặp gen, do chỉ có con đực cánh mỏng 

=> Kiểu gen quy định độ dày, mỏng cánh nằm trên NST X không có alen trên Y. 

Quy ước: X D Y: đực cánh dày X D X D , X D X d : cái cánh dày 

X d Y: đực cánh mỏng x d x d : cái cánh mỏng 

Fi: s X D Y X x d x d ’ 

Xét sự di truyền chung của hai tỉnh trạng: 

F b có tỉ lệ phân li 2:1:1 khác (1:1)(3:1), số kiếu hình ít => 1 trong 2 cặp quy định màu 
mắt liên kết hoàn toàn với gen quy định độ dày mỏng cánh. 

=> Kiểu gen Fi: s AaXg Y, ặ Aa x° xị =>KiểugenP: ặ AAX° x° và s aaX d Y... 
Sơ đồ lai. Pt/C: AAX°X°xaaX d Y 
Fi AaX°Y:AaX°X d 

AaXg Y X aaX d X d 

F b TLKG: l/4AaX d Y: l/4AaX° x d : l/4aaX° xị: l/4aaX d Y 
TLKH: Như đề bài. 

(HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) 

. Hết . 


0,25 

0,25 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


0,25 

0,25 


0,25 


0,25 


10 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI TỈNH 

THANH HOÁ NĂM HỌC 2013 - 2014 

MÔN THI: SINH HỌC 
Lóp 12 THPT 
Ngày thi: 20/3/2014 

Thời gian 180 phút (không kế thời gian giao đề) 

(Đe gồm 10 câu, 02 trang) 

Câu 1 (2,0 điểm). 

a. Cho 1 đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị sao chép như hình vẽ (O là điểm 
khởi đầu sao chép; I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN). Các đoạn mạch 
đon nào của đoạn ADN trên được tổng họp gián đoạn ? Giải thích. 


I o II 



b. Giả sử, gen A ở ngô và gen B ở vi khuẩn E.coli có chiều dài bằng nhau, 
hãy so sánh chiều dài của phân tử mARN do hai gen trên tổng họp. 

Câu 2 (2,0 điểm). 

a. Cho một NST bình thường có trình tự các gen như sau: ABCD * EFGH . 
Xác định dạng đột biến tạo ra NST có trình tự gen tương ứng với mỗi trường họp 
sau: 

1. ABCD * HGFE ; 2. A B C D * E H ; 

3. ABBCD * EFGH ; 4. A F G B c D * F H . 

b. Cây cà chua tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa giảm phân có thể tạo những loại 
giao tử nào ? Vì sao thể tứ bội (4n) lại giảm khả năng hữu thụ so với thể lưỡng bội 
(2n) ? 

Câu 3 (2.0 điểm). 

a. Thế nào là gen không alen ? Các gen không alen có thể tác động lên sự 
hình thành tính trạng như thế nào ? 

b. Ở một loài vẹt cảnh, kiểu gen A-B- quy định lông màu thiên lí; A-bb quy định 
lông màu vàng; aaB- quy định lông màu nâu; aabb quy định lông màu trắng. 

Xác định kiểu gen của p để thế hệ sau được 4 kiểu hình với tỉ lệ: 1 :1 : 1 : 1. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

a. Thế nào là sinh vật biến đổi gen ? Trình bày quy trình tạo bò chuyển gen 
bằng phương pháp chuyển gen đã cải biến. 

b. Đe chuyển gen mong muốn vào tế bào thực vật, người ta thường sử dụng 
những phương pháp nào ? 

Câu 5 (2,0 điểm). 

a. Ở gà, biết tớnh trạng lụng nõu là trội hoàn toàn so với lụng trắng. Trong 
một quần thể, tần số gà lông trắng được xác định là 1/10000. Giả sử quần thể đó 
đang ở trạng thái cân bằng di truyền thì xác suất để gà lông nâu giao phối với nhau 
sinh ra gà lông trắng là bao nhiêu ? 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


b. Các nhân tố nào có thể làm phá vỡ trạng thái cân bằng kiểu gen trong quần 

thể ? 

Câu 6 (2,0 điểm). 

a. Trong một phép lai của một cặp ruồi giấm, nguời ta thu đuợc 420 ruồi con, 
trong đó có 140 con đực. Hãy giải thích kết quả của phép lai này? 

b. Ở bò, tính trạng lông đen chi phối bởi gen c b , gen này trội ở con đực 
nhung lặn ở con cái. Alen của nó là c r chi phối tính trạng lông đỏ, gen này trội ở 
con cái nhung lặn ở con đực. Gen quy định màu lông nằm trên NST thuờng. 

Cho bò đực lông đỏ giao phối với bò cái lông đen, xác định tỉ lệ kiểu hình 
theo giới tỉnh ở Fi và F 2 . 

Câu 7 (2,0 điểm). 

a. Tác động của chọn lọc vận động rõ nhất đối với con đuờng hình thành loài 
nào ? Vì sao ? Trình bày co chế của con đuờng hình thảnh loài đó. 

b. Tại sao các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính họp lý tuong đối ? 

Câu 8 (2,0 điểm). 

a. Dựa vào lý thuyết tiến hóa, hãy giải thích vì sao một quần thể động vật 
sinh sản hữu tính sau khi bị suy giảm số luợng quá mức do yếu tố ngẫu nhiên đuợc 
phục hồi số luợng nhu ban đầu nhung vẫn có nguy co bị tuyệt chủng. Trong hoàn 
cảnh đó, để làm giảm nguy co tuyệt chủng của quần thể nên áp dụng những biện 
pháp gì? 

b. Trong điều kiện nào thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm suy giảm sự đa dạng di 
truyền của quần thế sinh vật sinh sản hữu tính ? 

Câu 9 (2,0 điểm). 

a. Hãy cho biết đặc trung của các loài có kiểu tăng truởng trong điều kiện 
môi truờng không bị giới hạn. 

b. Vì sao sự tăng truởng trong điều kiện môi truờng bị giới hạn, khi quần thể 
có kích thuớc trung bình mức độ tăng truởng nhanh hon khi quần thế có kích thuớc 
lớn và kích thuớc nhỏ ? 

Câu 10 ( 2,0 điểm). 

Ở một loài động vật, cho con đực lông xám giao phối với con cái lông vàng 
đuợc Fi toàn lông xám, tiếp tục cho Fi giao phối với nhau đuợc F 2 có kiểu hình 
phân li theo tỉ lệ: 

Giới đực: 6 lông xám: 2 lông vàng; 

Giới cái: 3 lông xám: 5 lông vàng. 

Cho rằng không xảy ra đột biến và sự biếu hiện tính trạng không chịu ảnh 
huởng của môi truờng. 

a. Biện luận và viết so đồ lai từ p đến F 2 . 

b. Neu cho các con lông xám F 2 giao phối với nhau, xác suất để F 3 xuất hiện 
một con mang toàn gen lặn là bao nhiêu % ? 

.HẾT. 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HÓA 


KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI TỈNH 
NĂM HỌC 2013- 2014 
MÔN THI: SINH HỌC 

LỚP 12 THPT 
Ngày thi: 20/3/2014 


HƯỚNG DẪN CHẤM 


Câu 

Nội dung 

Điểm 

1 


(2,0đ 

) 


a. Các đoạn mạch đơn được tổng họp gián đoạn: Đoạn I và IV. 

Hoặc chú thích theo sơ đồ sau: 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

Các đoạn Okazaki 

• ' . • : 

Các đoạn Okazaki 

* Giải thích: 

- Từ điểm 0 đoan ADN tháo xoắn và tổng hơp theo hai chac chữ Y. 

- Do enzim ADN polimeraza chỉ có thế bổ sung nucleotit vào nhóm 
3'OH tự do nên chỉ một mạch đơn của đoạn ADN mẹ có chiều 3' - 5' 
(từ điểm khởi đầu nhân đôi) đuợc tổng họp liên tục, mạch còn lại có 
chiều 5' - y tổng họp gián đoạn. 

b. So sánh chiều dài của phân tử mARN do hai gen trên tổng hợp 

- Ngô thuộc nhóm sinh vật nhân thực, có gen phân mảnh; vi khuấn 
E.coli thuộc nhóm sinh vật nhân sơ, có gen không phân mảnh. 

- 2 phân tử mARN sơ khai đuợc tổng họp từ 2 gen có chiều dài bằng 
nhau vì chiều dài của gen A và chiều dài của gen B bằng nhau. 

- Phân tử mARN trưởng thành do gen A tống họp ngắn hơn phân tử 
mARN trưởng thành do gen B tông họp vì đã bị loại bỏ các đoạn 
intron. 

2 


2,0 


a. Tên các dạng đột biến và giải thích: 

- Trường họp 1: Đột biến đảo đoạn NST: Đoạn E F G H bị đứt ra quay 

0,125 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



ngược 180° rồi nối lại vào vị trí cũ 

- Trường hợp 2: Đột biến mất đoạn NST : Đoạn F G bị đứt ra và mất đi. 

- Trường hợp 3: Đột biến lặp đoạn NST: Đoạn B được lặp lại 1 lần 

- Trường hợp 4: Đột biến chuyến đoạn trong phạm vi một NST: Đoạn 
FG đứt ra chuyển tới vị trí mới trên chính NST đó. 

b. Các kiểu giao tử có thể được sinh ra tù’ cây cà chua tứ bội AAaa : 

0,125 

0,125 

0,125 

0.5 


- AAaa, AAa, Aaa, AA, Aa, aa, A, a, 0. 

- Thể tứ bội (4n) giảm khả năng hữu thụ so với thể lưỡng bội (2n) vì : 

+ Thể tứ bội (4n) có sự di truyền phân li phức tạp, không ổn định do 
giảm phân ở các cá thể này bị rối loạn. 

+ Các NST tưong đồng tiếp họp và phân li một cách ngẫu nhiên — > giao 
tử có số lượng NST 0, n, 2n, 3n, 4n nhưng chỉ giao tử lưỡng bội (2n) 
mới có sức sống. 

0,5 


0,5 

3 


2,0 


a. Gen không alen là các gen không cùng lôcut (thuộc các lôcut khác 
nhau trên cặp NST tưong đồng hoặc trên các nhiễm sắc thể khác nhau 

0,25 


không tưong đồng). 

- Các gen không alen có thể tác động lên sự biểu hiện tính trạng theo 
những kiểu sau: 



+ Tưong tác bổ sung: các gen không alen (không tương ứng) khi cùng 
hiện diện trong một kiếu gen sẽ tạo ra một kiếu hình riêng biệt. 

0,25 


+ Tác động cộng gộp: mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn) góp phần như 
nhau vào sự hình thành tính trạng. 

0,25 


+ Tương tác át chế: trường họp một gen (trội hoặc lặn) làm cho một gen 
khác (không alen) không biêu hiện kiêu hình. 

b. Xác định kiểu gen của p 

- Thế hệ sau thu được 4 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 —> con có 4 kiểu tổ 

0,25 


họp —> p mỗi bên cho 2 loại giao tử hoặc một bên cho 4 loại giao tử, 

0,5 


một bên cho 1 loại giao tử —» p đem lai phải có kiểu gen: 



AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb 



- THI: P: AaBb X aabb -> F ì HS tự viết SĐL. 

0,25 


- TH2: P: Aabb X aaBb -* Fi HS tự viết SĐL. 

0,25 

4 


2,0 


a. - Sinh vật biến đổi gen là các cá thể được bổ sung vào bộ gen của 
mình những gen đã được tái tổ họp hoặc những gen đã được sửa chữa. 

- Quy trình tạo bò chuyển gen bằng phương pháp chuyển gen đã cải 
biến 

0,5 


Nuôi cấy các tế bào và bổ sung ADN mang gen cần cải biến vào dịch 
nuôi tế bào —» chọn lọc các tế bào đã mang gen cải biến —» dung họp 

1,0 


với tế bào trứng đã loại mất nhân tế bào —» cấy vào cơ quan sinh sản 



của bò mẹ —> sinh ra bò con chuyển gen. 

b. Các phương pháp chuyển gen ở tế bào thực vật: 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Phương pháp chuyển gen vào tế bào thực vật: chuyển gen bằng thể 
truyền plasmit hoặc vi rút; chuyển gen trực tiếp qua ống phấn; kĩ thuật 
vi tiêm ở tế bào trần; dùng súng bắn gen... 

0,5 

5 


2,0 


a. Tính xác suất 

Quy ước: A: lông nâu. 

a: lông trắng. 

Gọi p và q lần lượt là tần số tương đối của alen A và a (p, q e N* , p + q = 1) 

2 1 

- Do quân thê đang cân băng di truyên => q a = 10 QQQ -> Oa = 0,01 
=> p A = 1 - 0,01 = 0,99 

- Tần số các loại kiểu gen : AA = ( 0,99) 2 = 0,9801 

Aa = 2 (0,99) (0,01) = 0,0198 
aa = 0,0001 

- Gà lông nâu (P) sinh ra gà lông trắng => p đều là Aa 

- Tần số để p đều có kiểu gen dị họp là: ( 0,0198) 2 « 0,000392 

- Xác suất để sinh gà lông trắng: 

0,25 X 0,000392 = 0,000098 hay 0,0098%. ^ 

b. Các nhân tố có thể làm phá vỡ trạng thái cân bằng kiểu gen 
trong quần thể: 

Đột biến, chọn lọc, di nhập gen, giao phối khựng ngẫu nhiên, sức sống 
của các loại giao tử và họp tử không như nhau, kích thước quần thể (quần 
thế ban đầu chia thành những quần thế nhỏ hơn có số lượng cá thế ít)... 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0,75 

6 


2,0 


a) Giải thích kết quả phép lai: 

- Số ruồi cái ở Fị: 420 - 140 = 280 

Tỷ lệ ruồi đực : ruồi cái = 140 : 280 = 1:2 

- Theo lý thuyết tỷ lệ này là 1 : 1 —> đã có 50% ruồi đực chết. 

- Gen gây chết có tác dụng ở ruồi đực —» Đột biến gen lặn trên nhiễm 
sắc thế X không có alen trên nhiễm sắc the Y. 

- SĐL minh hoạ : 

Quy ước: A- qui định bình thường 
a - Gây chết 

P: X A X a X X a Y 

Fi: 1X A X A : lX A X a : 1X A Y: lX a Y (chết) 

—> Tỷ lệ: 1 ruồi đực : 2 ruồi cái. 

b) Xác định tỉ lệ KH: 

- Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường mà biếu hiện ra KH ở 
đực, cái khác nhau —► cặp gen này chịu ảnh hưởng của giới tính. 

- Bò đực lông đỏ có KG: c r c r ; Bò cái lông đen có KG: c b c b 

Ta có sơ đồ lai : 

p : Bò đực lông đỏ X Bò cái lông đen 

r r b b 

c c c c 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



T-’ r b 

Fi: c c 

100% bò đưc lông đen : 100% bò cái lông đỏ 

FixFi: c r c b X c r c b 

F 2 : lc b c b :2c r c b : lc r c r 

KH Bò đực: 75% lông đen: 25% lông đỏ 

Bò cái: 75% lông đỏ : 25% lông đen 

0,25 

7 


2,0 


a. Tác động của chọn lọc vận động rõ nhất đối với con đường hình 
thành loài bằng con đường địa lý. 

Vì khi khu phân bố của loài được mở rộng (hoặc bị chia cắt) —> điều 
kiện sống thay đổi —» hướng chọn lọc cũng thay đổi. 

- Co chế hình thành loài bằng con đường địa lý : 

+ Do loài mở rộng khu phân bố hoặc khu phân bố của loài bị chia cắt do 
các trở ngại về địa lí — > quần thể ban đầu chia thành nhiều quần thể 
cách li nhau. 

+ Trong các điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị 
di truyền theo những hướng khác nhau —» thay đối tần số alen và thành 
phần kiểu gen —>• cách li sinh sản với các dạng gốc —> nòi địa lí —» loài mới. 

Trong con đường địa lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền 
thì sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc diễn ra nhanh hon. 

b. Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính hợp lý tương đối vì: 

- Mồi một đặc điếm thích nghi là sản phấm của CLTN trong một hoàn 
cảnh nhất định nên chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù họp. 

- Khi hoàn cảnh sống thay đối, một đặc điếm vốn có lợi có thế trở thành 
bất lợi và bị thay thế bởi đặc điếm thích nghi hơn. 

- Ngay trong điều kiện sống ổn định đột biến và biến dị tổ họp không 
ngừng phát sinh, CLTN không ngừng tác động —> đặc điểm thích nghi 
liên tục được hoàn thiện. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

8 


2,0 


a. Một quần thể động vật sinh sản hữu tính sau khi bị suy giảm số 
lượng quá mức do yếu tố ngẫu nhiên, được phục hồi số lượng như 
ban đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị tuyệt chủng là do : 

- Khi bị giảm kích thước quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên sẽ tác động 
mạnh làm giảm hoặc biến mất một số alen dẫn đến làm nghèo nàn vốn 
gen của quần thể. 

- Sự phục hồi số lượng của quần thể từ một số ít cá thể còn sống sót tuy 
có làm gia tăng số lượng cá thể nhưng sự đa dạng di truyền của quần thể 
vẫn không tăng lên vì các cá thể này giao phối gần với nhau (giao phối 
cận huyết). 

* Đe làm giảm nguy cơ tuyệt chủng của quần thế cần phải tăng độ đa 
dạng di truyền của quần thể —* tiến hành di nhập gen từ các quần thể 
khác tới, tăng đột biến và biến dị tổ họp trong quần thể... 

b. Trong điều kiện môi trường liên tục biến đối theo một hướng xác 

0,5 

0,5 

0,5 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



định, chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đối tần số alen cũng theo một hướng 
xác định nên sự đa dạng của quần thể di truyền sẽ suy giảm. 

0,5 

9 


2,0 


a. Đặc trưng của các loài có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi 
trường không bị giói hạn: 

- Kích thước cơ thê nhỏ; 

- Tuổi thọ thấp; 

- Sức sinh sản cao (nấm, vi khuẩn, nhiều loài côn trùng...).... 

b. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, quần thể có kích thước 
trung bình sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vì : 

- Sự tăng trưởng quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn được 

7 AN (K-N' 

biêu thi băng biêu thức : —— = rN -— 

At 7 K 

Trong đó: N là số lượng của quần thể; 
r là tốc độ tăng trưởng; 

K là số lượng (kích thước) tối đa mà quần thể có thể đạt được; 
AN là mức tăng trưởng; 

At là khoảng thời gian. 

- Trong cùng điều kiện môi trường (cùng sức chứa K của môi trường) thì: 

+ Quần thể có kích thước nhỏ có AN/At « rN (do [K-N]/K « 1), nhưng 
do N nhỏ nên số cá thế tham gia sinh sản ít, nên rN nhỏ. Nên tốc độ 
tăng trưởng của quần thể chậm. 

+ Quần thể có kích thước lớn có N « K, như vậy AN/At « r(K-N), 
nhưng do N lớn nên (K-N) nhỏ. Khi quần thế có kích thước lớn thì 
nguồn sống giảm, tốc độ tử vong tăng, tốc độ sinh sản giảm —» tốc độ 
tăng trưởng của quần thể chậm. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

10 


2,0 


a) Biện luận và viết sơ đồ lai tù’ p đến Fi. 

- Nhận thấy ở F 2 : Tỉ lệ phân li KH chung ở hai giới là: Xám : vàng = 9 : 

7 —> Tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật tương tác bổ sung 
giữa 2 gen trội không alen. 

- Tính trạng màu sắc lông phân bố không đều ở 2 giới —> tính trạng liên 
kết giới tính, gen nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y; 

Quy ước kiểu gen : A-B-: quy định lông xám 

A-bb ; aaB-; aabb: quy định lông vàng 

- Vì trong tương tác bổ sung cho hai loại KH, vai trò của gen A và B là ngang 
nhau, do đó hai gen A hay B nằm trên NST X đều cho kết quả đúng. 

- TH 1: Gen B nằm trên NST X, để Fi toàn lông xám —> p phải có kiểu 

gen: AAX B X B (xám) X aaX b Y (vàng) —> XX là đực, XY là cái. 

SĐL: P: 6'AAX B X B (xám) X 9aaX b Y (vàng) 

- TH 2: Gen A nằm trên NST X, để Fi toàn lông xám —> p phải có kiểu 

gen: X A X A BB(xám) X X a Ybb (vàng) 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



Lưu ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI CẤP TỈNH 

VĨNH PHÚC LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 


Môn: SINH HỌC 

ĐE THI CHINH THUC Thòi gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Ngay thi: 02/11/2012. 

Câu 1 (1 điểm). Điếm giống, khác nhau cơ bản về cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật? 
Ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó? 

Câu 2 (1 điểm). Loại bỏ cuống và gân chính của lá bàng tuơi xanh, cân 0,2g lá, nghiền nhỏ cho 
vào cốc A, lấy 20ml cồn đố vào cốc A. Làm tuơng tự nhu trên, nhung thay cồn bằng 20ml nuớc 
ta đuợc cốc B. Sau 20 phút thì màu sắc ở 2 cốc có gì khác nhau? Giải thích? 

Câu 3 (1 điểm). Một nguời ở vùng đồng bằng lên sống ở vùng núi cao. Em hãy cho biết cơ thế 
nguời đó xảy ra những thay đối gì để thích nghi với môi truờng mới? Giải thích sự thay đối đó? 

Câu 4 (1 điểm). 

a. Nêu điểm khác nhau trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn và ở sinh vật nhân thực? 

b. Quá trình nhân đôi của một ADN tế bào nhân thực, nếu ở 6 đơn vị nhân đôi tống họp 
đuợc 72 phân đoạn Okazaki thì đã có bao nhiêu đoạn mồi? 

Câu 5 (1 điểm). 

a. Nguời ta tách gen mã hóa prôtêin trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào nhân thực rồi cài 
vào hệ gen của vi khuấn nhờ enzhn đặc hiệu, nhung khi gen này hoạt động thì sản phấm prôtêin 
thu đuợc lại không nhu mong muốn. Hãy giải thích tại sao lại nhu vậy? Biết rằng không có đột 
biến xảy ra. 

b. Trong truờng hợp trên đế nhận đuợc prôtêin giống nhu ở tế bào nhân thực đã tống hợp thì 
phải làm thế nào? 

Câu 6 (1 điểm). 

a. Một loài có bộ nhiễm sắc thế 2n. Loài này có thế có tối đa bao nhiêu dạng đột biến thế 3, 
bao nhiêu dạng đột biến thể 3 kép? 

b. Trong đột biến chuyến đoạn tuơng hồ giữa hai nhiễm sắc thế số I và số III, một đoạn của 
NST số I chuyến sang nhiễm sắc thế số III và nguợc lại. Cơ thế mang đột biến nhiễm sắc thế này 
khi giảm phân cho mấy loại giao tử, tỷ lệ loại giao tử mang đột biến chuyến đoạn? 

Câu 7 (1 điểm). 

a. Quy luật phân li có còn đúng với quy luật tuơng tác gen hay không ? Giải thích ? 

b. Một cây dị họp tử về 4 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng, các gen đều trội hoàn 
toàn, phân li độc lập. Khi cây trên tự thụ phấn. 

- Xác định tỉ lệ đời con có kiếu hình 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn. 

- Xác định tỉ lệ đời con có kiếu gen chứa 3 cặp đồng hợp trội, 1 cặp dị hợp. 

Câu 8 (1 điểm). Số gen trong tế bào luỡng bội (2n) có bằng số tính trạng của cơ thể không? Tại 
sao? 

Câu 9 (1 điểm). Ớ một loài thực vật, alen A: thân cao; a: thân thấp; alen B: hoa đỏ; b: hoa 
vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thế số I. Alen D: quả tròn; d: quả dài, cặp gen 
Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thế số II, các gen trội hoàn toàn. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều 
thuần chủng đuợc F1 dị họp về 3 cặp gen trên. Cho Fl giao phấn với nhau thu đuợc F2, trong đó 
cây có kiếu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra ở 2 bên 
với tần số bằng nhau. Tính tỉ lệ cây có kiếu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2? 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 10 (1 điếm). Trong một quần thế giao phối, xét 3 gen: gen I có 2 alen; gen II có 3 alen, hai 
gen này nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thế thường; gen III có 4 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc 
thường khác. Xác định số kiếu gen tối đa trong quần thế và số kiếu giao phối trong quần thế 
(không tính trường hợp thay đối vai trò giới tính đực cái trong các kiểu giao phối). 

. ..'Hết—'. --- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

Họ tên thí sinh: . số báo danh . 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI CẤP TỈNH 

VĨNH PHÚC LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 

Môn: SINH HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Gồm 02 trang) 

Nội dung 

- Giống nhau : Đeu là tế bào nhân thực, mỗi tế bào đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và 

nhân. 

- Khác nhau : Ớ tế bào thực vật có thành bằng xenlulôzơ và có lục lạp còn tế bào động vật 

không có. 

- Ý nghĩa: 

+ Từ điểm giống nhau cho thấy động vật và thực vật đều có chung nguồn gốc. 

+ Từ điểm khác nhau cho thấy chúng tiến hóa theo hai hướng. 

* Hiện tượng: 

- Cốc A màu xanh đậm. 

- Cốc B màu xanh nhạt. 

* Giải thích: 

- Cốc A diệp lục tan trong cồn nên lượng diệp lục chiết rút được nhiều hon -> xanh đậm 

hon. 

- Cốc B diệp lục không tan trong nước, nhưng do nghiền làm phá vỡ tế bào nên vẫn có 1 

lượng nhỏ diệp lục lần trong nước -> xanh nhạt. 

3 * Những thay đối về hoạt động và cấu tạo: 

(lđ) - Nhịp thở tăng nhanh hon, tim đập nhanh hon. 

- Tuỷ xưong sản xuất thêm hồng cầu đưa vào máu làm tăng khả năng vận chuyến ôxi của 

máu. 

- Tăng dung tích trao đổi khí của phổi (Dung tích sống). 

* Giải thích: Khi người này lên sống ở vùng núi cao không khí loãng, thiếu oxi nên co thế 

_ phải cỏ sự thay đồi để cung cấp đủ oxỉ cho các hoạt động sống của co thể. 

4 a. Khác nhau : 


Vi khuẩn 

Nhân thực 

1 đon vị nhân đôi 

Nhiều đon vi nhân đôi. 

Tốc ộ nhanh, ít loại enzim 

Tốc đô châm, nhiều loai enzim. 


b. Số đoạn mồi cần phải có và giải thích : 

- Số đoạn okazaki trong một đon vị tái bản là: 72 : 6 = 12 => số đoạn mồi trong mồi đon vị 

tái bản là: 12 + 2 = 14 (Vì mỗi mạch mới tống họp liên tục cần 1 đoạn mồi). 

- Vậy số đoạn mồi cần phải có là: 14x6 = 84. 


Câu 

1 

(lđ) 


2 

(lđ) 


5 


a. 
























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 


__ Nội dung _ 

- Ớ vi khuấn, phân tử mARN sau khi được tống hợp xong sẽ tham gia dịch mã ngay. 

- Ớ sinh vật nhân thực phân tử mARN sau khi tống hợp xong (mARN so khai) không tham 

gia dịch mã mà phải cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon lại với nhau tạo mARN 
trưởng thành rồi mới tham gia dịch mã. 

- Trong tế bào vi khuấn không có bộ máy đế cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn extron với 

nhau nên tông họp sản phàm prôtêin không như mong muôn. 

b. 

- Muốn khắc phục hiện tượng này thì phải xử lí gen của sinh vật nhân thực (cắt bỏ các đoạn 

intron và nối các đoạn exon lại với nhau) sau đó mới cài vào hệ gen của vi khuấn. 

a. 

- Số dạng thể 3 là: c'n = n!/[l!( n - 1)!] = n. 

- Số dạng đột biến thể 3 kép: c 2 n = n!/[2!( n - 2)!] = n(n-l)/2. 

b. 

- Co thế mang đột biến NST này khi giảm phân cho 4 loại giao tử, trong đó có 3 loại giao tử 

có chuyến đoạn và 1 loại giao tử bình thường. 

- Tỉ lệ loại giao tử mang đột biến chiếm tỉ lệ: 3/4 = 75%. 

a. 

- Quy luật phân li vẫn còn đúng với quy luật tưong tác gen. 

- Vì: Các alen trong mỗi cặp vẫn phân li đồng đều trong quá trình phát sinh giao tử. 

b. 

- Kiêu hình 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn: 

[(^) 1 x(i) 3 ]xC 1 4=|- = 4,6875%. 

4 4 64 

- Kiếu gen 3 cặp đồng họp trội và 1 cặp dị hợp: 

[(4) 3 x(ị) 1 ] xC*4= ị-= -Ị- =3,125%. 

4 2 64 32 

* Số gen trong 1 tế bào lưỡng bội không bằng số tính trạng của co thế. 

* Vì: 

- Trong tế bào còn các gen điều hoà không trực tiếp qui định tính trạng. 

- Có trường họp nhiều gen không alen tác động qua lại cùng qui định 1 tính trạng. 

- Cũng cỏ trưởng hợp 1 gen quỉ định nhiều tính trạng. 

- Tỉ lệ cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F 2 (A-,B-,D-) = Tỉ lệ cây thân cao, hoa 

đỏ (A-,B-) X tỉ lệ cây quả tròn (D-). 

- Fi: Dd X Dd => F 2 : (3/4D- : l/4dd). 

- F 2 : Thu được cây thân thấp, hoa vàng, quả dài (aa,bb,dd) = (aa,bb) X (dd) 

= (aa,bb) X 1/4 = 4% 

=> Kiếu hình thân thấp, hoa vàng (aa,bb) = 16% 

- Xét riêng sự di truyền 2 cặp gen liên kết ở F 2 : Ta có tỉ lệ cây cao hoa đỏ (A-,B-) - tỉ lệ cây 
thấp hoa vàng (aa,bb) = 50% -> Tỉ lệ cây cao, hoa đỏ (A-,B-) là: 

50% + 16% = 66%..... 

- Vậy ta có: Cây có kiếu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 (A-,B-,D-) là: 

66% X 3/4 = 49,5%......... 

- Gen 1(2 alen), gen II( 3 alen) nằm trên một cặp NST thì số kiếu gen là: 

2.3(2.3+1)72 = 21........... 

- Gen 111(4 alen) nằm trên một cặp NST thường thì số kiểu gen là: 

4(4+1 )/2 = 10 kiểu gen........ 

- Số kiếu gen tối đa trong quần thế với 3 gen trên là: 21 X 10 = 210 kiếu gen. 

- Số kiểu giao phối trong quần thể là: 210 + C 2 2 ỊQ = 22155. 


Điếm 


(lđ) 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


6 

(lđ) 


0,25 

0,25 


0,25 

0,25 


7 

(lđ) 


0,25 

0,25 


0,25 


0,25 


8 

(lđ) 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


9 

(lđ) 


0,25 

0,25 


0,25 

0,25 


10 

(lđ) 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 



























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 

Nội dung 

Điểm 

Cộng 

lOđ 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
THÁNH HỎA NĂM HỌC 2013 -2014 

Môn: Sinh học 
Lớp: 12 BTTHPT 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
Ngay thỉ: 21/3/2014 g 
(Đe thi gom có 02 trang, 08 câu) 

a. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có những điếm gì khác biệt so với 
sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân so ? 

b. Tính đặc trưng của prôtêin do yếu tố nào quy định ? 

Câu 2 (2.0 điểm). 

a. Ưu thế lai là gì ? Vì sao không nên sử dụng con lai F 1 để làm giống ? 

b. Lai xa là gì ? Tại sao co thể lai xa thường bất thụ ? Muốn khắc phục hiện 
tượng bất thụ do lai xa người ta làm thế nào ? 

Câu 3 (2,0 điểm). 

a. Phân biệt CO' quan tưong đồng và co quan tưong tự. 

b. Một số loại đột biến NST có thể nhanh chóng góp phần dẫn đến hình thảnh 
loài mới, đó là những loại đột biến nào ? Giải thích. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

Trình bày co chế điều chỉnh số lượng cá thế trong quần thế. 

Câu 5 (3,0 điểm). 

Một quần thể ngẫu phối ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền: 

0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa. 

a. Quần thể trên có đạt trạng thái cân bằng di truyền không ? Vì sao ? 

b. Xác định và nhận xét về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo. 

c. Khi một quần thể đã ở trạng thái cân bằng di truyền, nếu muốn duy trì 
trạng thái cân bằng đó thì cần những điều kiện gì ? 

Câu 6 (3.0 điểm). 

Bộ nhiễm sắc thế của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp nhiễm sắc thế (kí 
hiệu I, II, III, IV, V). Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện ba 
thể đột biến (kí hiệu a, b, c), phân tích tế bào học ba thể đột biến đó, thu được kết 


ĐỀ CHÍNH THỨC 

SBD:. 

Câu 1 (2,0 điểm). 


quả sau: 


Thể đột 

- 7 -- 7 - 9 - 7 - 

SÔ lượng nhiêm săc thê đêm được ở từng cặp 

biến 

I 

II 

III 

IV 

V 

a 

2 

2 

1 

2 

2 

b 

4 

4 

4 

4 

4 

c 

3 

3 

3 

3 

3 


a. Gọi tên các thê đột biên trên. Vai trò của thê đột biên b và c đôi với tiên 
hoá và chọn giống ? 

b. Trình bày co chế hình thảnh thể đột biển a. 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 7 (3.0 điểm). 

Ở người, bệnh u xơ nang do alen a nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, 
người bình thường mang alen A. Có 2 cặp vợ chồng bình thường và đều mang cặp 
gen dị họp. Biết rằng không có hiện tượng đồng sinh. Hãy xác định: 

a. Xác suất sinh con bình thường và bị bệnh của hai cặp vợ chồng trên. 

b. Xác suất để cặp vợ chồng thứ nhất sinh được 2 người con trai đều bình thường. 

c. Xác suất để cặp vợ chồng thứ 2 sinh được 3 người con, trong đó có 2 
người con bình thường và 1 người con mắc bệnh. 

Câu 8 (3,0 điểm). 

Ở đậu Hà Lan gen A qui định hạt vàng, gen a qui định hạt xanh; gen B quy 
định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn. Các gen phân ly độc lập. 

a. Neu bố và mẹ đều mang gen dị họp tử về 2 tính trạng thì đời con FI có ti lệ 
kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình như thế nào ? 

b. Biện luận đe xác định p và viết sơ đồ lai nếu đời con F 1 phân tỉnh theo tỉ 
lệ: (3:3:1:1). 


HÉT 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HÓA 

ĐỀ CHÍNH THỨC 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
NĂM HỌC 2013- 2014 
MÔN THI: SINH HỌC 

LỚP 12 BTTHPT * 

Ngày thi: 21/3/2014 

HƯỚNG DẪN CHẤM 


Câu 


Nội dung 


Điểm 


(2,0đ) 


a. Điểm khác biệt về sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật 


1,0 


nhân thực: 

Điểm khác biệt 

Sinh vật nhân sơ 

Sinh vật nhân thực 

Số đơn vị tái bản 

có 1 đơn vị tái bản 

có nhiều đơn vị tái bản 

Tốc độ tái bản 

nhanh 

chậm 

Enzim tham gia 

ít loại enzim 

nhiều loại enzim hơn 

b. Các yếu tố quy định tính đặc trưng của phân tử protein: 


Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các axitamin trong chuồi polipeptit. 
Số chuồi polipeptit trong phân tử protein. 

Bậc cấu trúc không gian cua phân tử protein. 


1,0 


a. - Ưu thê lai là hiện tượng con lai có năng suât, phâm chât, sức chông 
chịu, khả năng sinh trưởng và phát triến vượt trội so với các dạng bố mẹ. 

- Không nên sử dụng con lai F 1 để làm giống vì: ưu thế lai thường biểu hiện 
cao nhất ở đời F 1 sau đó giảm dần ở các thế hệ tiếp theo. 

b. - Lai xa là hình thức lai giữa các dạng bố mẹ thuộc 2 loài khác nhau 
hoặc thuộc các chi, các họ khác nhau. 

- Cơ thể lai xa thường bất thụ, vì con lai mang bộ NST đơn bội của 2 loài 
bố mẹ khác nhau —> không tạo cặp NST tương đồng —» quá trình giảm phân 
phát sinh giao tử bị trở ngại, không hình thành được giao tử hoặc giao tử 
không có sức sống. 

- Cách khắc phục : đa bội hóa cơ thể lai xa F| —> tạo thể song nhị bội hữu thụ 

do có các NST đều tồn tại thành cặp tương đồng, quá trình giảm phân tạo giao 
tử diễn ra bình thường._ 


Ư0 


0,5 

0.25 

0.5 

0.5 


0.25 


2,0 


a. Phân biệt cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự: 

I r 1 _ \ I TT 


Cơ quan tương đồng 

Cơ quan tương tự 

- Là những cơ quan nằm ở những vị 
trí tương ứng trên cơ thể, có cùng 
nguồn gốc trong quá trình phát triển 
phôi, cho nên có kiểu cấu tạo giống 
nhau. 

- Phản ánh sự tiến hoá phân li. 

- Là những cơ quan có nguồn gốc 
khác nhau nhưng đảm nhiệm những 
chức năng giống nhau nên có hình 
thái tương tự. 

- Phản ánh sự tiến hoá đồng quy. 


1,0 


b. Một số loại đột biển NST cỏ thế nhanh chóng góp phần dẫn đến hình 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



thành loài mới: 

- Đa bội (đa bội cùng nguồn và đa bội khác nguồn); đột biến cấu trúc NST 
(đột biến đảo đoạn và đột biến chuyển đoạn). 

- Giải thích: 

+ Đa bội: Các dạng đa bội có bộ NST tăng gấp bội (tự đa bội, đa bội chẵn) 
hoặc mang hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau (thể song nhị bội) 
—» cách ly sinh sản với dạng gốc —> loài mới. 

+ Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn NST: Làm thay đổi chức năng của gen 
trong nhóm liên kết mới, làm thay đối kích thước và hình dạng NST —» 
cách li sinh sản với các dạng gốc —> loài mới. 

0,5 

0,25 

0,25 

4 


2,0 


- Co chế điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể chủ yếu là sự thay đổi 
mối quan hệ giữa mức sinh sản và tử vong thông qua các hình thức sau: 

- Cạnh tranh: khi mật độ quần thể tăng cao quá sức chịu đựng của môi 
trường, thiếu nguồn thức ăn, noi ở, mức ô nhiễm tăng dẫn đến cạnh tranh 
giữa các cá thể xuất hiện —> mức tử vong tăng, mức sinh sản giảm —> kích 
thích quần thể giảm phù họp với sức chứa của môi trường. 

- Di cư: khi mật độ cá thể trong quần thể tăng cao —» cạnh tranh gay gắt —> 
một bộ phận của quần thể di cư —> kích thước của quần thể giảm. 

- Vật ăn thịt, vật kí sinh và dịch bệnh tác động lên con mồi, vật chủ, con 
bệnh tùy thuộc mật độ, tác động tăng lên khi mật độ cao, tác động của 
chúng giảm khi mật độ quần thể thấp. Trong quan hệ vật kí sinh - vật chủ, 
vật ăn thịt là nhân tố quan trọng khống chế kích thước quần thế con mồi và 
ngược lại —> mối quan hệ này tạo nên trạng thái cân bằng sinh học. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

5 


3,0 


a. Quần thể chưa cân bằng di truyền. Vì: 

- Tần số của alen A: P(A) = 0,6 + -Ệ= 0,7 

- Tần số của alen a: q (a) = 0,2 + -Ệ= 0,3 

Nếu quần thể cân bằng di truyền thì phải thỏa mãn điều kiện: 
p 2 AA : 2pqAa : q 2 aa 

<=> 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa ^ 0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa 

b. Xác định và nhận xét về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo 

- Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo: 

P: (0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa) X (0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa) 

G: 0,7A; 0,3a 0,7A; 0,3a 

Fi 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa 

Ở thế hệ tiếp theo quần thể có cấu trúc di truyền: 0,49AA: 0,42Aa : 0,09aa 
thỏa mãn biểu thức p 2 AA: 2pqAa : q 2 aa, do đó quần thể đạt trạng thái cân bằng 
di truyền. 

c. Điều kiện để quần thể duy trì trạng thái cân bằng: 

- Số lượng cá thể lớn; 

0,5 

0,25 

0.25 

0.5 

0.5 

1,0 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Xảy ra hiện tượng ngẫu phối trong quần thể; 

- Các loại giao tử có sức sống và thụ tinh như nhau, các loại họp tử có sức 
sống như nhau; 

- Không có đột biển và chọn lọc, không có sự di nhập gen ... 


6 


3,0 


a. Gọi tên các thễ đột biến: 

+ Thể đột biến a cặp NST số III thiếu 1 chiếc —» Thể một (2n -1). 

+ Thể đột biến b mồi cặp NST đều có 4 chiếc —> Thể tứ bội (4n). 

+ Thể đột biến c mỗi cặp NST đều có 3 chiếc —> Thể tam bội (3n). 

- Vai trò của thể đột biến b, c đối vói quá trình tiến hoá và chọn giống: 
Cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống, tạo các giống cây 
trồng có giá trị kinh tế, năng suất cao (dạng 3n, quả không hạt), góp phần 
hình thành loài mới (dạng 4n). 

b. Cơ chế hình thành thể một (2n - 1): 

+ Trong giảm phân, cơ thể bố (hoặc mẹ) cặp nhiễm sắc thể số III không 
phân li, tạo 2 loại giao tử (n + 1) và (n - 1) nhiễm sắc thể, cơ thể mẹ (hoặc 
bố) giảm phân bình thường tạo giao tử n. 

+ Trong thụ tinh, giao tử (n - 1) kết họp với giao tử n —» họp tử (2n - 1) 
nhiễm sắc thế, phát triến thành thế một. 

(HS cỏ thế trình bày cơ chế bằng sơ đồ, nếu đủng vẫn cho điếm toi đa) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 


3,0 


a. Xác suất sinh con bình thường và bị bệnh của hai cặp vợ chồng: 

Do cả 2 cặp vợ chồng đều có kiểu gen Aa, nên có xác suất sinh con bình 
thường và bị bệnh bằng nhau: 

- P: Aa X Aa —> 1/4AA : 2/4Aa : l/4aa —> 3/4 bình thường : 1/4 bị bệnh. 

- Xác suất sinh con bình thường: 3/4 

- Xác suất sinh con mắc bệnh: 1/4 

b. Xác suất sinh được 2 ngưòi con trai bình thường của cặp vợ chồng 
thứ nhất: 

- Xác suất sinh con trai là: 1/2. 

- Xác suất sinh con trai, bình thường là : 1/2 X 3/4 = 3/8 

- Xác suất sinh 2 con trai đều bình thường là: (3/8) 2 = 9/64. 

c. Xác suất sinh được 3 ngưòi con, trong đó có 2 con bình thường và 1 
con bị bệnh của cặp vợ chồng thứ hai: 

Xác suất sinh 3 người con trong đó 2 người con bình thường và 1 người bị 
bệnh là: C 3 2 [(3/4) 2 x 1/4] = 27/64 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

1,0 

8 


3,0 


a. Xác định tỉ lệ KG, KH ở Fiĩ 

- Theo dề ta có sơ đồ lai: 

p : AaBb X AaBb 

(Hạt vàng, trơn) (Hạt vàng, trơn) 

G p : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab 

Fi 

0.5 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


+ TLKG: 

1AABB : 2AABb : lAAbb : 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb : laabb 0.25 
+ TLKH: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 3 xanh, nhăn 0.25 

b. Biện luận: 

- Fi có 4 phân lóp kiếu hình, trong đó có kiếu hình xanh nhăn (aabb) nên p 0.25 
đều phải cho giao tử ab (AaBb hoặc Aabb hoặc aaBb hoặc aabb) 

- Mặt khác F 1 phân tính tỉ lệ: (3:3:1:1) = 8 tổ họp —> P: 4 giao tử X 2 giao tử. 0.25 

- p có 2 trường họp thỏa mãn: P! : AaBb X Aabb 0.25 

p 2 : AaBb X aaBb 0.25 

- Sơ đồ lai 

+ Trường họp 1: 

p 1 : AaBb X Aabb 

vàng, trơn vàng, nhăn 

Gp : Gp: AB, Ab, aB, ab Ab, ab 
F, 

Kiểu gen: lAABb : 2AaBb: laaBb : lAAbb : 2Aabb: laabb 0.5 

Kiêu hình: 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : lxanh, trơn : 1 xanh, nhăn 
+ Trường họp 2: 

p 2 : AaBb X aaBb 

vàng, trơn xanh, trơn 

Gp : Gp: AB, Ab, aB, ab Ab, ab 
Fi 

Kiểu gen: lAaBB : 2AaBb: lAabb : laaBB : 2aaBb: laabb 0.5 

_ Kiêu hình: 3 vàng, tron : 3 vàng, nhăn : lxanh, tron : 1 xanh, nhăn _ 

Lưu ỷ: Học sinh làm cách khác, nếu đủng vẫn cho điếm như đáp án. 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TỈNH THÁI NGUYÊN 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC 2010 - 2011 


ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
Ngày thi: 12/10/2010 

(Đe thi gồm 2 trang, có 10 câu, mỗi câu 2,0 điếm) 


Câu 1. 

a. Trình bày đặc điểm khác biệt giữa tế bào vi khuẩn và tế bào người khiến vi 
khuẩn sinh sản nhanh hon tế bào người. 

b. Dựa trên sự khác biệt nào giữa tế bào vi khuẩn và tế bào người mà người ta có 
thể dùng thuốc kháng sinh đặc hiệu để chỉ tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trong co thể 
người nhưng lại không làm tổn hại các tế bào người. 

Câu 2. 

Huyết áp là gì? Dựa vào chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng hãy giải thích hiện 
tượng điều hòa huyết áp của co thể con người khi huyết áp thay đổi bất thường. 

Câu 3. 

Khi chiếu ánh sảng với cường độ như nhau vào các cây A, B, c, nhận thấy cây A 
không thải và cũng không hấp thụ C0 2 , cây B hấp thụ co2 còn cây c thải C0 2 . 

- Hãy cho biết cây A, B, c thuộc các nhóm thực vật nào. 

- Đe đạt hiệu suất quang họp cao cần phải trồng những cây này ở đâu? 

Câu 4. 

a. Giải thích vì sao nếu lấy hết C0 2 trong máu thì hoạt động hô hấp, tuần hoàn sẽ 
rất yếu và các tế bào mô lại bị thiếu ôxy? 

b. Neu bạn có 2 sợi dây thần kinh cùng đường kính, nhưng một dây có bao miêlin 
còn một dây thì không có bao miêlin. Cho biết dây thần kinh nào tạo điện thế hoạt động 
có hiệu quả năng lượng hon? 

Câu 5. 

Nêu sự khác nhau giữa auxin và gibêrelin (về noi tổng họp, các chức năng co bản 
của chúng trong điều hoà sinh trưởng và phát triển ở thực vật). 

Cau 6. 

Cho bảng liệt kê tỉ lệ tưong đối của các bazo nito có trong thành phần axit nuclêic 
được tách chiết từ các loài khác nhau: 


Loại 

Ađênin 

Guanin 

Timin 

Xitôzin 

Uraxin 

I 

21 

29 

21 

29 

0 

II 

29 

21 

29 

21 

0 

III 

21 

21 

29 

29 

0 

IV 

21 

29 

0 

29 

21 

V 

21 

29 

0 

21 

29 


Hãy cho biết dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 7. 

Trong phòng thỉ nghiệm có 3 dung dịch. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứa 
amylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Đun nhẹ ba dung dịch này đến gần nhiệt độ sôi, rồi 
làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu trúc xảy ra sâu 
sắc nhất ở họp chất nào và giải thích. 

Câu 8. 

Cho một đoạn ADN chứa gen cấu trúc có trình tụ các nuclêôtit nhu sau: 

5’ ...AXATGTXTGGTGAAAGXAXXX. .3’ 

3’ ...TGTAXAGAXXAXTTTXGTGGG...5’ 

a. Viết trình tụ các ribônuclêôtit của mARN đuợc sao mã từ gen cấu trúc trên. 
Giải thích. 

b. Viết trình tụ các axit amin của chuồi pôlipeptit đuợc giải mã hoàn chỉnh từ đoạn 
gen trên. Biết các bộ ba quy định mã hóa các axit am in nhu sau: GAA: axit glutamic; 
uxu, AGX: Xêrin; GGU: Glixin; AXX: Thrêônin; UAU: Tirôzin; AUG: (Mã mở đầu) 
Mêtiônin; UAG: mã kết thúc. 

c. Hãy cho biết hậu quả (thể hiện ở sản phẩm giải mã) của các đột biến sau đây trên 
gen cấu trúc: thay cặp G - X ở vị trí số 7 bằng cặp A - T và thay cặp T - A ở vị trí số 4 
bằng cặp X - G. 

Câu 9. 

, , Ab 

Một co thê có kiêu gen —-, nêu biêt trong quá trình giảm phân của co thê này đã 

aB 

có 10% số tế bào xảy ra trao đổi đoạn nhiễm sắc thể tại một điểm và có hoán vị gen (tại 
điểm giữa 2 cặp gen trên). Hãy xác định tỷ lệ các loại giao tử đuợc tạo ra và tần số hoán 
vị gen (f). 

Câu 10. 

Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi giấm đực có cánh bình 
thuờng thì thu đuợc: 

84 con cái có cánh chẻ. 

79 con cái có cánh bình thuờng. 

82 con đực có cánh bình thuòng. 

Cho biết hình dạng cánh do một gen chi phối. 

a. Giải thích kết quả phép lai trên. 

b. Có nhận xét gì về sự tác động của các alen thuộc gen quy định hình dạng cánh. 

-Hết- 


Họ và tên:.SBD: . 

Thí sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm. 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TỈNH THÁI NGUYÊN 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC 2010 - 2011 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 


Câu 

Nội dung trả lời 

Điểm 

1 

a. 

, , , s 

- Te bào vi khuấn có kích thước nhỏ hơn tế bào người nên tỷ lệ ụ- ở vi khuấn 

lớn hơn so với tế bào người nên trao đối chất giữa tế bào với môi trường ở tế bào vi 
khuân xảy ra nhanh hơn. 

- Te bào vi khuấn không có màng nhân nên quá trình nên quá trình phiên mã 
và dịch mã xảy ra đồng thời do đó quá trình tống họp prôtêin cũng xảy ra nhanh 
hơn so với tế bào người dần đến sự sinh sản nhanh. 

b. Te bào vi khuấn có thành tế bào còn tế bào người thì không nên người ta có 
the sử dụng các chất kháng sinh đế ức chế các enzym tống hợp thành tế bào vi 
khuẩn. 

0,75 đ 

0,75 đ 

0,5 đ 

2 

- Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch. Huyết áp đạt cực đại 
lúc tim co, huyết áp cực tiếu lúc tim dãn. Càng xa tim thì huyết áp càng giảm 

0,5 đ 


- Huyết áp thường được đo ở động mạch cánh tay. Trong trường họp hình 
thường huyết áp lúc tim co là 110-120mmHg , huyết áp lúc tim dãn là 70-80mmHg 

0,25 đ 


- Huyết áp cực đại (lúc tim co) lớn quá 150mmHg kéo dài là chứng huyết áp 
cao, huyết áp cực đại xuống thấp dưới 80 là chứng huyết áp thấp. 

0,25 đ 


- Khi huyết áp tăng cao tác động lên áp thụ quan nằm ở cung động mạch chủ 
và xoang động mạch cảnh, theo sợi hướng tâm truyền về trung khu điều hòa tim 
mạch nằm ở hành tủy, các xung thần kinh sẽ theo dây đối giao cảm làm tim đập 
chậm và yếu 

0,5 đ 


- Ngược lại khi huyết áp hạ, tác động lên áp thụ quan nằm ở cung động mạch 
chủ và xoang động mạch cảnh, theo sợi hướng tâm truyền về trung khu điều hòa 
tim mạch nằm ở hành tủy, các xung thần kinh sẽ theo dây giao cảm làm tim đập 
nhanh và mạnh đế tăng huyết áp. 

0,5 đ 

3 

a. Chỉ tiêu sinh lý nhận biết các cây là điểm bù ánh sáng: 



- Điếm bù ánh sáng: Cường độ ánh sáng đế cường độ quang họp bằng cường 
độ hô hấp. (Trên điểm bù ánh sáng cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp 
và ngược lại). 

0,25 đ 


- Cây A không thải cũng không hấp thụ CƠ 2 chứng tỏ cường độ ánh sáng 
này là điểm bù ánh sáng của cây: Cây hô hấp phân giải các sản phấm của quang 
hợp tạo ATP cung cấp cho cơ thế đồng thời giải phóng CO 2 và H 2 O. Do cuờng độ 
quang họp bằng cường độ hô hấp nên CO 2 thải ra trong hô hấp được sử dụng hết 
trong quang họp do đó cây không thải và không hấp thụ CO 2 . Vậy cây A là cây 
trung tính. 

0,5 đ 


- Cây B hấp thụ CO 2 chứng tỏ cường độ ánh sáng này cao hơn điểm bù ánh 
sáng của cây, khi đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên CO 2 thải ra 
từ hô hấp không đủ cung cấp cho cây quang hợp ở cường độ ánh sáng đó vì vậy 
cây phải lấy thêm CO 2 từ bên ngoài môi trường đế tiến hành quá trình tống họp vật 
chất. Vậy cây B là cây ưa bóng 

0,5 đ 


- Cây c chỉ thải CO 2 điều này cho thấy cường độ ánh sáng này thấp hơn điểm 
bù ánh sáng của cây, khi đó cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp: CO 2 
thải ra không những đủ cung cấp cho hoạt động quang họp tạo sản phấm tích luỹ 

0,5 đ 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



mà còn dư thừa nên có hiện tượng thải ra ngoài. Vậy cây c là cây ưa sáng 

b. Muốn trồng cây này đạt hiệu suất cao cần dựa vào điềm bù ánh sang của 
từng cây đế chọn địa điểm trồng thích hợp. 

- Cây A là cây trung tính có thế trồng ở mọi địa điểm. 

- Cây B là cây ưa bóng nên trồng có cường độ ánh sáng yếu. VD: trồng dưới 
tán các cây khác... 

- Cây c là cây ưa sáng trồng ở noi có cường độ ánh sáng cao. VD: trên đỉnh 
đồi, hay noi quang đãng... 

0,25 đ 

4 

a. 

- Hoạt động hô hấp, tuần hoàn sẽ rất yếu vì: Khi trong máu không có CƠ 2 —>• 
không có H + đế kích thích lên các tiếu thế ở động mạch cảnh, xoang động mạch 
chủ và thụ thế hoá học ở trung ưong thần kinh . .. 

- Các tế bào mô thiếu ôxy vì: 

+ Hô hấp, tuần hoàn kém do đó không nhận đủ O 2 cho co thế. 

+ Theo hiệu ứng Bohr thì khi không có H + sẽ làm giảm lượng O 2 giải phóng 
ra từ ÔxyHêmôglôbin để cung cấp cho tế bào của mô. 

—*■ tế bào thiếu O 2 

b. 

Điện thế hoạt động chạy trên dây thần kinh có bao miêlin sẽ có hiệu quả năng 
lượng cao hon, vì: 

- Điện thế hoạt động được lan truyền theo cách nhảy vọt và được hình thành ở 
eo Ranvie. 

- Dây thần kinh không có bao miêlin điện thế hoạt động được lan truyền hên 
tục trên sợi trục, bom Na/K hoạt động nhiều hon —»tốn nhiều năng lượng hon. 

0,5 đ 

0,25 đ 
0,25 đ 

0,5 đ 

0,5 đ 

5 


Chất kích 
thích 

Auxin 

Gibêrelin 





Nơi tổng 
họp 

Đỉnh chồi (ngọn thân) và các lá 
non là nơi tống họp chính; chóp 
rễ cũng tổng họp auxin (dù rễ 
phụ thuộc vào chồi nhiều hơn). 

Đỉnh chồi bên, rễ, lá non và hạt 
đang phát triến là nơi tống hợp 
chính. 


1,0 đ 



Chức năng 
cơ bản 

Thúc đấy nguyên phân và sinh 
trưởng giãn dài của tế bào; thúc 
đẩy hướng động; kích thích nảy 
mầm của hạt; thúc đấy phát triến 
chồi; kích thích ra rễ phụ; thúc 
đấy kéo dài thân (ở nồng độ 
thấp); thúc đấy phát triến hệ 
mạch dẫn; làm chậm sự hoá già 
của lá; điều khiến phát triến quả. 

Kích thích sự nảy mầm của hạt, 
chồi, củ; kích thích tăng trưởng 
chiều cao của cây, kéo dài tế 
bào; thúc đẩy phân giải tinh bột; 
phát triến hạt phấn, ống phấn; 
điều hoà xác định giới tính (ở 
một số loài) và chuyến giai đoạn 
non sang trưởng thành. 


1,0 đ 

6 

Dựa trên co sở của nguyên tắc bố sung của các bazo nitơ: nếu ADN (hoặc 
ARN) có cấu trúc 2 mạch khớp bố sung thì số nu G = X, A = T —> vật chất di 
truyền của các loài: 

- Loài I: Do G = X = 29, A = T = 21 nên có ADN sợi kép (trong đó tỷ lệ G-X 
cao hon A -T) nên ADN loài I có cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy cao. 

- Loài II: Do G = X = 21,A = T =29 nên có ADN sợi kép (trong đó tỷ lệ G-X 
thấp hon A - T) nên ADN loài II có cấu trúc kém bền vững và nhiệt độ nóng chảy 
thấp hon loài I. 

- Loài III: Do A Ỷ T, G Ỷ X -»• ADN mạch đon . 

- Loài IV: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T —> VCDT của loài này 
là ARN hon nữa do G = X =29, A= u =21 —> ARN sợi kép 

- Loài V: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T —> VCDT của loài này là 

0,25 đ 

0,5 đ 

0,5 đ 

0,25 đ 
0,25 đ 

0,25 đ 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



ARN hơn nữa do A Ỷ u, G Ỷ X —> ARN mạch đơn. 


7 

- Chất bị biến đối cấu trúc sâu sắc nhất là amylaza. 

- Giải thích: 

0,5 đ 


+ Amylaza là enzym có bản chất là prôtêin, vì vậy rất dề bị biến đối cấu trúc 
khi bị đun nóng (các liên kết hydrô bị bẻ gãy). Amylaza gồm nhiều loại axit amin 
cấu tạo nên (tính đồng nhất không cao), vì vậy, sự phục hồi chính xác các liên kết 
yếu (liên kết hydro) sau khi đun nóng là khó khăn 

0,5 đ 


+ ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính (tách ra thành hai mạch) bởi các 
liên kết hydro giữa hai mạch bị đứt gãy; nhung do các tiếu phần hình thành liên kết 
hydro của ADN có số luợng lớn, tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống, các 
liên kết hyđrô đuợc tái hình thành (sự hồi tính); vì vậy, khi hạ nhiệt độ, ADN có 
thể hồi phục cấu trúc ban đầu. 

0,5 đ 


+ Glucôzơ là một phân tử đuờng đơn. Các liên kết trong phân tử đều là các 
liên kết cộng hóa trị bền vững, không bao giờ đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh 
lý tế bào; cũng rất bền vững với tác dụng đun nóng dung dịch 

0,5 đ 

8 

a. Trình tự các ribônuclêôtit của mARN: 

5’ ....AUGUXUGGU GAA AGX AXX X....3’ 

0,25 đ 


Giải thích: 

- Enzim di chuyến trên mạch mã gốc theo chiều 3 ’... 5 ’ và phân tử mARN 
đuợc tổng hợp theo chiều 5 ’... .3 ’. 

- Các ribônuclêôtit liên kết với các nuclêôtit trên mạch gốc của gen theo 
nguyên tắc bổ sung A - u, G - X . 

- mARN bắt đầu đuợc tống họp từ bộ ba mở đầu TAX. 

0,5 đ 


b. Trình tự các axit amin chuỗi pôlipeptit đuợc giải mã hoàn chỉnh từ gen 
trên: Xêrin - Glixin - Axit glutamic - Xêrin - Thrêônin. 

c. Hậu quả của các đột biến trên gen cấu trúc: 

0,25 đ 


- Đột biến thay cặp X - G ở vị trí thứ 7 bằng cặp A-T , nó làm thay đối bộ 
ba mã sao uxu bằng bộ ba UAU , từ đó nó làm thay đối Xêrin bằng Tirôzin —> 
chuồi pôlipeptit thay đổi: 

Tirôzin - Glixin - Axit glutamic - Xêrin - Thrêônin. 

0,5 đ 


- Đột biến thay cặp T-A ở vị trí thứ 4 bằng cặp X-G, nó làm thay đối bộ ba 
mã mở đầu AUG bằng bộ ba AGX, do đó không có mã mở đầu nên không có quá 
trình sao mã, quá trình tống họp prôtêin không xảy ra. 

0,5 đ 

9 

, Ab 

10% tế bào —-có hoán vị gen sẽ tạo ra 4 loại giao tử: 
ctB 



Ab = aB = AB = ab = 2,5%. 

, Ab 

- 90% tế bào —— không hoán vị gen sẽ tạo ra: 
aB 

0,5 đ 


Ab = aB = 45%. 

—> cơ thế đó tạo ra 4 loại giao tử đó là: 

0,5 đ 


Ab = aB = 47,5% và AB = ab = 2,5%. 

0,5 đ 


- Tần số hoán vị gen f = 5%. 

0,5 đ 

10 

a. Bình thuờng tỷ lệ đực cái là 1 : 1 nhung kết quả phép lai cho thấy tỷ lệ đực 
cái là 1 : 2 vậy một nửa số con đực bị chết, cùng với sự biểu hiện tính trạng cho 
thấy gen quy định tính trạng hình dạng cánh nằm trên NST X và có alen gây chết. 

Theo bài ra hình dạng cánh do 1 gen chi phối và Fi có số tổ họp là 4 (kế cả tố 
hợp đực bị chết), đây là kết quả tổ họp của hai loại giao tử đực với hai loại giao tử 
cái do đó con cái ở p phải dị hợp, cánh chẻ ở con cái là tính trạng trội. 

0,5 đ 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


A - cánh chẻ, a-cánh bình thường. 0,5 đ 

p ặ cánh chẻ X s cánh bình thường 

X A x a x a Y 

G X A ; x a x a ; Y 

Fi X A X a x a x a X a Y X a Y 

1 Cái cánh chẻ: 1 cái cánh bt: 1 đực cánh chẻ (chết): 1 đực cánh bình thường 
b. Những nhận xét về tác động của gen: 1,0 đ 

- Tác động đa hiệu vừa quy định hình dạng cánh vừa chi phối sức sống cá 
thể. 

+ A quy định cánh chẻ và gây chết; 

+ a quy định cánh bình thường và sức sống bình thường. 

- Ớ trạng thái dị hợp tử Aa, alen A tác động trội về quy định sức sống 
nhưng lại lặn về chi phối sức sống. 

KL. Mọi alen có thế tác động trội ở tính trạng này nhưng lại lặn ở tính trạng 

khác. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
QUẢNG NAM 


KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC 2014 - 2 015 


ĐỀ CHÍNH THỨC 


Môn thi : SINH HỌC 

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) 

Ngày thi : 10/10/2014 


(Đe thi này có 02 
trang) 

Câu 1( 3,5 điểm). 

a. Có ba dung dịch đế trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứa 
amilaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Đun nhẹ ba dung dịch này đến gần nhiệt độ sôi rồi làm nguội 
từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đối về cấu trúc của từng chất trên? Giải thích? 

b. Những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyến prôtêin ra khỏi tế bào? Giải 
thích? 

c. Một số bác sỳ cho những nguời muốn giảm khối luợng co thế sử dụng một loại thuốc. Loại 
thuốc này rất có hiệu quả nhung cũng rất nguy hiểm vì có một số nguời dùng nó bị tử vong nên 
thuốc đã bị cấm sử dụng. Hãy giải thích tại sao loại thuốc này lại làm giảm khối luợng co thế và 
có thế gây chết? Biết rằng nguời ta phát hiện thấy nó làm hỏng màng trong ty thế. 


d. Một co thể của một loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen Aa ——. Co thể này 

bd 

giảm phân hình thành giao tử, vào kì giữa của giảm phân I tất cả các tế bào sinh dục đều có cùng 
một kiếu sắp xếp NST, các giao tử sinh ra đều thụ tinh bình thuờng, quá trình giảm phân không 
xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Đời con có thế tạo ra những loại giao tử và những loại 
kiểu gen nào? 


Câu 2( 3 điểm). 

a. Phân biệt vận chuyến thụ động và vận chuyến chủ động theo các tiêu chí: nguyên nhân, nhu 
cầu năng luợng, huớng vận chuyến, kết quả. 

b. Tại sao khi bón phân hóa học quá liều luợng thì cây có thế chết? 

c. Ớ những con bò sau khi chữa bệnh bằng penicilin mà vắt sữa ngay thì trong sữa còn tồn dư 
kháng sinh, loại sữa này có thế dùng làm sữa chua được không? Vì sao? 

d. Gen A có 6102 liên kết hiđrô và trên mạch hai của gen có X = 2A = 4T; trên mạch một của gen 
có X = A + T. Gen A bị đột biến điểm thành gen a, gen a có ít hon gen A 3 liên kết hiđrô. Tính số 
nuclêôtit loại G của gen a? 


Câu 3( 3 điểm). 

a. Người ta làm thí nghiệm với ba cây có tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuối, cho thoát hoi 
nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần, sau đó cắt thân đến gần gốc và đo 
lượng dịch tiết ra trong một giở người ta thư được số liệu sau: __ 


Cây 

Số lượng nước thoát ( ml) 

Số lượng dịch tiết ( ml) 

Hồng 

6,2 

0,02 

Hướng dưong 

4,8 

0,02 

Cà chua 

10,5 

0,07 


Từ bảng số liệu trên em có thế rút ra nhận xét gì? 

b. Khi chiếu sáng với cường độ 100 calo /dm 2 /giờ, ở cây A lượng CƠ 2 hấp thụ tưong đưong với 
lượng CO 2 thải ra, ở cây B lượng CO 2 hấp thụ nhiều hon so với lượng CO 2 thải ra, còn ở cây c 
lượng CO 2 hấp thụ ít hon so với lượng CO 2 thải ra. Hãy đưa ra các chỉ tiêu sinh lí về ánh sáng để 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


xếp loại 3 loài cây này. Đe các cây trên cho năng suất cao nên trồng chúng ở điều kiện ánh sáng 
nào là thích họp? 

c. Vi rut có đuợc coi là một co thế sinh vật không? Vì sao? 


Câu 4( 4 điểm). 

a. Vì sao hệ tuần hoàn của chân khớp tuy xuất hiện sau giun đốt trong quá trình tiến hóa nhung 
hệ tuần hoàn của giun đốt là hệ tuần hoàn kín còn của chân khớp là hệ tuần hoàn hở? Vì sao ở 
côn trùng hệ tuần hoàn hở không có vai trò vận chuyến khí? 

b. Trình bày những co chế tác động làm cho tế bào thực vật tăng truởng ở pha kéo dài của mô 
phân sinh? Dựa vào những co chế đó hãy nêu các biện pháp cần thiết đế tế bào thực vật có thế 
tăng truởng bình thuờng? 

c. Hãy nêu huớng tiến hóa của tố chức thần kinh? Phân biệt các huớng tiến hóa đó theo các tiêu 
chí: đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh, đặc điểm cảm ứng. 

Câu 5( 3 điểm). 

a. Vì sao các thế ba khác nhau ở nguời thuờng gây chết ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình 
phát triển của cá thế bị đột biến? 

b. Trong dòng họ của một cặp vợ chồng có nguời bị bệnh di truyền nên họ cần tư vấn trước khi 
kết hôn. Bên phía người vợ: anh trai của người vợ bị bệnh phêninkêtôniệu, ông ngoại của người 
vợ bị bệnh máu khó đông. Bên phía người chồng: có mẹ của người chồng bị bệnh 
phêninkêtôniệu. Những người còn lại trong hai gia đình không bị hai bệnh này. Hãy tính xác suất 
đế cặp vợ chồng trên sinh hai đứa con đều không mắc hai bệnh trên? Biết rằng bệnh 
phêninkêtôniệu do gen lặn trên NST thường và bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên X không 
có alen tưong ứng trên Y quy định. 

c. Tại sao các bazo nito dạng hiếm lại có thế làm phát sinh đột biến gen? Một gen cấu trúc ở sinh 
vật nhàn so đã bị đột biến ở giữa vùng mã hóa do một Ađênin dạng hiếm tạo ra. cấu trúc của 
chuỗi pôlipeptit được tống hợp từ gen đột biến này sẽ như thế nào? 

Câu 6 ( 3,5 điểm). 

a. Lai ruồi đực thuần chủng có lông đuôi và ruồi cái thuần chủng không có lông đuôi thu được 
100% con có lông đuôi. Cho các cá thế Fi giao phối với nhau được F 2 với tỉ lệ phân li kiếu hình 
là 3 có lông đuôi: 1 không có lông đuôi, trong đó ở F 2 tỉ lệ đực : cái là 1 : 1 nhưng tất cả các con 
không có lông đuôi đều là cái. Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng và viết so 
đồ lai từ p đến F 2 . 

b. Giả sử ở một loài động vật, ở thế hệ bố mẹ cho cá thế chân cao, mắt đỏ, dị hợp về cả ba cặp 
gen lai với cá thế đồng họp lặn về cả ba cặp gen trên, thu được đời Fi gồm: 140 cá thế chân cao, 
mắt đỏ; 360 cá thế chân cao, mắt trắng; 640 cá thế chân thấp, mắt trắng; 860 cá thế chân thấp, 
mắt đỏ. Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối mỗi tính trạng, quy luật di truyền chi phối 
hai tính trạng trên và kiếu gen của bố mẹ đem lai. 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIOI LỚP 12 

THPT 

QUẢNG NAM Năm hoc : 2014 - 2015 

ĐÈ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 


Câu Nội dung Điể 

_ m 

a. Có ba dung dịch để trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, 1,5 
1 dung dịch 2 chứa amiỉaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Đun nhẹ ba dung 

dịch này đến gần nhiệt độ sôi rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy 
3,5điể cho biết mức độ biến đổi về cấu trúc của từng chất trên? Giải thích? 
m 

Trả lời: 

- Chất biến đối nhiều nhất là amilaza ( 0,25 ) vì 

+ Nó có bản chất prôtêin nên rất dễ biến đối cấu trúc khi bị đun nóng do các 
hên kết Ho bị bẻ gãy 

+ Amilaza gồm nhiều loại aa nên tính đồng nhất không cao, vì vậy sự phục hồi 
chính xác các hên kết H 2 sau khi đun nóng là khó khăn 
( HS làm được một trong 2 ý trên cho 0,25 ) 

- ADN cũng bị biến tính ( 0,25 ) (tách thành hai mạch ) vì 
+ Các liên kết H 2 giữa hai mạch đứt gãy 

+ Nhưng do các tiếu phần hình thành liên kết H 2 của ADN có số lượng lớn, 
tính đồng nhất cao nên khi hạ nhiệt độ, các liên kết H 2 được tái hình thành(sự 
hồi tính ) do đó có thể phục hồi lại cấu trúc ban đầu 

(HS làm được một trong 2 ý trên cho 0,25 ) 

- Glucôzơ không bị biến đổi ( 0,25 ) vì glucôzo là một phân tử đường đon, các 
hên kết trong phân tử đều là hên kết cộng hóa trị bền vững nên không đứt gãy 
khi bị đun nóng ( 0,25 ) 

b. Những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển prôtêin ra 0,5 
khỏi tế bào? Giải thích? 

Trả lời: 

- Prôtêin sau khi được tống hợp trong lưới nội chất hạt được chuyến đến bộ 
máy Gôngi bằng túi tiết được tách ra từ lưới nội chất ( 0,25 ) 

- Túi tiết liên kết với bộ máy Gôngi đế chuyến prôtêin vào bào quan này đế liên 
kết với một số chất khác. Các chất này được đóng gói trong túi tiết đế chuyến 
đến màng tế bào, túi sẽ nhập với màng để giải phóng các phân tử hữu co ra 
khỏi tế bào ( 0,25 ) 

c. Một số bác sỹ cho những ngưòi muốn giảm khối lưọng cơ thế sử dụng 
một loại thuốc. Loại thuốc này rất có hiệu quả nhưng cũng rất nguy hiểm 

vì có một số ngưòi dùng nó bị tử vong nên thuốc đã bị cấm sử dụng. Hãy 0,75 
giải thích tại sao loại thuốc này lại làm giảm khối lưọtig cơ thể và có thể 
gây chết? Biết rằng ngưòi ta phát hiện thấy nó làm hỏng màng trong ty 
thể. 

Trả lời: 

- Ti thế là nơi tống hợp ATP mà màng trong ti thế bị hỏng nên H + không tích 
lại được trong khoang giữa 2 lớp màng ti thế vì vậy ATP tống hợp được ít ( 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


0,25) 

- Giảm khối lượng cơ thế vì hô hấp vẫn diễn ra bình thường mà tiêu tốn nhiều 
glucôzơ, lipit ( 0,25 ) 

- Gây chết do tống hợp được ít ATP, các chất dự trữ tiêu tốn nhiều ( 0,25 ) 

d.Một cơ thể của một loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen 0,75 

BD 

Aa ——. Cơ thể này giảm phân hình thành giao tử, vào kì giữa của giảm 

bd 

phân I tất cả các tế bào sinh dục đều có cùng một kiểu sắp xếp NST, các 
giao tử sinh ra đều thụ tinh bình thưòng, quá trình giảm phân không xảy 
ra đột biến và không có hoán vị gen. Đời con có thể tạo ra những loại giao 
tử và những loại kiểu gen nào? 

Trả lời: 

- Giao tử: 

+ TH1:ABD , abd 
+ TH2: Abd , a BD 

( HS phải làm đủ hai trưÒTig họp mới cho 0,25, trong mỗi trưÒTig họp 
phải viết đủ 2 giao tử ) 

- Kiểu gen: 

1 . A A . A „ BD . „„ bd 

+ TH 1: AA ——; Aa ——; aa —- 
BD bd bd 

(HS viết đủ 3 kiểu gen mới cho 0,25 ) 

- . . bd BD BD 
bd bd BD 

(HS viết đủ 3 kiểu gen mới cho 0,25 ) 


a. Phân biệt vận chuyến thụ động và vận chuyển chủ động theo các tiêu 1 
chí: nguyên nhân, nhu cầu năng lưọng, hưótig vận chuyển, kết quả 


Trả lời: 


3 điểm 


Điếm phân biệt 

Vận chuyển thụ động 

Vận chuyển chủ động 

Nguyên nhân 

Do sự chênh lệch nồng độ 

Do nhu cầu của tế bào... 

Nhu cầu năng 
lượng 

Không cần năng lượng 

Cần năng lượng 

Hướng vận 
chuyển 

Theo chiều gradien nồng 
độ 

Ngược chiều gradien nồng 
độ 

Ket quả 

Đạt đến cân bằng nồng độ 

Không đạt đến cân bằng 
nồng độ 


được 2 kiểu vận chuyển mới cho 0,25 ) 

b. Tại sao khi bón phân hóa học quá liều lưọTig thì cây có thể chết? 

Trả lời: 

- Cây có thế chết vì quá trình hút nước bị ức chế ( 0,25 ) do dịch của tế bào 
biểu bì rễ (lông hút) nhược trương so với dung dịch đất ( 0,25 ) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


c. Ớ những con bò sau khi chữa bệnh bằng penicilỉn mà vắt sữa ngay thì 0,5 
trong sữa còn tồn dư kháng sinh, loại sữa này có thể dùng làm sữa chua 
được không? Vì sao? 


Trả lời: 


XAM IU I • 

- Không (0,25) vì penicilin ức chế tống hợp thành peptidoglucan của vi khuấn 
lactic => vi khuấn lactic không sinh trưởng phát triển được =>không lên men 
sữa được ( 0,25 ) ( phải làm được ý vi khuấn lactic không sinh trưỏng phát 
triển được thì mói cho 0,25) 


d.Gen A có 6102 liên kết hiđrô và trên mạch hai của gen có X = 2A = 4T; 
trên mạch một của gen có X = A + T. Gen A bị đột biến điếm thành gen a, 1 
gen a có ít hoti gen A 3 liên kết hiđrô. Tính số nuclêôtit loại G của gen a? 

Trả lời: 

* Gen A : 

- G = G 2 + x 2 = A 2 + T 2 + 4T 2 = 3T 2 + 4T 2 =7 T 2 vì 
+ x 2 = 4 T 2 

+Xi = Ai + Ti =>G 2 - T 2 + A 2 
+ 2A 2 =4T 2 => A 2 =2T 2 

- A = A 2 + T 2 = 2T 2 + T 2 = 3T 2 

- H = 2A + 3G = 2. 3T 2 + 3.7 T 2 = 27T 2 = 6102 => T 2 = 226 
-G = 7T 2 = 7. 226 = 1582 

HS tính được G của gen A cho 0,5 

( HS có thể làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa) 

* Gen a : Đột biến điểm là đột biến xảy ra ở một cặp nu, số liên kết H 2 của gen 
a giảm 3 nên đó là đột biến mất một cặp G - X ( 0,25 ) => số nu loại G của 
gena là 1582- 1= 1581 (0,25) 


3 điểm 


a. Ngưòi ta làm thí nghiệm vói ba cây có tiết diện phiến lá như nhau, cùng 
độ tuối, cho thoát hoi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong 
một tuần, sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lưọng dịch tiết ra trong một 


Cây 

Số lương nước thoát 
(ml) 

Số lưong dich tiết 
(ml)’ 

Hồng 

6,2 

0,02 

Hưóng dương 

4,8 

0,02 

Cà chua 

10,5 

0,07 


Trả lời: 

- Quá trình trao đối nước có liên quan tỉ lệ thuận giữa động lực phía trên là sự 
thoát hoi nước ở lá ( 0,25 ) và động lực phía dưới là áp suất rề ( 0,25 ) 

- Cây hoa hồng và cây hướng dưong có lượng dịch tiết như nhau nhưng lượng 
nước thoát khác nhau chứng tỏ động lực phía trên có vai trò quan trọng hon 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


trong quá trình trao đôi nước ( 0,25 ) 

b. Khi chiếu sáng có cưòng độ lOOcalo /dm 2 /giờ, ở cây A lưọng CƠ 2 hấp 
thụ tưong đương với lượng CO 2 thải ra, ở cây B lượng CO 2 hấp thụ nhiều 
hon so với lượng CO 2 thải ra còn ở cây c lượng CO 2 hấp thụ ít hon so với 
lượng CO 2 thải ra. Hãy đưa ra các chỉ tiêu sinh lí về ánh sáng để xếp loại 3 
loài cây này. Đe các cây trên cho năng suất cao nên trồng chúng ở điều 1,5 
kiện ánh sáng nào là thích họp? 

Trả lời: 

* xếp loại 

- Cây A: cường độ quang họp bằng cường độ hô hấp nên lượng CO 2 thải ra và 
hấp thụ tương đương => cây A là cây trưng tính ( 0,25 ) 

- Cây B: cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên lượng CO 2 hấp thụ 
nhiều hơn thải ra => cây B là cây ưa bóng ( 0,25 ) 

- Cây C: cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO 2 thải ra 
nhiều hơn hấp thụ=> cây c là cây ưa sáng ( 0,25 ) 

HS xếp loại được nhưng không giải thích được vẫn cho điểm tối đa 

* Trồng ở điều kiện 

- Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng ( 0,25 ) 

- Cây B trồng ở dưới tán cây khác hoặc dưới bóng râm ( 0,25 ) 

- Cây c trồng ở nơi quang đãng hoặc nơi nhiều ánh sáng ( 0,25 ) 

c. Vi rut có được coi là một cơ thể sinh vật không? Vì sao? 

Trả lời: 

- Vi rut chưa được coi là một cơ thế sinh vật mà chỉ là dạng sống ( 0,25 ) vì 0,75 
virut không có cấu tạo tế bào ( 0,25 ). Bên ngoài cơ thế vật chủ chúng không có 

các đặc điểm cơ bản của cơ thế sống: sinh trưởng, phát triển, chuyến hóa vật 
chất...( 0,25) 

4 a.Vì sao hệ tuần hoàn của chân khóp tuy xuất hiện sau giun đốt trong quá 1,25 
trình tiến hóa nhưng hệ tuần hoàn của giun đốt là hệ tuần hoàn kín còn 
4 điểm của chấn khớp là hệ tuần hoàn hở? Vì sao ở côn trùng hệ tuần hoàn hở 
không có vai trò trong vận chuyên khí? 

Trả lời: 

- Ớ giun đốt, tuy tim chỉ là các mạch bên chuyên hóa được gọi là tim bên còn 
rất sơ khai nhưng máu vẫn chuyến đi, thắng được sức ma sát của thành mao 
mạch là nhờ hoạt động hồ trợ của các bao cơ khi di chuyến ( 0,25 ) kết hợp với 
sự co bóp của các mạch bên ( 0,25 ) 

- Ớ chân khớp, tần cuticun chuyến thành bộ xương ngoài đã vô hiệu hóa hoạt 
động của các bao cơ ( 0,25 ), trong khi tim chưa trở thành một cơ quan chuyên 
hóa đủ mạnh đế thắng sức ma sát của mao mạch nên hệ tuần hoàn hở là một 
đặc điểm thích nghi ( 0,25 ) 

- Ớ côn trùng hệ tuần hoàn hở không có vai trò trong vận chuyến khí vì hệ 
thống ống khí phân nhánh đến tận tế bào( 0,25 ) 

b. Trình bày những cơ chế tác động làm cho tế bào thực vật tăng trưởng ở 
pha kéo dài của mô phân sinh? Dựa vào những cơ chế đó hãy nêu các biện 
pháp cần thiết đế tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường? 

Trả lời: 


1,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Cơ chế: 

+ Cơ chế thấm thấu: Các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh hấp thụ nước 
làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về 
sát màng xenlulôzơ ( 0,25 ) 

+ Auxin và gibêrelin kích thích sự lớn lên của tế bào ( 0,25 ) nhờ sự hoạt hóa 
hoạt động vận chuyến H + của bơm prôton tạo ATP làm nguồn năng lượng cho 
hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng ( 0,25 ) 

+ Sinh trưởng axit làm mềm giãn thành xenlulôzơ do hoạt động của bơm 
proton nằm trên màng sinh chất vận chuyến H + về phía thành xenlulôzơ tạo 
môi trường axit làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulôzơ làm trượt giãn 
thành tế bào 
(0,25) 

- Biện pháp: cung cấp đủ nước, hoocmon... ( 0,25 ) 



c. Hãy nêu hưóng tiến hóa của tố chức thần kinh? Phân biệt các hưóng 
tiến hóa đó theo các tiêu chí: đặc điếm cấu tạo hệ thần kinh, đặc điếm cảm 
ứng. 

Trả lời: 

- Hướng tiến hóa: Động vật chưa có tố chức thần kinh => Động vật có hệ thần 
kinh dạng lưới => Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch => Động vật có 
hệ thần kinh dạng ống ( 0,5 ), HS làm ít nhất 2 - 3 ý cho 0,25 

- Phân biệt 

1,5 


Nhóm động 
vật 

Đặc điểm cấu tạo hệ thần 
kinh 

Đặc điểm cảm ứng 



Động vật chưa 
có tố chức thần 
kinh 

Chưa có hệ thần kinh 

-Hình thức cảm ứng là hướng 
động: chuyển động đến kích 
thích (hướng động dương ), 
tránh xa kích thích (hướng động 
âm) 

- Cơ thế phản ứng lại bằng cách 
chuyển động của cơ thể hoặc co 
rút chất nguyên sinh 



Động vật có hệ 
thần kinh dạng 
lưới 

Các tế bào thần kinh nằm 
rải rác trong cơ thế và liên 
hệ bằng các sợi thần kinh 
tạo mạng lưới 

Phản ứng với kích thích bằng 
cách co toàn bộ cơ thế => tốn 
nhiều năng lượng 



Động vật có hệ 
thần kinh dạng 
chuỗi hạch 

Các tế bào thần kinh tập 
họp thành các hạch thần 
kinh nằm dọc theo chiều 
dài cơ thể 

Phản ứng mang tính định khu, 
chính xác hơn, tiết kiệm năng 
lượng hơn so với dạng lưới 



Động vật có hệ 
thần kinh dạng 
ống 

Hình thành nhờ số lượng 
lớn các tế bào thần kinh 
tập hợp lại thành ống thần 
kinh nằm dọc theo vùng 
lưng cơ thê. Não bộ phát 
triển 

- Phản ứng nhanh, chính xác, đa 
dạng, ít tốn năng lượng 

- Có thê thực hiện các phản xạ: 
đơn giản và phức tạp 



Mỗi đặc điểm cho 0,5. Trong mỗi đặc điểm : HS làm đủ 4 nhóm động vật 
mới cho 0,5, nếu HS làm ít nhất 2 đến 3 nhóm cho 0,25, nếu HS chỉ làm 1 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


nhóm động vật không cho điểm 


5 


a. Vì sao các thể ba khác nhau ở người thưòng gây chết ở các giai đoạn 
khác nhau trong quá trình phát triến của cá thể bị đột biến? 


0,75 


3 điểm 


Trả lời: vì phụ thuộc vào 

- Loại NST: 

+ Thừa NST thường dần đến mất cân bằng gen 

+ NST giới tính X dư thừa cũng sẽ bị bất hoạt, NST Y ngoài gen quy định nam 
tính còn lại chứa rất ít gen 
( HS làm được 1 trong 2 ý cho 0,25 ) 

- Kích thước NST (0,25 ) 

- Loại gen trên NST (0,25 ) 


b.Trong dòng họ của một cặp vợ chồng có người bị bệnh di truyền nên họ 
cần tư vấn trước khi kết hôn. Bên phía ngưòi vợ: có anh trai của người vợ 
bị bệnh phêninkêtôniệu, ông ngoại của ngưòi vợ bị bệnh máu khó đông, 
những ngưòi còn lại không bị hai bệnh này. Bên phía người chồng: có mẹ 
của ngưòi chồng bị bệnh phêninkêtôniệu, những người khác không bị hai 
bệnh này. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng trên sinh hai đứa con đều 
không mắc hai bệnh trên? Biết rằng bệnh phêninkêtôniệu do gen lặn trên 
NST thường và bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên X không có alen 
tương ứng trên Y 


1,25 


Trả lời: 

- Xét bệnh phêninkêtôniệu: 

+ Quy ước: gen A: không bị bệnh phêninkêtôniệu; gen a: bị bệnh 
phêninkêtôniệu 

+ Bố mẹ của người vợ có kiểu gen Aa vì đã có con trai bị bệnh => xác suất bắt 
gặp người vợ có kiểu gen AA= 1/3 và kiểu gen Aa= 2/3 
+ Người chồng có kiếu gen Aa vì có mẹ bị bệnh 

+ THI: người vợ: AA=l/3 X người chồng: Aa=l =>Xác suất sinh hai con 
không bị bệnh phêninkêtôniệu: 1.1.1/3.1=1/3 

+ TH2: người vợ: Aa=2/3 X người chồng: Aa=l =>Xác suất sinh hai con 
không bị bệnh phêninkêtôniệu: 3/4.3/4.2/3.1=3/8 
=>Xác suất sinh hai con không bị bệnh phêninkêtôniệu: 

3 1 _ 17 

8 + 3 _ 24 

- Xét bệnh máu khó đông: 

+ Gen B : không bị bệnh máu khó đông. Gen b: bị bệnh máu khó đông 
+ Mẹ của người vợ có kiểu gen X B X b vì ông ngoại của người vợ bệnh => xác 
suất bắt gặp người vợ có kiểu gen X B X b = 1/2, X B X B = 1/2 
+ Người chồng có kiểu gen X B Y 

+ THI: người vợ: X B X B = 1/2 X người chồng: X B Y =1 =>Xác suất sinh hai 
con không bị bệnh máu khó đông:l. l.l.l/2=l/2 

+ TH2: người vợ: X B X b = 1/2 X người chồng: X B Y =1 =>Xác suất sinh hai 
con không bị bệnh máu khó đông: 3/4.3/4.1.1/2=9/32 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



, 1 9 25 

=>Xác suât sinh hai con không bi bênh máu khó đông: — + — = — 

2 32 32 

=> Xác suất đế cặp vợ chồng trên sinh hai con không bị cả hai bệnh trên: 

17 25 _ 425 

24 x 32 “ 768 

HS tính được xác suất gặp kiểu gen về 2 bệnh của ngưòi chồng cho 0,25 
của ngưòi vợ cho 0,25, tính được xác suất sinh 2 đứa con không bị 2 bệnh 
cho 0,75 

( HS có thể làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ) 

c. Tại sao các bazơ nitơ dạng hiếm lại có thể làm phát sinh đột biến gen? 
Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ đã bị đột biến ở giữa vùng mã hóa do 
một Ađênin dạng hiếm tạo ra. cấu trúc của chuỗi pôlipeptit được tổng 
họp từ gen đột biến này sẽ như thế nào? 

Trả lời: 

* Cơ chế phát sinh đột biến của bazơ nitơ dạng hiếm: 

- Bazơ nitơ dạng hiếm có những vị trí hên kết hidrô bị biến đối so với bình 
thường 

- Nên chúng kết cặp theo nguyên tắc bố sung không đúng khi ADN nhân đôi 

HS làm được 1 trong 2 ý chó ( 0,25 ) 

* Cấu trúc prôtêin của gen đột biến: 

+ Không thay đối so với prôtêin của gen bình thường do bộ ba mới và bộ ba cũ 
cùng mã hóa cho 1 loại axít amin. (0,25 ) 

+ Có 1 axít amin bị thay đối ở vị trí xảy ra đột biến do bộ ba mới và bộ ba cũ 
mã hóa cho 2 loại axít amin khác nhau.( 0,25 ) 

+ Mất đi gần một nữa số axít amin so với prôtêin của gen bình thường do xuất 
hiện mã kết thúc ở vị trí đột biến.(0,25 ) 

1 

6 

3,5 

điểm 

a. Lai ruồi đực thuần chủng có lông đuôi và ruồi cái thuần chủng không có 
lông đuôi thu được 100% con có lông đuôi. Cho các cá thể Fi giao phối với 
nhau được F 2 vói tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 có lông đuôi : 1 không có lông 
đuôi, trong đó ở F 2 tỉ lệ đực : cái là 1 : 1 nhưng tất cả các con không có 
lông đuôi đều là cái. Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối tính 
trạng và viết sơ đồ lai từ p đến F 2 

Trả lời: 

- p thuần chủng có lông đuôi X không có lông đuôi 

Fi 100% con có lông đuôi. 

Fi X Fi thu được F 2 : 3 có lông đuôi: 1 không có lông đuôi 
=>Tính trạng tuân theo quy luật phân li( 0,25 ) =>có lông đuôi ( gen A ) trội 
hoàn toàn so với không có lông đuôi ( gen a ) ( 0,25 ) 

- Tỉ lệ phân li kiểu hình không đồng đều ở hai giới => gen nằm trên NST giới 
tính 

- Tính trạng đều biếu hiện ở cả hai giới nên loại trường họp gen nằm trên Y 
không có alen tương ứng trên X ( 0,25 ) 

- Nếu gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y thì: p. X A Y X x a x a => 
Fi có ruồi đực X a Y (lông không có đuôi ) không đúng với đề => loại( 0,25 ) 

- Vậy gen nằm trên vùng tương đồng của XY( 0,25 ) 

1,5 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Sơ đồ lai: p. X a Y a X x a x a 

Fi. l/2X A X a :l/2X a Y A ( 100% có lông đuôi ) 

Fi X Fi X A X a X X a Y A 

F 2 . l/4X A X a : 1/4 X a Y a : 1/4 X a Y A : 1/4 x a x a 
( 3 lông có đuôi : 1 lông không đuôi đều là ruồi cái ) 

( viết đầy đủ sơ đồ lai về kiếu gen mà không viết kiểu hình vẫn cho 0,25 ) 



b. Giả sử ở một loài động vật, ở thế hệ bố mẹ cho cá thể chân cao, mắt đỏ, 
dị hợp về cả ba cặp gen lai với cá thể đồng họp lặn về cả ba cặp gen trên, 
thu được đời Fi gồm: 140 cá thể chân cao, mắt đỏ; 360 cá thể chân cao, 
mắt trắng; 640 cá thể chân thấp, mắt trắng; 860 cá thể chân thấp, mắt đỏ. 
Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối mỗi tính trạng, quy luật di 
truyền chi phối hai tính trạng trên và kiểu gen của bố mẹ đem lai. 

Trả lời: 

- Xét tính trạng chiều cao chân 

+ p. Chân cao ( dị hợp ) lai với cá thế đồng hợp lặn 

Fj. 1 cao: 3 thấp => tính trạng nghiệm đúng phép lai phân tích trong quy luật 
tương tác bổ sung kiểu 9: 7( 0,25 ) 

+ Quy ước: A-B-: cao; A-bb, aaB-, aabb : thấp ( 0,25 ) 

- Xét tính trạng màu mắt 

+ p. mắt đỏ ( dị hợp ) lai với cá thế đồng hợp lặn 

Fi. tỉ lệ 1 đỏ : 1 trắng =>tính trạng nghiệm đúng phép lai phân tích trong quy 
luật phân li ( 0,25 ) 

+ Quy ước: gen D: mắt đỏ; d: mắt trắng ( 0,25 ) 

- Xét đồng thời hai tính trạng: 

+ Nhân tỉ lệ hai tính trạng: ( 3: 1 ) ( 1 : 1) = 3: 3 : 1 : 1, kết quả nhân này khác 
kết quả đề => không nghiệm đúng quy luật xác suất các sự kiện độc lập nên hai 
tính trạng nghiệm quy luật di truyền liên kết 
+ p. AaBb, Dd X aabb.dd 

Fi. cao, trắng ( AaBb,dd ) = 18% 

Vai trò A và B như nhau, A và B nằm trên 2 cặp NST khác nhau nên ta quy 
ước B liên kết với d ( HS có thế chọn A liên kết với d ) 

=>F| Aã^-= 18% =>^-=36% => Bd = 36% là giao tử liên kết và hai tính 
bd bd 

trạng nghiệm quy luật hoán vị gen( 0,5 ) 

- Kiểu gen p. Aa X aa—(0,5) 

bD bd 

HS chứng minh và quy ước được tính trạng chiều cao chân cho 0,5, tính 
trạng màu mắt cho 0,5, hai tính trạng nghiệm quy luật hoán vị cho 0,5, 
phân tích viết được kiểu gen p cho 0,5 ( phân tích cho 0,25, viết đúng kiểu 
gen cho 0,25 ). Nếu không chứng minh được quy luật chi phối mỗi tính 
trạng thì không chấm điểm phần sau 

( HS có thể làm theo cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa ) 

2 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

QUẢNG BÌNH LỚP 12 THPT 

- NĂM HỌC 2012 - 2013. 


ĐÈ THI CHÍNH THỨC 


Môn thi: Sinh học. 

Ngày thi: 27/03/2013. 

(Thời gian làm bài: 180 phút - Không kế thời gian giao đề). 


Câu 1(1,5 điểm). 

Nuôi 2 chủng vi sinh vật A, B trong cùng một môi trường tối thiểu thấy chúng sinh trưởng 
phát triển bình thường nhưng khi tách 2 chủng A và B ra nuôi riêng trong điều kiện môi 
trường tối thiểu thì cả hai chủng đều không phát triển được. Hãy giải thích hiện tượng 
trên? 

Câu 2 (1,5 điểm). 

Đe phân biệt thực vật C3 và C4 người ta làm thí nghiệm sau: 

- TN1: Đưa cây vào chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục. 

- TN2: Trồng cây trong nhà kín có thể điều chỉnh được nồng độ 0 2 . 

- TN3: Đo cường độ quang họp ở các điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao. 
(mgC0 2 /dm 2 lá.giờ). 

Hãy phân tích nguyên tắc của các thí nghiệm nói trên. 

Câu 3 (1,5 điểm). 

Giải thích co chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap 
hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học ? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ một phía 
ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa? 

b. Giải thích co chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm co học? 

Câu 5 (1,0 điểm). 

a. Khi uống nhiều rượu dẫn đến khát nước và mất nhiều nước qua nước tiểu. Giải thích? 

b. Huyết áp là gì? Khi huyết áp giảm, ở ống thận tăng cường tái hấp thu ion gì? Tại sao? 

Câu 6 (1,0 điểm). 

Phân biệt prôtêin xuyên màng và bám màng về cấu trúc và chức năng. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 7 (2,5 điểm). 

Một tế bào sinh dục sơ khai trải qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín 
đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp 3024 NST đơn. Tỉ lệ số tế bào tham gia vào đợt phân 
bào tại vùng chín so với số NST đơn có trong một giao tử được tạo ra là 4/3. Hiệu suất thụ 
tinh của các giao tử là 50% đã tạo ra một số họp tử. Biết rằng số họp tử được tạo ra ít hơn 
số NST đơn bội của loài. 

a. Xác định bộ NST 2n của loài. 

b. Số NST đơn mà môi trường cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tế bào sinh dục đã cho là 
bao nhiêu? 

c. Xác định giới tính của cá thể chứa tế bào nói trên. Biết giảm phân bình thường không 
xảy ra trao đổi chéo và đột biến. 


-Hết- 


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu Nội dung Điểm 

1 - Mồi chủng A và B đều không sống được trong môi trường tối thiểu => 

(1,5) Cả hai chủng A và B đều thuộc nhóm vi sinh vật khuyết dưỡng. 0,25 

- Khi nuôi cả A và B trong cùng 1 môi trường tối thiểu, chúng sinh trưởng 

và phát triển bình thường => chủng A và B là vi sinh vật đồng dưõng. 0,25 

* Giải thích: 

- THI: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho chủng B và 
ngược lại chủng B cũng sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho 0,5 
chủng A. 

- TH2: Chủng A tổng hợp 1 thành phần của nhân tố sinh trưởng, chủng B 
tổng hợp thành phần còn lại của cùng nhân tố sinh trưởng, cả hai thành 0,5 
phần này cùng tham gia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho 
chủng A và B. 

2 * Thí nghiệm 1: 

(1,5) _ Nguyên tắc: Dựa vào điểm bù C0 2 khác nhau của thực vật C3 và thực vật 
C4. Cây C3 sẽ chết trước do có điểm bù C0 2 cao khoảng 30 ppm còn 
thực vật C4 có điểm bù C0 2 thấp (0-10ppm). 

* Thí nghiệm 2: 

- Nguyên tắc: Dựa vào hô hấp sáng. Hô hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ 

0 2 ; hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3 không có ở thực vật C4 nên khi điều 0,5 

chỉnh 0 2 cao thì năng suất quang hợp thực vật C3 giảm đi. 

* Thí nghiệm 3: 

- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bảo hòa ánh sáng. Điểm bảo hòa ảnh sáng của 

thực vật C4 cao hon thực vật C3 nên ở điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ 0?5 
cao do cường độ quang họp của thực vật C4 cao hon (thường gấp đôi) 
thực vật C3. 

3 * Khi điện thế hoạt động tmyền đến tận cùng của mỗi sợi thần kinh , tới các 

(1,5) chùy xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với Ca 2+ , Ca 2+ từ ngoài dịch mô tràn 0,25 

vào dịch bào ở chùy xinap. 

- Ca 2+ vào làm võ các bóng chứa chất trung gian hóa học axetincolin, giải 

phóng các chất này vào khe xinap. 0,25 

- Axetincolin sẽ gắn vào các thụ thể trên màng sau xinap và làm xuất hiện 
điện thế hoạt động ở tế bào sau xinap. 

* Đại bộ phận là xinap hoá học vì xinap hóa học có các ưu điểm sau: 


0,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


- Việc truyền thông tin qua xinap hóa học dễ đuợc điều chỉnh hơn so với 
ở xinap điện nhờ sự điều chỉnh lượng chất truyền tin đuợc tiết vào khe 
xinap. 

- Dần truyền xung thần kinh theo một chiều 

- Chất trung gian hóa học khác nhau ở mồi xinap gây ra các đáp ứng khác 
nhau. 

4 a. Sau khi căt phân ngọn ta sẽ không thây rõ hiện tuợng huớng sáng vì: 

( 1 , 0 ) 

- Auxin đuợc sản xuất ở đỉnh thân và cành di chuyển từ ngọn xuống rễ, 
cắt ngọn làm giảm luợng auxin. 

- Ở thân các tế bào đã phân hoá, tốc độ phân chia kém => sự sinh truởng 
2 phía thân không có sự chênh lệch lớn. 

b. Cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học hoặc khi trời tối: 

- Cây trinh nữ ở cuống lá và gốc lá chét có thể gối, bình thuờng thể gối 
luôn căng nuớc làm lá xoè rộng. 

- Khi có sự va chạm, K + đuợc vận chuyển ra khỏi không bào làm giảm 
ASTT tế bào thể gối, tế bào thể gối mất nuớc làm lá cụp xuống. 

5 a. 

(1,0) - Hoocmôn ADH kích thích tế bào ống thận tăng cuờng tái hấp thu nuớc 

trả về máu. 

- Ruợu làm giảm tiết ADH —> giảm hấp thu nuớc ở ống thận —> kích 
thích đi tiểu -> mất nuớc nhiều qua nuớc tiểu. 

- Mất nuớc —» áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao —> kích thích vùng 
duới đồi gây cảm giác khát. 


- Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch do tim co bóp. 

- Khi huyết áp giảm tuyến trên thận sản xuất andosteron tăng cuờng tái 
hấp thu Na + , do Na + có tác dụng giữ nuớc rất mạnh nên khi Na + đuợc trả 
về máu làm tăng lượng nước trong máu —► huyết áp tăng. 

Đặc điểm ~ _ 

• n Ai A« _ 1. / V n Ại Ạ» /V V 


(1,0) so sánh 
Cấu trúc 


Prôtêin bám màng 


Prôtêin xuyên màng 


- Bám vào phía mặt ngoài - Xuyên qua màng 1 hay 

và mặt trong của màng. nhiều lần. 

- Chỉ có vùng ưa nước, - Có sự phân hóa các vùng 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


không có vùng kị nước. ưa nước và vùng kị nước. 

Vùng kị nước không phân 
cực nằm xuyên trong lớp 0,25 
kép lipit, vùng phân cực 
ưa nước lộ ra trên bề mặt 
màng. 0,25 

Chức năng - Mặt ngoài: Tín hiệu nhận - Là chất mang vận chuyển 
biết các tế bào, ghép nối tích cực các chất ngược 
các tế bào với nhau. građien nồng độ, tạo kênh 0,25 

giúp dẫn truyền các phân 
tử qua màng. 

- Mặt trong: Xác định hình - Thụ quan giúp dẫn truyền 
dạng tế bào và giữ các thông tin vào tế bào. 
prôtêin nhất định vào vị trí 
riêng. 

7 a. Gọi k là sô lân nguyên phân ở tê bào sinh dục tại vùng sinh sản (k nguyên 
(2,5) dương) 

NST cung cấp cho quá trình sinh sản của tế bào sinh dục: (2 k - 1). 2n 0,25 
Số TB tham gia đợt phân bào cuối cùng tại vùng chín: 2 k 0,25 

NST cung cấp cho quá trình giảm phân ở vùng chín của tế bào sinh dục: 

2n.2 k (2 1 -!) = 2n.2 k (Vì quá trình giảm phân chỉ có một lần NST nhân đôi). 0,25 

Mặt khác ta có: 2n.(2 k -l) + 2n.2 k = 3024 (NST) (1) 0,25 

Theo đề bài ta có: 2 k / n = 4 / 3. Thay vào (1) ta có : k = 5 , n = 24 
Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 48 NST 0,25 

b. Số NST đơn môi trường cung cấp cho giai đoạn sinh sản của tế bào sinh 0,25 
dục: 

(2 k - 1). 2n = 31. 48 = 1488 NST 0,25 

Số NST đơn trong môi trường nội bào cung cấp cho giai đoạn giảm phân 
(sinh trưởng) của tế bào sinh dục: 2 k . 2n = 32. 48 = 1536 NST 0,25 

c. Gọi b là số giao tử đực tạo ra từ một tế bào sinh dục chín ta có tổng số 

giao tử tham gia thụ tinh là: 32. b. 0,25 

Ta có số hợp tử được tạo ra là: 32. b. 50% = 16. b < 24. Suy ra b = 1 0,25 

Vậy cá thể trên là cá thể cái. 

(Lưu ý: Thỉ sinh giải theo cách khác nhưng cỏ kết quả đủng vẫn cho điểm tối đa). 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


S Ở GD&ĐT NGHỆ A N 
ĐÈ CHÍNH THỨC 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 
NAM HỌC 2012 - 2013 


Môn thi: SINH HỌC 12 THPT - BẢNG A 

Thời gian: 150 phút (Không kế thời gian giao đề) 

Câu I (4,0 điểm). 

1) Nguời ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli trong môi trường chứa N 14 (lần thứ 1). Sau một thế hệ 
người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N 15 (lần thứ 2) để cho mồi tế bào nhân đôi 2 lần. 
Sau đó lại chuyến các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N 14 (lần thứ 3) đế chúng 
nhân đôi 1 lần nữa. 

a. Hãy tính số phân tử ADN chỉ chứa N 14 ; chỉ chứa N 15 và chứa cả N 14 và N 15 ở lần thứ 
3. 

b. Thí nghiệm này chứng minh điều gì? 

2) Phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà? 

3) Trong tự nhiên dạng đột biến gen nào là phố biến nhất? Vì sao? 

4) Nêu những đặc điểm khác nhau co bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân so và sinh vật nhân 
thực. 

Câu II (3,0 điểm). 

Một loài thực vật giao phấn có alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a qui 
định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen 
A, a và B. b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thế cân bằng di truyền, người ta thu được 
475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 1425 hạt tròn, đỏ; 2025 hạt dài, trắng. 

1) Hãy xác định tần số các alen (A, a; B, b) và tần số các kiếu gen của quần thế nêu trên. 

2) Neu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiếu hình hạt khi 
thu hoạch sẽ như thế nào? 

Câu III (4,0 điểm). 

1) Những trường họp nào gen không tạo thành cặp alen? 

2) Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thế được ký hiệu 
AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng 
phôi đó phát triển thành thế đột biến, thì nó có bao nhiêu dòng tế bào khác nhau về số lượng 
nhiễm sắc the? Hãy viết ký hiệu bộ NST của các dòng tế bào đó. 

3) Ớ một loài thú, có một tính trạng biếu hiện ở cả 2 giới tính. Tính trạng đó có thế được 
di truyền theo những quy luật nào? ( không cần phân tích và nêu vi dụ). 

Câu IV (3,0 điểm). 

Ớ Ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; 
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen cùng nằm 
trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt 
trắng, gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính X (không có alen trên Y). Cho 
giao phối giữa ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F 1 
100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho Fi giao phối với nhau ở F 2 thấy xuất hiện 48,75% 
ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Theo lý thuyết, hãy xác định: 

1) Tần số hoán vị gen ở ở ruồi cái Fi . 

2) Tính tỉ lệ các kiếu hình còn lại ở Fi. 

Câu V (3,0 điểm). 

1) Nêu co chế tác dụng của enzim giới hạn. Đe tạo được 1 ADN tái tổ họp thì cần sử dụng 
mấy loại enzim giới hạn? Vì sao? Nêu các tiêu chuẩn cần có của một thế truyền. 

2) Trình bày 2 quy trình khác nhau đế tạo ra thế song nhị bội ở thực vật. 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu VI (3,0 điểm). 

1) So sánh hai tinh bào bậc II ở một động vật lưỡng bội, trong trường họp giảm phân bình 

thường. 

2) Cho ngựa đen thuần chủng giao phối với ngựa trắng thuần chủng đồng họp lặn, F 1 đều 
lông đen. Cho Fi lai phân tích thu được F a có tỉ lệ 2 trắng : 1 đen : 1 xám. Khi cho Fi giao phối 
với ngựa xám thu được đời con có tỉ lệ 3 đen : 3 xám : 2 trắng. Hãy giải thích kết quả trên. 

- - - nết - - - 

SỞ GD& ĐT NGHỆ AN ,_- ,_, 

.... -r.t - -. .y. í KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 

NĂM HỌC 2012 - 2013 


HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐÈ THI CHÍNH THỨC 
Môn thi: SINH HỌC THPT - BẢNG A 

(Hướng dẫn và biếu diêm gồm trang) 


CÂU 

NỘI DUNG 

ĐIẺM 

Câul 

1) Người ta nuôi một tế bào vỉ khuân E.colỉ trong môi trường chứa N 14 (lần thứ 1). Sau một 
thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N I5 ( lần thứ 2) để cho mỗi tế bào 
nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyến các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường 
có N 14 (lần thứ 3) để chủng nhân đôi 1 lần nữa. 

a. Hãy Tính số phân tử ADN chỉ chứa N 14 ; chỉ chứa N 15 chứa cả N 14 và N 15 ở lần thứ 3. 

b. Thỉ nghiệm này chứng minh điều gì? 

2) Phân biệt gen cẩu trúc và gen điều hoà? 

3) Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phô biến nhất? Vì sao? 

4) Nêu những đặc điếm khác nhau cơ bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật 
nhân thực. 

4,0 

1 

1) Người ta nuôi một tế bào vi khuấn E.coli trong môi trường chứa N 14 ( lần thứ 1) Sau một 
thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N 15 (lần thứ 2) đê cho mỗi tế bào 
nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyến các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường 
có N 14 (lần thứ 3) để chủng nhân đôi 1 lần nữa. 

1,0 

a 

- 4 phân tử chỉ chứa N 14 ; không có phân tử chỉ chứa N 15 :. 

-12 phân tử chứa cả N 14 và N 15 . 

0,25 

0,25 

b 

- Chứng minh ADN nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo tồn. 

0.5 

2 

Phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà? 

1,0 


- Gen điều hoà mã hóa cho các loại protein là các yếu tố điều hoà biểu hiện của các gen 

khác trong hê gen. 

- Gen cấu trúc mã hoá cho các chuỗi polypeptit tham gia thành phần cấu trúc hay chức năng 

của tế bào (cấu trúc, bảo vê, hoocmôn, xúc tác...). 

0,5 

0,5 

3 

Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phố biến nhất? Vì sao? 

1,0 


- Đôt biến gen phổ biến nhất là thay thế 1 căp nucleotit. 

- Vì: + Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay thế 1 cặp nucleotit dễ xảy ra hơn ngay 
cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào có thế hồ biến thành dạng 
hiếm). 

+ Trong phần lớn trường họp, đột biến thay thế cặp nucleotit là các đột biến trung 
tính, (do chỉ ảnh hương đến một bộ ba duy nhất trên gen) => dạng đột biến gen này dề tồn tại 
phố biến ở nhiều loài. 

0,25 

0,5 

0,25 
























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


4 

Nêu những đặc diêm khác nhau cơ bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và 
sinh vật nhân thực. 

1,0 


- Ớ sinh vật nhân thực, trên một phân tử ADN (mạch thắng, kích thước dài) có nhiều đơn vị 
sao chép. Ớ sinh vật nhân sơ, trên phân tử ADN mạch vòng, kích thước nhỏ chỉ có một đơn vị 



sao chép. 

- Các tế bào sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim và protein khác nhau tham gia thực hiện 

0,25 


quá trình tái bản ADN hơn so với sinh vât nhân sơ. 

0,25 


- Tốc đô sao chép của sinh vât nhân sơ nhanh hơn sinh vât nhân thưc. 

- ADN dạng mạch vòng của nhân sơ không ngắn lại sau mồi chu kỳ sao chép, trong khi hệ 

0,25 


gen của sinh vât nhân thưc ở dang mach thắng ngắn lai sau mỗi chu kỳ sao chép. 

0,25 

CâuII 

Một loài thực vật giao phẩn có alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a 
qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui đinh hạt trắng. Hai 
cặp gen A, avà B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thế cân bằng di truyền, người 
ta thụ được 475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 1425 hạt tròn, đỏ; 2025 hạt dài, trắng. 

1) Hãy xác định tần số các alen (A, a; B, b) và tần số các kiếu gen của quần thế nêu trên. 

2) Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiếu hình dài đỏ ra trồng thì tỉ lệ kỉếu hình 
hạt mong đợi khi thu hoạch sẽ như thế nào? Giải thích. 

3,0 

1 

Xét từng tỉnh trạng trong quần thế: 

- Dạng hạt: 19% hạt tròn : 81% hạt dài —> tần số alen a = 0,9; A = 0,1 —> cấu trúc di truyền 



gen qui đinh hình dang hat là: 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa. 

- Màu hạt: 75% hạt đỏ : 25% hạt trắng —> tần số alen b = 0,5; B = 0,5. —» cấu trúc di truyền 

0,75 


gen qui đinh màu hat là: 0,25BB : 0,5Bb: 0,25bb. 

- Tần số các KG của quần thể : (0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa)x(0,25BB : 0,5Bb: 0,25bb) = 
0,0025 AABB : 0,005 AABb : 0,0025Aabb : 0,045 AaBB: 0,09AaBb : 0,045Aabb : 

0,75 


0,2025aaBB : 0,405aaBb : 0,2025 aabb. 

0,75 

2 

Các hạt dài,đỏ có tần số kiếu gen là: laaBB: 2aaBb. 

- Neu đem các hạt này ra trồng sẽ có tỉ lệ phân li kiếu hình tính (theo lí thuyết) thu được ở vụ 



sau là: 8 hat dài đỏ(aaB-): 1 dài trắng (aabb). 

0,75 

CâuIII 

1) Những trường hợp nào gen không tạo thành cặp alen? 

2) Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có thành phần kiếu gen 
AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd 
không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì nó có mẩy dòng tế bào 
khác nhau về số lượng nhiễm sắc thế? Hãy viết kỷ hiệu bộ NST các loại tế bào đó. 

3) ơ một loài thú, có một tinh trạng biêu hiện ở cả 2 giới tính. Tính trạng đó có thê 
được di truyền theo những quy luật nào? 

Lưu ỷ: không cần phân tích và nêu vi dụ. 

4,0 

1 

- Gen trong các bào quan (ty thế, lap thế) nằm trong tế bào chất. 

0,25 


- Gen trên X không có alen trên Y hoăc gen trên Y không có alen trên X. 

0,25 


- Gen trên nhiễm sắc thế còn lại không có alen tương ứng trong thế đột biến một nhiễm. 

0,25 


- Gen trên đoạn NST tương ứng với đoạn bị mất do đột biến. 

0,25 


- Các gen trong giao tử đơn bội bình thường hoặc giao tử thế. 

0,25 

2 

- Phát sinh 3 dòng tế bào: 

1 dòng tế bào bình thường (2n) và 2 dòng tế bào đột biến 2n +2; 2n - 2. 

0,25 


- Các tế bào đó mang bô NST đươc ký hiêu: AaBbDdXY (2n). 

0,25 


AaBbDDddXY (2n+2). 

0,25 


AaBbXY (2n-2)'... 

0,25 


AaBbDDXY; AaBbddXY (2n) 

0,25 

3 

THị: Tỉnh trạng do một gen quy định: 



- Di truyền theo quy luât phân ly ( gen tồn tai trên NST thường). 

0,25 


- Di truyền liên kết với NST giới tính X, gen tồn tai ở vùng không tương đồng trên X. 

0,25 


















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Di truyền liên kết với NST giới tính, gen tồn tai ở vùng tương đồng trên X và Y. 

- Di truyền qua tế bào chất (gen tồn tai ở ti thế). 

TH 2 : Tỉnh trạng do 2 hay nhiều gen không alen quy định. 

- Di truyền theo quy luật tương tác gen trên NST thường... 

- Di truyền theo quy luật tương tác gen trên NST giới tính.. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

CâuIV 

Ớ Ruồi giấm, alen A quy đinh thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân 
đen; alen B quy đinh cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen 
cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d 
quy định mắt trắng, gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính X ( không có 
alen trên Y). Cho giao phối giữa ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi thân đen, cánh 
cụt, mắt trắng thu được Fi 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F/ giao phối với 
nhau ở F 2 thấy xuất hiện 48,75% ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Tính theo lý 
thuyết, hãy xác định. 

1) Tần số hoán vị gen ở ở ruồi cái F]. 

2) Tính tỉ lệ các kiêu hình còn lại ở F 2 . 

3,0 

1 

- Từ P-» Fi có KG — X D X d và — X D Y 

0.5 


ab ab 


- Fi X Fi -> Fo (Xám, dài, đỏ) =(A-;B-)X d = 0,5 + —alh X — = 0,4875 —»ag = 30%. 

V 2 ) 4 

0,5 


Vây f= 100% - (30% X 2) = 40%... 

( Học sinh giải cách khác đủng cho điếm tối đa) 

0,5 

2 

- Xám, dài, trẳng = 16,25%. 

0.25 


- Xám, ngắn, đỏ = 7,5%. 

0.25 


- Xám, ngắn, trắng = 2,5%. 

0.25 


- Đen, dài, đỏ = 7,5%. 

0.25 


- Đen, dài, trắng = 2,5%. 

0.25 


- Đen, ngắn,đỏ = 11,25% ; Đen, ngắn, trắng = 3,75%. 

0.25 

CâuV 

1) Nêu cơ chế tác dụng của enzim giới hạn. Đế tạo được 1 ADN tái tố hợp thì cần 



sử dụng mấy loại enzim giới hạn? vì sao? Nêu các tiêu chuẩn cần có của một thế truyền. 

2) Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng tạo ra thê song nhị bội ở thực vật. 

3,0 

1 

* Cơ chế tác dụng của enzim giới hạn: 



- Nhân biết môt đoan trình tư nu xác đinh. 

0.25 


- Cắt 2 mạch đơn của phân tử ADN ở vị trí nucleotit xác định, tạo nên các đầu dính. 

0.25 


* Đe tao đươc 1 ADN tái tố hơp thì cần sử dung một loại enzim giới han (restrictaza). 

0.25 


Vì: Việc cắt ADN của tế bào cho và cắt thế truyền do cùng một loại enzim giới hạn thì mới 
tạo ra các đầu dính phù hợp với nguyên tắc bố sung. 

* Các tiêu chuẩn cần có của một thế truyền: 

0.25 


- Tồn tai đôc lâp và có khả năng tư nhân đôi đôc lâp với NST. 

0.25 


- Có các dấu chuấn hoặc các gen đánh dấu. 

0.25 


- Có trình tự khởi đầu sao chép, promoter có ái lực cao với enzim phiên mã 

0,25 


- Có trình tự nhận biết, đảm bảo sự di truyền bền vững của AND tái tố họp 

0,25 

2 

* Lai xa kết hơp với đa bôi hóa : . 



- Cho lai giữa 2 loài lưỡng bội, tạo ra hợp tử lai Fi (có bộ NST gồm 2 bộ đơn bội của 2 loài). 

0.25 


- Gây đột biến đa bội hợp tử lai Fi tạo ra thế song nhị bội. 

* Dung hợp tế bào trần : 

- Loại bỏ thành xenlulôzơ của tế bào sinh dưỡng bằng enzim hoặc vi phẫu để tạo ra tế bào 

0.25 


trần, sau đó nuôi các tế bào trần khác loài trong cùng môi trường nuôi đế tạo ra các tế bào lai. 

0.25 


- Dùng hooc môn kích thích các tế bào này thành cây lai. . 

0.25 


















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


CâuVI 

1) So sánh hai tinh bào bậc II ở một động vật lưỡng bội, trong trường hợp giảm 
phân bình thường. 

2) Cho ngựa đen thuần chủng giao phối với ngựa trắng thuần chủng đồng hợp lặn, 
Fj đều lông đen. Cho F] lai phân tích thu được F a có tỉ lệ 2 trắng: 1 đen : 1 xám. Khi cho 

Fì giao phối với ngựa xám thu được đời con có tỉ lệ 3 đen : 3 xám : 2 trắng. Hãy giải thích 
kết quả trên. 

3,0 

1 

- Giốngnhau: + Cả hai tinh bào đều mang bô NST kép đơn bôi. 

0,25 


+ Lượng tế bào chất tương đương nhau... 

0,25 



0,25 


- Khác nhau: + Mang tố hơp n NST kép khác nhau về nguồn gốc. 

+ Một số NST có sự thay đổi về tổ họp gen do trao đổi 

chéo. 

0,25 

2 

- Cho Fi lai phân tích, F a có tỉ lệ: 2 trắng : lđen : lxám (F a có 4 kiếu tổ họp) -> Fidị họp 2 cặp 



gen (AaBb) có KH lông đen -ỳ Tính trạng màu lông di truyền theo quy luật tương tác gen... 

0.25 


- Fa có 3 KH có thế tương tác theo môt trong 3 kiếu: 12:3:1 hoăc 9:6:1 hoăc 9:3:4. 

0,25 


- KH lông trắng chiếm 2/4, trong đó có kiểu gen aabb 4 tương tác gen át chế do gen lặn. 

0,25 


- Quy ước: A-B- lông đen (do tương tác bố sung giữa các gen trôi không alen). 

B lông xám; bb át chế cho KH lông trắng, aa không át 

Từ đó ta có: Ngựa trắng Pt/c có KG aabb, ngựa đen T/C’ ở p có KG là AABB 

0,25 


- Px/C’: AABB (lông đen) X aabb (lông trắng) -> Fi 100% AaBb (lông đen). 

- Cho Fi lai phân tích: Fp AaBb (lông đen) X aabb (lông trắng) 

0,25 


F a : lAaBb (đen) : laaBb (xám) : lAabb (trắng) : laabb (trắng) 

- Cho Fi giao phối với ngựa xám thu được đời con tỉ lệ 8 tố họp, mà Fi có 4 loại giao tử ^ 

0,25 


ngưa xám đem lai với Fi cho 2 loai giao tử => có KG aaBb. 

- Fp AaBb (lông đen) x aaBb (lông xám). 

0,25 


F 2 : 3A-B- (đen) : 3aaB- (xám) : lAabb (trắng): laabb (trắng) = 3 đen : 3 xám : 2 trắng 
(Lưu ỷ quy ước khác cũng cho điếm toi đa). 

0,25 


--Hết-- 














Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 
NAM HỌC 2013 - 2014 
MÔN SINH HỌC 
Thời gian làm bài: 180 phút 
Đe thi gồm: 01 trang 

Câu 1: (1,5 điếm) 

1. Tại những giai đoạn nào của chu kỳ tế bào, NST gồm hai crômatit giống hệt nhau? 

2. Quan sát tiêu bản một tế bào bình thuờng của một loài luõng bội đang thực hiện 
phân bào, nguời ta đếm đuợc tổng số 48 nhiễm sắc thể đon đang phân li về hai cực tế 
bào. Xác định bộ nhiễm sắc thể luõng bội 2n của loài? 

Câu 2: (1,5 điếm) 

1. Trình bày con đuờng vận chuyển nuớc và ion khoáng từ tế bào lông hút vào mạch 
gồ của rễ. 

2. Nguời ta tiến hành các thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1 : Đua thực vật C 3 và thực vật C 4 vào trong chuông thuỷ tinh kín và chiếu 
sáng liên tục. 

- Thí nghiệm 2: Đo cuờng độ quang hợp (mgC0 2 /dm 2 /h) của thực vật c 3 và thục vật 
c 4 ở điều kiện cuờng độ ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao. 

Dựa vào các thí nghiệm trên có thể phân biệt đuợc thực vật c 3 và c 4 không? Giải 
thích. 

Câu 3: (2,0 điếm) 

1. Giải thích tại sao cùng là động vật ăn cỏ nhung hệ tiêu hóa của thỏ, ngựa thì manh 
tràng rất phát triển còn trâu, bò thì manh tràng lại không phát triển bằng? 

2. Huyết áp thay đổi nhu thế nào trong hệ mạch? Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó? 

Câu 4: (1,0 điếm) 

1. Nêu chiều huớng tiến hỏa trong hoạt động cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh? 

2. Các tua quấn ở cây bầu, bí là kiểu huớng động gì? Nguyên nhân của hiện tuợng 
này? 

Câu 5: (1,5 điếm) 

1. Tại sao tần số đột biến gen trong tụ nhiên ở sinh vật nhân chuẩn thuờng rất thấp? 

2. Trình bày co chế hình thành thể một và thể ba. 

Câu 6: (1,0 điếm) 

Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá 
trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, nguời ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể 
số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình 
thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử 
được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là bao 
nhiêu? 

Câu 7: (1,5 điếm) 

1. Một gen ở sinh vật nhân so cỏ chiều dài 3060Ả. Gen phiên mã ra 1 phân tử mARN 
có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: A : u : G : X = 4 : 3 : 2 : 1 

Xác định số ribônuclêôtit mồi loại môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã trên? 

2. Cho phép lai P: (TAaBbDd X ặ AabbDd 

Quá trình giảm phân xảy ra sự không phân li của cặp Aa ở giảm phân I, giảm phân II bình 
thường. 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI DƯƠNG 


ĐỀ CHÍNH THỨC 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Không viết sơ đồ lai, hãy xác định số kiểu gen tối đa có thể có và tỉ lệ kiểu gen AaBbDd ở 
Fi trong các truờng hợp sau: 

- Truờng hợp 1: Rối loạn giảm phân xảy ra ở một giới. 

- Truông hợp 2: Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả hai giới. 

(Cho rằng các loại giao tử có sức sống và kha năng thụ tinh tuơng đuơng nhau) 

.Hết. 

Họ và tên thỉ sinh: . So bảo danh . 

Chữ kỉ của giám thị 1: . Chữ kỉ của giám thị 2: . 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 
HẢI DƯONG NẲM học 2013 - 2014 

MÔN SINH HỌC 

HƯỚNG DẦN CHẤM Ngày thi 22 tháng 10 năm 2013 


Câu _ Nội dung ___ Diễm 

1 1. Tại những giai đoạn nào của chu kỳ tế bào, NST gồm hai 

(l,5đ) cromatit giống hệt nhau? 0,5 

- Kì trung gian: Pha S; pha G 2 . 

- Quá trình nguyên phân: Kì đầu; kì giữa. 

2. Bộ NST của loài: 

- Khả năng I: Neu tế bào đang ở kì sau của nguyên phân: 

2n = 48 : 2 = 24 (NST) 0,5 

- Khả năng II: Neu tế bào đang ở kì sau II của giảm phân 0,5 

2n = (48 : 2) : 2 = 12 (NST) 


2 1. Trình bày con đường vận chuyển nước và ion khoáng từ tế bào 

(l,5đ) lông hút vào mạch gỗ của rễ. 

Sự vận chuyển nuớc và ion khoáng từ tế bào lông hút vào mạch gồ của 
rễ theo 2 con đuờng: 

Con đuờng gian 0,5 

bào:... 

+ đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi 
xenlulozo bên trong thành tế bào 
+ tốc độ nhanh, không được chọn lọc 

+ Khi đi vào đến nội bì bị đai caspari chặn lại nên phải chuyển sang con 
đường tế bào chất. 0,5 

Con đường tế bào 

chất:....... 

+ đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào 
+ tốc độ chậm nhưng các chất đi qua được chọn lọc 
2. Dựa vào các thí nghiệm trên có thể phân biệt được thực vật C 3 Vầ 
_C4 không? Giải thích._ 


















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


* Dựa vào các thí nghiệm trên ta có thê phân biệt đuợc cây c 3 và cây 

c 4 : 

- Thí nghiệm 1 : Dựa vào điểm bù C0 2 khác nhau giữa thực vật c 3 và 
^ Cây ^ ■■ 1 


c 3 


se 


chêt 


c 4 . 

trước. 

- Thí nghiệm 2: Căn cứ vào sự khác nhau về cường độ quang hợp giữa 
thực vật c 3 và c 4 , đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao, cường độ ánh 
sáng mạnh. Cường độ quang họp của c 4 lớn hơn 

c 3 . 


0,25 

0,25 


3 

(2,0đ) 


1. Giải thích tại sao cùng là động vật ăn cỏ nhưng hệ tiêu hóa của 
thỏ, ngựa thì manh tràng rất phát triển còn trâu, bò thì manh tràng 
lại không phát triển? 

Thỏ, ngựa có dạ dày một ngăn: 


- Thức ăn thực vật được tiêu hóa và hấp thụ một phần trong dạ dày và 
ruột non. Đe có thể tiêu hóa, hấp thu triệt để được nguồn thức ăn thì các 
loài động vật này có manh tràng rất phát triển. Trong manh tràng có vi 
sinh vật cộng sinh có thể tiết enzim tiếp tục tiêu hóa phần còn lại của 
thức 

ăn. 

- Còn trâu, bò có dạ dày 4 ngăn :. 

- Dạ cỏ có vi sinh vật cộng sinh tiết enzim tiêu hóa xenlulozơ và các 

chất hữu cơ khác có trong thức ăn. Có hiện tượng nhai lại sau khi thức 
ăn đi qua dạ cỏ và dạ tổ ong. Ở dạ múi khế có pepsin và HC1; ruột non 
có nhiều loại 

enzim. 

-Nên tiêu hóa triệt để nguồn thức ăn vì vậy manh tràng không phát 
triển bằng. 

2. Huyết áp thay đổi như thế nào trong hệ mạch? Nguyên nhân dẫn 
đến sự thay đổi huyết áp trong hệ mạch? 

- Sự thay đổi huyết áp trong hệ mạch: Huyết áp giảm dần từ động mạch 
đến mao mạch, tĩnh mạch. 

- Nguyên nhân gây huyết áp giảm dần trong hệ mạch do sự ma sát giữa 
các phân tử máu với nhau và với thành mạch. 


0,25 


0,25 

0,25 


0,25 

0,25 

0,5 

0,25 


4 

(l,0đ) 


1. Nêu chiều hướng tiến hóa trong hoạt động cảm ứng ở động vật có 
tổ chức thần kinh? 

- Từ phản xạ đơn giản -> phản xạ phức tạp. 

- Từ phản ứng tiêu tốn năng lượng-> tiết kiệm năng lượng. 

- Từ phản ứng chậm -> Phản ứng nhanh. 

- Từ phản ứng chưa chính xác -> phản ứng chính xác. 

(HSphải trả lời đúng 3 ỷ trở lên mới cho điếm toi đa) 

2. Các tua quấn ở cây bầu, bí là kiểu hướng động gì? Nguyên nhân 
của hiện tượng này? 

Các tua quấn ở cây bầu, bí là kiểu hướng tiếp 
xúc. 

- Nguyên nhân do sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của 


0,5 


0,25 


















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



các tế bào phía ngược lại (phía không tiếp xúc) của tua làm cho nó quấn 
quanh giá 

thể . 

0,25 

5 

(l,5đ) 

1. Tần số đột biến gen ở sinh vật nhân chuẩn thường rất thấp vì: 

- Những sai sót trên ADN hầu hết được hệ thống các enzim sửa sai 

trong tế 

bào . 

- ADN có cấu trúc bền vững nhờ các liên kết Hidro giữa 2 mạch đon 

với số lượng lớn và liên kết cộng hóa trị giữa các Nu trên mồi mạch 
đon. ADN được bảo vệ trong nhân và liên kết với Pr 
Histon . 

Gen của sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc phân 
mảnh . 

2. Trình bày cơ chế hình thành thể một và thể ba. 

* Giảm phân bất thường rối loạn phân li ở một cặp NST, tạo giao tử n - 
1 và n + 1. 

- Giao tử n - 1 thụ tinh với giao tử bình thường phát sinh thể một. Giao 

tử 11 + 1 thụ tinh với giao tử bình thường phát sinh thể 
ba . 

* Nguyên phân bất thường có rối loạn phân li ở một NST 

2n-► 2n - 1 , 2n + 1 

(HS có thế trình bày bằng sơ đồ) 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

6 

(l,0đ) 

- Có 20 tế bào có cặp số 1 không phân li ở giảm phân I -> kết thúc 
giảm phân I có 20 tế bào 5 NST kép. 

- 20 tế bào này tham gia tiếp vào giảm phân II (diễn ra bình thường) để 
hình thành giao tử -> kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là : 

20 X 2 = 40 ( giao tử) 

- Sau giảm phân thu được số giao tử là: 2000 x4 = 8000 ( giao tử) 

40 

Vây số giao tử có 5 nhiễm sắc thê chiếm tỉ lê là: — X 100% = 0.5% 

8000 

(HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điếm toi đa) 

0,5 

0,5 

7 

(l,5đ) 

1. Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060A 0 . 

Gen phiên mã ra 1 phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit 
như sau: A:U:G:X = 4:3:2:1. Xác định số ribônuclêôtit mỗi 
loại môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã trên? 

- Tổng số ribonucleotit của mARN là: 3060: 3,4 = 900 (nu) 

- Số ribônuclêôtit môi trường cung cấp 

Amcc = 360 (nu); Umcc = 270 (nu); 

Gmcc = 180 (nu); Xmcc = 90 (nu) 

0,5 













Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


2. Cho phép lai: P: ũ AaBbDd X ặAabbDd 

* Trường hợp T. Rối loạn giảm phân xảy ra ở một giới. 

Xét riêng từng cặp 

Cặp Aa X Aa -> 4 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Aa =0 
Cặp Bb X bb -> 2 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Bb = — 

Cặp Dd X Dd ->3 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Dd = ^ 

Vậy số kiểu gen tối đa: 4 X 2 X 3 


Tỉ lệ kiếu gen AaBbDd: =0. 

* Trường hợp 2: Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả hai giới. 

Cặp Aa X Aa -> 3 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Aa = - 

Cặp Bb X bb -> 2 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Bb = ^ 

Cặp Dd X Dd ->3 kiểu gen -> tỉ lệ kiểu gen Dd = ^ 

Vậy số kiểu gen tối đa: 3 X 2 X 3 


Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd: X 4 X 4 = - 

2 2 2 8 


(Học sinh chỉ viết kết quả mà không biện luận thì không cho đỉêm) 











Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LÒNG AN 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI VĂN HOÁ 
’ LỚP 12 VÒNG I 
NĂM HỌC 2012-2013 


ĐỀ CHÍNH THỨC 


Môn thi: SINH HỌC ( Bảng A). 

Ngày thi: 23/10/2012. 

Thời gian : 180 phút (không kế thời gian phát đề). 

(Đe thi này gồm có 02 trang) 


Câu 1 (2.0đ) 

Tại sao nói tế bào là đon vị cấu trúc và là đon vị chức năng của co thế sống? 

Câu 2 . (2.0đ) 

Tống số tế bào sinh tinh và sinh trứng của một loài bằng 320. Tống số các NST đon trong các 
tinh trùng tạo ra nhiều hon các NST đon trong các trứng là 18240. Các trứng tạo ra đều đuợc thụ 
tinh. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một họp tử luông bội bình thuờng. Khi không 
có trao đổi đoạn không có đột biến loài đó đã tao nên 2 19 loại trứng. 

a. Neu tế bào sinh tinh và sinh trứng đều đuợc tạo ra từ 1 tế bào sinh dục so khai đực và 1 tế bào 
sinh dục so khai cái thì mỗi loại tế bào đã qua mấy đợt nguyên phân? 

b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng? 

c. Số luợng NST đon mới tuông đuong mà môi trường cung cấp cho mồi tế bào sinh dục so 
khai cái đế tạo trứng? 

Câu 3 . (2.0đ) ~ 

Hoàn thành bảng sau về những loại hóa chất mà có thế ức chế sinh trưởng của vi sinh vật và ứng 
d ụng của nỏ ■ ___ 


Hóa chất 

Tác dụng ức chế 

ứng dụng 

1 



2. 







Câu 4 . (2.0đ) 

Hệ số hô hấp là gì? Ý nghĩa của nó? Tính hệ số hô hấp khi thực vật sử dụng nguyên liệu là 
Glixêrin (C 3 H 8 O 3 ), axit Ôxalíc (C 2 H 2 O 4 ) . 

Câu 5 . (2.0đ) 

Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật (về cơ quan sinh sản, hình thức sinh sản, 
bảo vệ phôi và chăm sóc con). 

Câu 6. (1.5đ) 

Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở vi khuấn E.Coli theo Jacôp và Mônô 
Câu 7 .(3.5đ) 

Một họp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo 
ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài 5100A° và có A = 30% 
số nuclêôtít của gen. Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nuclêôtít cho quá trình tự sao của gen 
đó trong 3 đợt phân bào của họp tử nói trên. 

a. Xác định tống số NST đơn ở trạng thái chưa nhản đôi trong toàn bộ số tế bào được hình thành 
sau 3 đợt phân bào của họp tử. 

b. Gen B thuộc NST nào của họp tử? 

c. Neu một tế bào được hình thành từ họp tử nói trên phân bào liên tiếp 4 đợt thì môi trường tế 
bào phải cung cấp bao nhiêu nuclêôtít từng loại cho quá trình tống họp của gen B? 

d. Khả năng biếu hiện kiếu hình của cơ thế được phát triển từ hợp tử nói trên? 

Biết rằng gen B trong thế hệ tế bào cuối cùng ở các trường họp trên đều ở trạng thái chưa nhàn 
đôi . 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 8 . (2.75đ) 

Một tế bào sinh dục của một loài chứa 2 cặp gen dị họp tử Aa và Bb . 

a. Sự giảm phân bình thường của tế bào sinh dục nói trên thì có khả năng tạo ra những loại tinh 
trùng nào? 

b. Khi tiến hành phép lai giữa các co the chứa 2 cặp gen trên với nhau. Hãy xác định sự xuất 
hiện các loại hợp tử? 

Câu 9 . (2.25đ) 

Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau thu được Fi có tỉ lệ: 

1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài 

a. Biện luận viết so đồ lai từ p -> Fi 

b. Cho các cây Fi tự thụ phấn thì kết quả về kiếu gen và kiếu hình ở ở F 2 sẽ như thế nào? 

Biết rằng quả dài do gen lặn quy định. 


■Hết- 


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ tên thí sinh:. số báo danh: 

Họ tên, chữ kí của giám thị số 1:. 

Họ tên, chữ kí của giám thị số 2:. 












Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD & ĐT LONG AN 


ĐỀ CHÍNH THỨC 


HƯỚNG DẪN CHẤM 
KÌ THI CHỌN HSG VĂN HÓA LỚP 12 

VÒNG I - NĂM HỌC 2012-2013 
Môn thi: SINH HỌC ( Bảng A) 

Thời gian : 180 phút (không kế thời gian phát đề ) 
Ngày thi: 23 /10 /2012 


Câu 1 (2.0) 


Nội dung chấm 

Điểm 

a .TB là đơn vị cấu trúc : 


- Các dạng sv từ đơn giản đến phức tạp đều có cấu trúc TB hoặc dạng TB 

0.125 đ 

- ơ sv đơn bào ,TB là một cơ thể hoàn chỉnh (VK) 

0.125 đ 

- ơ sv đa bào ,cơ thc được cấu tạo từ một số lượng lớn TB phân hóa cấu trúc và 
chức năng tạo nên các cơ quan khác nhau họp thành cơ thế . 

0.25 đ 

- Ớ các nhóm sv khác nhau hình dạng và cấu trúc TB không giống nhau ,nhưng 
nói chung một TB có cấu trúc điến hình gồm có các thanh phần : nhàn TB (hoặc 
vùng nhân), màng sinh chất, tế bào chất. 

0.25 đ 

b. TB là đơn vị chức năng : 


- TB là đơn vị hoạt động thống nhất trong đó nhân là trung tâm điều khiến các 
hoạt động sống . 

0.25 đ 

- Các cơ chế di truyền ở cấp phân tử hay mức TB đều xảy ra trong TB đế di 
truyền qua các thế hệ . 

0.125 đ 

- Trong TB xảy ra các hoạt động đặc trưng của sự sống như : sinh trưởng ,phát 
triển,sinh sản,cảm ứng ,hô hấp ,tổng hợp .... 

0.25 đ 

- Các TB trong cùng mô,cơ quan có cấu trúc hình thái và chức năng giống nhau, 
cơ quan khác nhau có chức năng khác nhau ,đảm bảo cho cơ thế hoạt động thống 
nhất. 

0.25 đ 

- TB là đơn vị sinh trưởng của cơ thể đa bào . 

0.25 đ 

- Trong mọi hình thức sinh sản (vô tính hay hữu tính) TB luôn đảm bảo sự kế tục 
về mặt di truyền . 

0.125 đ 


Câu 2 . (2.0đ) 


Nội dung chấm 

Di cm 

a. Gọi số lượng TB sinh tinh là X ,TB sinh trứng là y . (x,y nguycn dương) thì : 
rx + y = 320 

L19 X 4x - 19y = 18240 ( vì có 2 19 loại trứng nên bộ NST 2n = 38 ) 

-» X = 256 ; y = 64 

-ỳ Số lần nguyên phân của TB sinh dục đực là : 8 ,của TB sinh dục cái là : 6 

0.25 đ 

0.25 đ 

b. Neu tất cả các trứng đều thụ tinh tạo 64 họp tử lưỡng bội cần 64 tinh trùng 

0.25 đ 

- Số tinh trùng được tạo ra là : 256 X 4 = 1024 tinh trùng . 


- Hiệu suất thụ tinh là : 64 / 1024 X 100 = 6,25 % 

0.25 đ 


0.25 đ 

c. - Số NST cần cho TB sinh dục cái là : 


- Ở vùng sinh sản : ( 2 6 - 1 )x 2n = (2 6 - 1 ) X 38 = 2394 NST 

0.25 đ 

- Ở vùng chín : 64 X 38 = 2432 NST 

0.25 đ 

- Tổng số NST đơn cần là : 2394 + 2432 = 4826 NST 

0.25 đ 


Câu 3 . (2.0 đ) 


Hóa chất 

Tác dụng ức chế 

ứng dụng 

Điếm 





































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


1. Phênol và các 
dần xuất 

- Biến tính Protein 

- Tấy uế và sát trùng 

0.25 đ 

2.Các h/c 
Halogien 

- Gây biến tính Protein 

-Tấy uế ,sát trùng ,làm sạch nước 

0.25 đ 

3. Cá h/c ôxi 
hóa 

- Gây biến tính Protein do 
ôxi hóa 

- Tấy uế ,sát trùng ,làm sạch nước 

- Khử trùng thiết bị y tế , thực 
phấm ... 

0.25 đ 

4. Các chất hoạt 
động bề mặt 

- Làm giảm sức căng bề mặt 
của nước ,gây hư hại màng 
sinh chất 

- Xà phòng dùng loại bỏ vsv ,làm 
chất tẩy rửa được dùng đế sát trùng 

0.25 đ 

5. Kim loại 
nặng 

- Biến tính Protein 

- Tẩm các vật liệu băng bó khi 
phẫu thuật phòng trừ vk’ ,diệt tảo 
trong bể boi 

0.25 đ 

6. Anđêhít 

- Làm biến tính ,mất hoạt 
tính Protein 

- Dùng tấy uế và ưóp xác 

0.25 đ 

7. Chất kháng 
sinh 

- Tác dụng lên thành TB và 
màng sinh chất 

- Khn hãm tổng hợp axit 
Nucleic và Protein. 

Dùng trong y tế hay thú y đế chữa 
bệnh . 

0.5 đ 


Câu 4 . (2.0đ) 


Nội dung chấm 

Di cm 

- Hệ số hô hấp (RỌ) là là tỉ số giữa số phân tử CƠ 2 thải ra và số phàn tử O 2 lấy vào 
khi hô hấp . 

0.5đ 

Ý nghĩa : Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và 

0.5 đ 

qua đó có thế đánh giá được tình trạng hô hấp của cây . 


Trên co sở hệ số hô hấp mà có thế quyết định các biện pháp bảo quản nông 


sản và chăm sóc cây trồng thích họp . 

0.5 đ 

Tính hệ số hô hấp khi thực vật sử dụng nguyên liệu là Glixêrin (C 3 H 8 0 3 ) , 


axit Ôxalíc (C 2 H 2 O 4 ) 


2C 3 H 8 0 3 + 7 O 2 -> 6 CO 2 + 8 H 2 O 


RQ = 6/7 = 0.86 

0.25 đ 

2 C 2 H 2 O 4 + 0 2 -» 4C0 2 + 2 H 2 0 


RQ = 4/1 = 4 

0.25 đ 


Câu 5. (2.0đ) 


Nội dung chấm 

Điểm 

a. về CO' quan sinh sản : 

- Từ chưa phân hóa giới tính đến phân hóa giói tính (đực, cái) rõ ràng 

0.25 đ 

- Từ chưa có co quan sinh sản riêng biệt đến có co quan sinh sản rõ ràng . 

0.25 đ 

- Từ co quan sinh sản lường tính đến đon tính rõ ràng . 

0.25 đ 

b. về nhưong thức sinh sản : 


- Từ thụ tinh ngoài nhờ nước đến thụ tinh trong ống sinh dục cái -ỳ xác suất thụ 
tinh cao và không phụ thuộc vào môi trường . 

0.25 đ 

- Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo ,đảm bảo cho sự đổi mói và đa dạng di truyền 

0.25 đ 

c. Bảo vê nhôi và chăm sóc con . 


- Động vật đẻ trứng sự phát triến của phôi phụ thuộc vào điều kiện môi trường 
,đẻ con bớt lệ thuộc vào điều kiện môi trường hon . 

0.25 đ 

- Từ con sinh ra không được chăm sóc ,bảo vệ đến được chăm sóc ,bảo vệ tốt, 
được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ ,chất lượng con tốt ,tỉ lệ sống sót cao 

0.25 đ 





































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


-> tỉ lộ sinh ngày càng giảm ,đây là dấu hiệu tiến hóa trong sinh sản . 

0.25 đ 

-> Ket luận : ơ dộng vật các bậc tiến hóa càng cao thì từ cấu tạo CO' quan sinh 
sản đến chất lượng sinh sản ,hiệu quả sinh sản càng cao . 



Câu 6. (1.5đ). 


Nội dung chấm 

Điếm 

- Điều hòa hoạt động của gen được hiếu là gen có được phiên mã hay dịch mã hay 
không .(điều hòa lượng sản phấm do gen tạo ra ) 

0.25 đ 

- Theo Jacôp và Mônô trên ADN của vi khuấn các gen cấu trúc có liên quan về 
chức năng thường được phân bố liền nhau thành cụm có chung co chế điều hòa 
gọi là một Ôpêron và quá trình điều hòa có liên quan đến các chất cảm ứng - thí 
dụ đường Lactôzơ -> . Ôpêron Lac . 

0.25 đ 

- Cấu tạo một Ôpêron Lac gồm : Vùng khởi động (P), vùng vận hành (0) và một 
nhóm gen cấu trúc Z,Y,A nằm kề nhau và Ôpêron chịu sự điều khiến của một gen 
điều hòa (R) 

0.25 đ 

Co chế hoạt động : - Khi môi trường không có Lactôzo : R tống hợp Protein ức 
chế ,protein này liên kết với vùng vận hành -> ngăn cản quá trình phiên mã .làm 
cho các gen cấu trúc không hoạt động . 

- Khi môi trường có Lactôzo thì một số phân tử Lactôzo liên kết với protein ức 
chế làm biến đối cấu trúc không gian ba chiều của nó làm cho protein ức chế 
không bám được vào vùng vận hành nên ARN polimeraza liên kết với vùng khởi 
động tiến hành phiên mã ở các gen cấu trúc Z,Y,A và dịch mã ,tạo ra các enzim 
phân hủy đường Lactôzo.Khi Lactôzơ bị phân hủy hết thì protein ức chế lại bám 
vào vùng vận hành ức chế phiên mã . 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.25 đ 


Câu 7 .(3.5đ) 


Nội dung chàm 

Đicm 

a. Xác định tông số NST trong các họp tử : 

2nx(2-l) = 329 

0.25 đ 

2n = 329/(2 - 1) = 47 NST 

0.25 đ 

-Như vậy dị bội đã xảy ra ngay từ khi họp tử tạo thành ở dạng (2n + 1 ) = (46 + 1) = 

0.25 đ 

47 NST -ỳ TB chứa một cặp NST dạng thể ba 


-ỳ Toàn bộ NST trong các tế bào mới tạo thành khi hợp tử phân bào là : 

0.25 đ 

2 3 x 47 = 376 NST 


b. Xác định vị trí gen B : 


N của gen = 5100 X 2 / 3,4 = 3000 N 

0.25 đ 

N của gen B trong 1 tế bào là : 63000 /(2 3 - 1 ) = 9000 N 

0.25 đ 

Số lượng gen B trong tế bào là : 9000 N : 3000 N = 3 (gen) 

0.25 đ 

-^Vậy gen B nắm ở thế ba . 

0.25 đ 

c . Xác định số N mồi loại do môi trường cung cấp . 


- N trên B là : A = T = 30% = 900 N ; G = X = 20% = 600 N 

0.25 đ 

- Khi tế bào phân chia 4 đợt cần :A = T = (2 4 -l)x3x 900 = 40500 N 

0.25 đ 

G= X = (2 4 - 1 ) X 3 X 600 = 27 000N 

0.25 đ 

d . Khả năng biếu hiện kiểu hình của co thế phát triển từ họp tử dị bội trên là : 


- Neu thế ba ở NST số 21 : Gây hội chứng Đao 

0.25 đ 

- Nấu thể ba D (ở NST số 13-15 ) : Gây hội chứng Patau (Pa tô) 


- Neu thế ba E (ở NST số 16-18) : Gây hội chứng Esvardsa (Ét uốt) 


- Neu thế ba ở NST số 23 dang XXY : Gây hội chứng Claiphenter 

0.25 đ 

- Nấu thể ba ở NST số 23 dang XXX : Gây hội chứng 3X- Siêu nữ 

0.25 đ 

->Các dạng thể dị bội ở người đều gây hại cho co thể . 
































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


(HS không cần nêu đăc điếm của mồi hôi chứng, chỉ nêu 3 trong 5 truờng hơn trên 


cho đủ 0.75 đ) 



Câu 8. (2.75đ) 


Nội dung chấm 

Điếm 

a. Khả năng 1 : : hai căn gen trên tồn tai trên 2 căn NST, nhân li đôc lân sẽ cho 4 loai 
giao tử là : AB , Ab , aB , ab . 

0.25 đ 

(Chú V : có thế học sinh viết 2 trong 4 loại vẫn tính điếm) 


Khả năng 2 : hai căn gen nằn trên cùng 1 căn NST : 

- Liên kết hoàn toàn : Kiếu gen AB//ab cho 2 loại giao tử : ẠB và ab 

0.25 đ 

Kicu gcn Ab//aB cho 2 loại giao tử là : Ab và aB . 

0.25 đ 

- Liên kết không hoàn toàn cho 4 loại giao tử : AB , Ab , aB , ab 

0.25 đ 

b. Khi lai giữa các CO' thc chứa 2 cặp gcn trcn có nhưng khả năng sau : 


* Hai cặp gen tồn tại trên 2 cặp NST = AaBb X AaBb -ỳ tạo ra 9 kiểu gen 

AABB , AABb , AaBB , AaBb , AAbb , Aabb , aaBB , aaBb , aabb 

0.25 đ 

* Hai cặp gen nằm trên 1 cặp NST có 2 trường hợp : 

+ Liên kết hoàn toàn : AB//ab X AB//ab -ỳ 1AB//AB ;2AB//ab ; ab//ab . 

0.25 đ 

Ab//aB X Ab//aB -» lAb//Ab ; 2Ab//aB ; 1 aB//aB 


+ Liên kết không hoàn toàn : 

Hoán vị xảy ra ở một giới: AB//ab X AB//ab -> 7 Loại kiếu gen 

0.25 đ 

Ab//aB X Ab//aB -> 7 Loại kiểu gen 

0.25 đ 

(Không y/c hs liệt kê đủ 7 loại kiểu gen ,chỉ nêu 7 loại kiểu gen thì cho 0.25 đ ) 

- Hoán vị xảy ra ở cả 2 giới : AB//ab X AB//ab -> 10 Loại kiểu gen 

0.25 đ 

Ab//aB X Ab//aB -ỳ 10 Loại kiểu gen 


(không y/cầu hs liêt kê đủ 10 loai kiểu gen, chỉ nêu 10 loai kiểu gen vẫn cho 0.25 đ 

0.25 đ 

) 

0.25 đ 


Câu 9. (2.25đ) 


Nội dung chấm 

Điếm 

1. Xét trường họp 1 gen quy định 1 tính trạng : 

a. F1 có 4 tố hợp = 2x2 giao tử -ỳ p dị hợp -> Aa X Aa -> 1 AA ; 2 Aa ; 1 aa 
( AA quả tròn , Aa quả bầu dục ; aa quả dài ) 

b. F1 tự thụ phấn : + AA X AA = 100% AA (quả tròn) 

+ Aa X Aa 1 AA ; 2 Aa ; 1 aa = 1 quả tròn ; 2 quả bầu dục ; 1 quả dài 
+ aa X aa = 100% aa (quả dài ) . 

(Chú V Neu học sinh tính bằng công thức của quần thế tự phối vẫn tính điểm) 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.25 đ 

2. Xét trường họp nhiều gen quy định 1 tính trạng : 

Có 4 loại tố hợp sinh ra -ỳ bố mẹ có 1 cặp gen dị họp khác nhau 
p Aabb X aaBb -> 1 AaBb : 1 Aabb : laaBb : laabb 

1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài 

0.25 đ 

Các phép lai của F1 tự thụ phấn như sau : 
p. AaBb X AaBb -> 9 A-B- : 3 A-bb : 3aaB- : 1 aabb 
(hs viết các kiểu gen) 

Kiếu hình 9 quả tròn : 6 quả bầu dục : 1 quả dài 

p . Aabb X Aabb -> 1 Aabb : 2 Aabb : 1 aabb 

Kiểu hình 3 quả bầu dục : 1 quả dài 

p . aaBb X aaBb -> 1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb 

Kiểu hình 3 quả bầu dục : 1 quả dài 

p . aabb X aabb -> aabb 

Kiếuhình 100% quả dài 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.25 đ 

























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI LỚP 12 CẤP 

TỈNH 

AN GIANG Khóa ngày: 20/10/2012 


. l>l l lMNM I IU l MÔN THI: SINH HỌC 

(Đê thi gôm 02 trang, có 06 câu ) Th4i gian: ! 80 p hút (k hông ki thín gian phát đề) 

Câu 1: (4,0 điểm) 

a. Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm đế thu đuợc một 
số bào quan sau: ty thế, lizôxôm, lục lạp, không bào và bộ máy Gôngi. Hãy cho biết bào quan nào 
có cấu trúc màng đon, màng kép. Từ đó nêu những điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng 
giữa các bào quan có cấu trúc màng kép. 

b. Vi khuấn có thế sinh sản bằng hình thức nào? Dựa vào đặc điểm nào của vi sinh vật đế sử 
dụng chúng làm thức ăn cho nguời và gia súc. 

Câu 2: (3,5 điểm) 

a. Trình bày những lợi thế của thực vật C 4 so với thực vật C 3 ? Sự thích nghi với môi truờng 
sống của con đuờng cố định COọ trong quang hợp ở thực vật C 4 đuợc thể hiện nhu thế nào? 

b. Hãy nêu đặc điểm của ứng động không sinh truởng ở thực vật. 

c. Vì sao tiêu hóa ở ống tiêu hóa có ưu thế hon tiêu hóa trong túi tiêu hóa? 

Câu 3: (3,0 điểm) 

a. Những phân tích di truyền cho biết rằng ở cà chua gen A xác định tính trạng màu quả đỏ 
là trội hoàn toàn so với alen a xác định màu quả vàng. Người ta tiến hành lai cà chua tứ bội có 
kiếu gen AAaa với thứ cà chua tứ bội Aaaa. Màu sắc quả 2 thứ cà chua nói trên như thế nào? Có 
thế tạo ra hai thứ cà chua đó bằng cách nào? Nêu co chế phát sinh của hai thứ cà chua nói trên. 

b. Người ta đã sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến gen A thành gen a. Khi cặp gen Aa 
nhân đôi liên tiếp 4 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a ít hon gen A là 30 
nuclêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen A là gì? Hậu quả của dạng đột biến này có thế gây nên 
đối với phân tử Prôtêin do gen a tống họp như thế nào? (đột biến không liên quan đến mã mở đầu 
và mã kết thúc) 

Câu 4. (3,5 điểm) 

a. Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả 
như sau: 

Lai thuận: p ặ Xanh lục X (5 Lục nhạt —> Fi : 100% Xanh lục 

Lai nghịch: p ặ Lục nhạt X (5 Xanh lục —> Fi : 100% Lục nhạt 

Đó là hiện tượng di truyền gì? Giải thích? Nêu đặc điểm của hiện tượng di truyền đó. 

b. Theo quan điểm về Operon của Jacop và Mono. Hãy nêu các thành phần cấu tạo của 1 
Operon Lac. Gen điều hòa có nằm trong thành phần cấu trúc của Operon không? Trình bày co 
chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn Ecoli. 

Câu 5: (3,0 điểm) 

a. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác biệt so với sự nhân đôi 
ADN ở sinh vật nhân sơ? 

b. Nguyên tắc bố sung (NTBS) được thế hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền ở cấp 
độ phân tử? Hãy giải thích vì sao trên mồi chạc chữ Y chỉ có một mạch của ADN được tống họp 
liên tục, mạch còn lại được tống họp gián đoạn? 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


c. Giả sử có một dạng sống mà axit nucleic của nó chỉ có một mạch đon và gồm 3 loại 
nucleotit (A, u, X). Hãy cho biết dạng sống đó là gì? số bộ ba trên axit nucleic có thế có là bao 
nhiêu? Số bộ ba không chứa X, số bộ ba chứa ít nhất 1 X? 


Câu 6: (3,0 điểm) 

Khi giao phấn các cây Fi có cùng kiểu gen thấy xuất hiện hai truờng hợp sau: 

- Truông họp 1: Ở F 2 phân ly theo tỉ lệ 3 hoa màu trắng, cánh hoa dài : 1 hoa màu tím, cánh 
hoa ngắn. 

- Trường hợp 2: Ớ F 2 có 65 % số cây cho hoa màu trắng, cánh hoa dài. 

15 % số cây cho hoa màu tím, cánh hoa ngắn. 

10 % số cây cho hoa màu trắng, cánh hoa ngắn. 

10 % số cây cho hoa màu tím, cánh hoa dài. 
a/ Biện luận và viết so đồ lai các trường hợp trên, 
b/ Cho các cây Fi ở trên lai phân tích thì kết quả như thế nào? 

Cho biết mồi gen quy định một tính trạng. 

- HỂT- 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm 

Họ và tên thỉ sinh: . số báo danh: . 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI LỚP 12 CẤP 

TỈNH 

AN GIANG Khóa ngày: 20/10/2012 


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỒI MÔN SINH HỌC 
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC) 


Sô câu 


Thang điềm 


Nội dung 


Câu 1 
(4,0đ) 


a. Một nhà sinh học đã nghiên nát một mâu mô thực vật sau đó đem li tâm đê thu được một sô bào 
quan sau: ty thế, lừôxâm, lục lạp, không bào và bộ máy Gôngi. Hãy cho biết bào quan nào có cấu 
trúc màng đơn, màng kép. Từ đó nêu những điếm khác nhau về cấu trúc và chức năng của các bào 
quan có cấu trúc màng kép. 

b. Vi khuân có thê sinh sản băng hình thức nào? Dựa vào đặc điếm nào của vi sinh vật đê sử dụng 

chủng làm thức ăn cho người và gia súc. _ 


Màng đơn: lizôxôm, bộ máy Gôngi, không bào 
Màng kép: ty thê và lục lạp 
Khác nhau: 


Ti thể 

Lục lạp 

- Màng ngoài trơn nhằn, màng trong 
gấp nếp 

- Có các enzim hô hấp đính trên 
màng trong (hay các tấm răng lược 
crista) 

- Năng lượng (ATP) tạo ra được sử 
dụng cho tất cả các hoạt động sống 
của tế bào. 

- Có mặt hầu hết ở các tế bào. 

- Hai lóp màng đếu trơn nhẵn 

- Có enzim pha sáng quang hợp đính 
trên các túi tilacoit ở hạt grana. 

- Năng lượng (ATP) tạo ra ở pha 
sáng được dùng cho pha tối để tổng 
hợp chất hữu cơ. 

- Có mặt trong các tế bào quang hợp 
ở thực vật. 


Hình thức sinh sản của vi khuấn: 

+ Sinh sản vô tính : phân đôi, bào tử , nấy chồi... 
+ Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp 
Đặc điểm: 

+ vsv có tốc độ sinh sản nhanh. 

+ Dễ phát sinh đột biến và giàu chất dinh dưỡng. 
+ vsv có khả năng chuyên hóa nhanh. 


0,75 

0,50 

1,5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


Câu 2 
(3,5đ) 


a. Trình bày những lợi thê của thực vật C4 so với thực vật C3? Sự thích nghỉ với môi trường sông 
của con đường cố định co 2 trong quang hợp ở thực vật C4 được thế hiện như thế nào? 

b. Hãy nêu đặc điếm của ứng động không sinh trưởng ở thực vật: 

c. Vì sao tiêu hóa ở ống tiêu hóa có ưu thế hơn tiêu hóa trong túi tiêu hóa? _ 


a/ Những lợi thê của thực vật C4 so với thực vật C3: 

- Quang họp xảy ra ở nồng độ CO 2 thấp 

- Sử dụng nước một cách tinh tế hơn thực vật C3 chỉ bằng Vi 

- Không xảy ra hô hấp sáng nên năng suất quang hợp cao gấp đôi thực vật C 3 

* Sự thích nghi với môi trường sống của con đường cố định CO2 trong quang hợp 
ở thực vật C4: 

- Nhóm thực vật C4 quang họp trong điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng 

độ O2 cao trong khi đỏ nồng độ CO2 thấp ở vùng nhiệt đói nóng ấm kéo dài._ 


0,25 

0,25 

0,25 


0,5 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


- Đe tránh hô hấp sáng và tận dụng được nguồn CƠ 2 thấp thì nhóm thực vật này 
phải có quá trình cố định CO 2 2 lần. 

- Lần 1 quá trình cố định CO 2 xảy ra ở lục lạp của tế bào mô giậu đế lấy nhanh 0,25 
C0 2 . 

- Lần 2 xảy ở tế bào bao quanh bó mạch đế tống họp chất hữu co. 0,25 

b/ - Là các vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây 0.25 

- Chỉ liên quan đến sức trưong nước 0.25 

- Xảy ra sự lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa 0.25 
của co quan 

- là vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động, va chạm co học 0.25 

c/ Vì sao tiêu hóa ở ống tiêu hóa có ưu thế hon tiêu hóa trong túi tiêu hóa? 

+ Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa, không bị trộn lần với chất thải. 0,25 

+ Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa 0,25 

dịch tiêu hóa hòa loãng với rất nhiều nước 

+ Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa 0,25 

Câu 3 a. Những phân tích di truyền cho biết rằng ở cà chua gen A xác định tỉnh trạng màu quả đỏ là trội 

(3,0đ) hoàn toàn so với alen a xác định màu quả vàng. Người ta tiến hành lai cà chua tứ bội có kiểu gen 

AAaa với thứ cà chua tứ bội Aaaa. Màu sắc quả 2 thứ cà chua nói trên như thế nào? Có thế tạo ra 
hai thứ cà chua đó bằng cách nào? Nêu cơ chế phát sinh của hai thứ cà chua nói trên, 
b. Người ta đã sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến gen A thành gen a. Khi cặp gen Aa nhân đôi 
liên tiếp 4 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a ít hơn gen A là 30 nuclêôtit. Dạng 
đột biến xảy ra với gen A là gì? Hậu quả của dạng đột biến này có thế gây nên đoi với phân tử 
Prôtêỉn do gen a tống hợp như thế nào? (đột biến không liên quan đền mã mở đầu và mã kết 
thúc) __ 

a. Quả đỏ 0,25 

- Đa bội hoá xảy ra ở cây 2n : Aa -> AAaa 0,25 

- Lai 2 cây tứ bội 4n với nhau : AAaa X aaaa -> Aaaa 0,25 

(Ghi chủ : thỉ sinh có thế chọn cây tứ bội có kiểu gen khác lai với nhau, nếu đúng 

vẫn cho chọn điểm) 

Cơ chế phát sinh: 

- Giảm phân: bộ NST của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Sự kết 0,5 

họp của gt 2n + giao tử bình thường tạo thành thế tam bội (3n), còn nếu kết hợp 

giao tử 2n với nhau sẽ tạo thành thế tứ bội (4n) 

- Nguyên phân: trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (2n), nếu tất cả các cặp 

NST không phân li thì tạo nên thế tứ bội. Rối loạn nguyên phân của tế bào xôma 0,5 

dần đến hiện tượng thế khảm ở mô và co quan của co thế sinh vật. 

b. Gọi: Na là số nuclêôtit (Nu) của gen A 

N a là số Nu của gen a 

Kh i cặp gen Aa nhản đôi liên tiếp 4 lần , số Nu môi trường tế bào cung cấp cho 0,5 

gen a ít hon gen A 30 Nu 


Ta có: (2 4 -1 )Na - (2 4 - 1 )Na = 30 


Na - N a = 2 Vậy gen đột biến a ít hon gen A 1 cặp Nu —> Đột 
biến xảy ra dạng mất 1 cặp Nu 
- Hậu quả : 

Đột biến làm thay đối trình tự các Nu kế từ điểm xảy ra ĐB 
(ĐB dịch khung) . 

+ Điếm xảy ra ĐB càng gần vị trí đầu gen, phân tử Prôtêin có số axit amin thay 
đổi càng nhiều. 

+ Neu ĐB xảy ra càng ở cuối gen thì phân tử Prôtêinin có số axit amin thay đối 
càng ít ■_ 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 4 
(3,5đ) 


Câu 5 
(3,0đ) 


+ Neu ĐB làm xuất hiện mã kết thúc sớm sẽ làm cho quá trình dịch mã dừng lại 
—> chuỗi polipeptit ngắn lại ( nếu số axit amin quá ít sẽ không hình thành phân tử 
prôtêin) 

a. Khỉ lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như 


Lai thuận: p ặ Xanh lục X s Lục nhạt — > FỊ : 100% Xanh lục 
Lai nghịch: p ặ Lục nhạt X s Xanh lục —> F ị : 100% Lục nhạt 

Đó là hiện tượng di truyền gì? Giải thích? Nêu đặc điếm của hiện tượng di truyền đó. 

b. Theo quan điếm về Operon của Jacop và Mono. Hãy nêu các thành phần cấu tạo của 1 Operon 
Lac. Gen điều hòa có nằm trong thành phần cấu trúc của Operon không? Trình bày cơ chế điều 
hòa hoạt động của Operon Lac. ___ 

a. Di truyền qua tế bào chất (di truyền theo dòng mẹ hay di truyền ngoài nhân) 0,25 

* Giải thích: 

- Lai thuận: sự di truyền tính trạng xanh lục liên quan với tế bào chất ở tế bào 0,25 
trứng của cây mẹ xanh lục. 

- Lai nghịch: sự di truyền tính trạng lục nhạt chịu ảnh huởng của tế bào chất ở tế 0,25 
bào trứng của cây mẹ xanh lục nhạt 

* Đăc điểm: 

- Ket quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thuờng mang tính 0,25 
trạng của mẹ, nghĩa là di truyền theo dòng mẹ. 

- Các tính trạng không tuân theo các quy luật di truyền NST, vì tế bào chất không 0,25 
đuợc phân phối đều cho các tế bào con nhu đối với NST. 

- Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế 0,25 
bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác. 

b. Các thành phần cấu tạo: 

- Nhóm gen cấu trúc hên quan về chức năng nằm kề nhau. 0,25 

- Vùng vận hành o nằm truớc các gen cấu trúc, là vị trí tuong tác với chất ức chế. 0,25 

- Vùng khởi động p nằm truớc vùng vận hành, là vị trí tuông tác của ARN 0,25 

polimeraza để khởi đầu phiên mã. 

- Gen điều hòa không nằm trong thành phần cấu trúc của Operon mà nó nằm truớc 0,25 
Operon. 

* Trình bày cơ chế: 

- Kh i môi trường không có lactozơ: gen điều hòa quy định tống hợp protein ức 1,0 

chế. Pro này liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các 

gen cấu trúc không hoạt động. 

- Khi môi trường có lactozơ: 1 số phân tử lactozơ + pro ức chế —> pro ức chế 
không hên kết với vùng vận hành và do vậy ARN polimeraza có thế liên kết được 
với vùng khởi động —> phiên mã. Sau đó, các phân tử mARN của các gen cấu trúc 
dịch mã —> các E phân giải đường lactozo. 

a. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật thực có những điếm gì khác biệt so với sự nhân đôi ADN ở sinh vật 
nhân sơ? 

b. Nguyên tắc bố sung (NTBS) được thế hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân 
tử? Hãy giải thích vì sao trên môi chạc chữ Y chỉ có một mạch của ADN được tông hợp liên tục, 
mạch còn lại được tông hợp gián đoạn? 

c. Giả sử có một dạng sống mà axit nucleỉc của nó chỉ có một mạch đơn và gồm 3 loại nucleotỉt (A, 

u, X). Hãy cho biết dạng sống đó là gỉ? So bộ ba trên axit nucleic có thế có là bao nhiêu? số bô ba 
không chứa X, So bộ ba chứa ít nhất 1 X? _ 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


a/ Điêm khác biệt: 


0,75 


Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ 

Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân 
thực 

1 đơn vị nhân đôi 

Nhiều đơn vị nhân đôi 

Tốc độ nhanh 

Tốc độ chậm 

Có ít loại E tham gia 

Có nhiều loại E tham gia. 


Giải thích: 


Vì: 

- Phân tử ADN có cấu trúc gồm 2 mạch polinucleotit đối song song và ngược 
chiều nhau. 

- E ADN polimeraza chỉ tống hợp mạch mới theo chiều 3 - 5 , mạch kh uôn 3-5 
tổng hợp mạch bổ sung liên tục, mạch khuôn 5 - 3 tổng hợp từng đoạn ngắn sau 
đó được nối lại nhờ E ADN ligaza —> mạch hoàn chỉnh. 

b/NTBS: 

- Trong cho chế nhản đôi ADN: trên mỗi mạch đon của ADN mẹ, các nuc lắp ráp 
với Nu tự do của môi trường nội bào theo NTBS: A = T ; G = X —> phân tử ADN 
con giống ADN mẹ. 

- Trong co chế tống hợp ARN: trên mạch đon có chiều 3-5 các nuc lắp ráp với 
các nuc tự do theo NTBS: A = ET; G = X —> ARN mạch đon có chiều 5-3 

- Trong co chế tống hợp protein: bộ 3 đối mã trên tARN khóp bố sung với bộ ba 
mã sao mARN theo NTBS. 

* Dạng sống đó là virut vì axit nucleic của nó là ARN (chứa U) 

- Số bộ ba có thể có là 3 3 = 27 

- Số bộ ba không chứa X là 2 3 = 8 

- Số bộ ba chứa ít nhất 1 X: 27 - 8 = 19 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


Câu 6 Khi giao phấn các cây F] có cùng kiếu gen thấy xuất hiện hai trường hợp sau: 

(3,0đ) - Trường hợp 1: Ớ F 2 phân ly theo tỉ lệ 3 hoa màu trắng, cánh hoa dài: 1 hoa màu tỉm, cánh hoa 

ngắn 

- Trường hợp 2: ơ Fị có 65 % số cây cho hoa màu trắng, cánh hoa dài. 

15 % số cây cho hoa màu tím, cánh hoa ngắn. 

10 % số cây cho hoa màu trắng, cánh hoa ngắn. 

10 % số cây cho hoa màu tím, cánh hoa dài. 
a/ Biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp trên, 
b/ Cho các cây F Ị ở trên lai phân tích thì kết quả như thế nào? 

_ Cho biết moi gen quy định một tinh trạng. __ 

a/ Theo giả thiết mỗi gen quy định một tính trạng, mồi phép lai với mỗi tính trạng 
đều có tỉ lệ kiểu hình: 3 trắng : 1 tím và 3 dài : 1 ngắn, chứng tỏ trắng trội so với 
tím, dài trội so với ngắn, cây Fi đem lai có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen. 


Quy ước: A: trắng a: tím 

B: cánh hoa dài b: cánh hoa ngắn 

Trường hợp 1: Fi có kiếu gen (AaBb) vì ở F 2 tạo ra 2 loại KH với tỉ lệ 3 : 1 chứng 


tỏ hai cặp gen ở Fi liên kết hoàn toàn. Suy ra kiếu gen Fi 
So đồ lai: 


AB 

ab 


(trắng, dài) 


Fi 

G 


— (trăng, dài) 
ab 

AB ah 


X 


-- 7 - (trăng, dài) 
ab 

AB ah 


0,5 

0,25 

0,25 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


f 2 


KG: l4f 2^ l a 4 

AB ab ab 


KH: 3 trắng, dài : 1 tím, ngắn 

Trường hợp 2: Fọ có 4 loại KH có tỉ lệ ^ (tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1) suy ra có hiện tượng 
hoán vị gen. 

F 2 có 0,15 tím, ngắn: % ab X % ab = 0,15% 
ở đây xảy ra hoán vị gen ở 1 giới tính mới thỏa mãn với giả thiết: 
ab X 0,5 = 0,15 
ab = 0,3 ẠB = 0,3 

Ab = aB = 0,5 - 0,3 = 0,2 Tần số hoán vị gen là 0,4 = 40% 

So đồ lai: 


AB , í . 
Fi — (trăng, dài) 
ab 


AB' 

-- 7 - (trăng, dài) 
ab 


G: ẠB (0,3) ạb (0,3) Ạb (0,2) ạB(0,2) ẠB(0,5) ạb (0,5) 

F 2 


CA / 

/ 40 

ẠB (0,3) 

ab (0,3) 

Ab (0,2) 

aB (0,2) 

AB (0,5) 

"0.15 

AB 

"0.15 

ab 

" 0.1 

Ab 

" 0.1 

aB 

ab (0,5) 

"o,15 

ab 

— 0,15 
ab 

" 0.1 

ab 

— 0,1 

ab 


KG: 0,15 41 : 0,3 ^ : 0,1 : 0,1 ^ : 0,1 “4 : 0,1 4 ?. : 0,15 ab 


AB ab aB 

KH: 0,65 trắng, dài 
0,10 trắng, ngắn 


ab 


ab 


Ab 


ab 


0,10 tím, dài 
0,15 tím ngắn 

b. Xác định kết quả lai phân tích: 
+ TH 1: cây Fi hên kết hoàn toàn 


Fi 


AB' 

—r (trăng, dài) 
ab 


ab í , 

- 7 - (tím, ngăn) 
ab 


G 

F 2 


AB 
KG: 1 


ab 

AB 

AB 


ab 


ab 

ab 


KH: 1 trắng, dài : 1 tím, ngắn 
+ TH 2: cây Fi có hoán vị gen 


AB 

-- (trăng, dài) 
ab 


Fi -(trang, dai) X 

G: ẠB (0,3) ạb (0,3) Ạb (0,2) ạB (0,2) 
Fb 


ị (trắng, dài) 
ab 


ab ( 1 , 0 ) 


KG: 0 , 3 ^ : 0 ,3^:0,2^: 0,2 “4 

ab ab ab ab 


KH: 0,3 trắng, dài : 0,3 tím, ngắn 
_ 0,2 trắng, ngắn : 0,2 tím, dài 


0,2 


02 

0,2 


0,2 

0,2 


0,2 


0,2 


Chú ý: thang điểm mỗi ý thấp nhất là 0,25 điểm, điểm toàn bài không được làm tròn (ví dụ: 6,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


vẫn 6,25 hoặc 6,75 vẫn 6,75) 


UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỞI CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015 - 2016 
Môn thi: Sinh học - THPT 

(Hướng dẫn chấm có 05 trang) 


Câu 1 (3,0 điểm) 

Ớ người, bệnh hói đầu do một gen có 2 alen trên NST thường quy định: kiểu gen BB quy 
định kiểu hình hói đầu, kiểu gen bb quy định kiểu hình bình thường, kiếu gen Bb quy định kiểu 
hình hói đầu ở nam và kiếu hình bình thường ở nữ. Gen quy định khả năng nhận biết màu sắc có 
2 alen (M quy định kiếu hình bình thường trội hoàn toàn so với m quy định kiểu hình mù màu đỏ- 
lục) nằm trên vùng không tưong đồng của NST giới tính X. Trong một quần thế cân bằng di 
truyền, trong tống số nam giới tỉ lệ hói đầu là 36%, trong tống số nữ giới tỉ lệ mù màu là 1%. Biết 
rằng không có đột biến xảy ra. 

a. Xác định tần số các alen trong quần thế. 

b. Một cặp vợ chồng đều bình thường sinh ra đứa con trai đầu lòng bị mù màu. Xác suất 
đế sinh đứa con thứ hai không bị cả hai bệnh là bao nhiêu? 



Nội dung 

Điểm 

a 

- Vì quần thế cân bằng di truyền nên tần số các alen tuông ứng ở hai giới bằng 
nhau 

Gọi Pi là tần số alen B 
qi là tần số alen b 

P2 là tần số alen M 
qọ là tần số alen m. 

0,25 

- Xét tính trạng hói đầu 

Nam giới: BB, Bb quy định hói đầu 
bb: không hói đầu 

Nữ giới: BB: quy định hói đầu 

Bb, bb: không hói đầu 

-Cấu trúc di truyền của quần thế ở giới nam là: 

P! 2 BB +2piq 1 BÌb + qi 2 bb =1 -»• qi=100%-36%=64%-+q 1 =0,8-*pi = 1-0,8 =0,2 

0,5 

- Xét tính trạng khả năng nhận biết màu sắc 

Cấu trúc di truyền của quần thế ở giới nữ là: 

P2 2 X M X M +2p 2 q 2 X M X m + cp 2 x“x m = 1 q , 2 =1%-*P =0,1 —>p 2 = 1-0,1 = 

0,9 

Vậy tần số các alen là: B=0,2, b=0,8; M=0,9, m=0,l 

0,5 

b 

-Xét tính trạng hói đầu: 

+ Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,04BB+0,32Bb+0,64bb = 1 
+ Bố bình thường có kiểu gen bb 

+ Mẹ bình thường có 2 loại kiếu gen chiếm tỉ lệ: l/3Bb + 2/3bb 

P: Bồ bb X Mẹ l/3Bb + 2/3bb->F!: l/ 6 Bb, 5/6bb 

TLKH: Nam: 5/6 không hói đầu; 1/6 hói đầu 

0,5 

0,25 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



Nữ: 100% không hói đầu 



-Xét tính trạng nhận biết màu 



+ Bố bình thường có kiểu gen X M Y 

+ Vì đứa con trai đầu lòng bị mù màu (X m Y) —>mẹ phải có kiếu gen 

X M X m 

0,25 


P: X m Y X X M X m >F 1: 2/4 X M X' + 1/4 X M Y +1/4 X m Y 

TLKH: Nam: 1/4 nhìn màu bình thường; 1/4 mù màu 

Nữ: 2/4 nhìn màu bình thường 

0,25 


Xác suất đế cặp vợ chồng sinh ra đứa con thứ hai bình thường là 

5/6.1/4 + 2/4.100%= 17/24 

0,5 


-ĩ-1--------- - ---7- - -J---“7-7“---— 

(Học sinh làm theo cách khác, nêu đúng vân cho điêm tôi đa) 


Câu 2 (2,0 điểm) 

a. Xét hai cặp gen nằm trên NST thường, cho lai 2 cá thế bố mẹ có kiếu di truyền chưa 
biết, Fi thu được kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Với mỗi quy luật di truyền cho một ví dụ minh 
họa tỉ lệ trên. 


b. Làm thế nào đế xác định được một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định? 


Ỷ 

Nội dung 

Điểm 

a 

-Quy luật phân li độc lập. 

- Ví dụ: ơ đậu Hà Lan, A- hạt vàng, a- hạt xanh, B- vỏ hạt tron, b- vỏ hạt nhăn 

P: AaBb X Aabb —>.3 vàng, tron: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, tron: 1 xanh, nhăn. 

0,25 

0,25 

* Quy luật hoán vị gen với tần số f=25% 

- Ví dụ: Ớ ruồi giấm, A- thân xám, a- thân đen, B- cánh dài, b- cánh ngắn 

AB ab r r 

P:ặ (f=25%) Xữ ãb —>■••• 3 xám, dài: 3 đen, ngăn : 1 xám, ngăn : 1 

đen, dài. 

0,25 

0,25 

- Quy luật tưong tác gen bổ sung 

-Ví dụ: Ớ gà, A-B- mào hình quả hồ đào; A-bb mào hình hoa hồng, aaB- mào 
hình hạt đậu, aabb mào hình lá 

P: AaBb (mào hình quả hồ đào) X Aabb (mào hoa hồng) —>.3 mào hình quả 

hồ đào: 3 mào hình hoa hồng: 1 mào hình hạt đậu: 1 mào hình lá 

(Nếu học sinh lẩy ví dụ khác mà đúng, cho điếm tối đa) 

0,25 

0,25 

b 

- Cách xác định một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định: 

+ Tiến hành lai thuận nghịch: Neu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác 
nhau, trong đó con lai luôn mang tính trạng của mẹ, nghĩa là di truyền theo dòng 
mẹ. 

+ Neu thay thế nhân của tế bào này bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác thì 
tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn tồn tại. 

0,25 

0,25 


Câu 3 (1,5 điểm) 

Đột biến điểm là gì? Trong các dạng đột biến điểm dạng nào phố biến nhất? Vì sao? 


7 

Ý 

Nội dung 

Điểm 


-KN: là những biến đối trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit. 

0,5 

- Dột biến thay thế một cặp nucleotỉt phố biến nhất vì: 

+ Dễ xảy ra hon cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các 
nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phố biến và hiếm). 

0,5 

+ Trong phần lớn trường họp, đột biến thay thế nucleotit là các đột biến 
trung tính do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen. 

0,5 













Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 4 (2,5 điểm) 

a. Bằng những cách nào có thế tạo được các giống thuần chủng về tất cả các cặp gen? 

b. Trình bày các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyến gen bằng cách dùng thế truyền là 
plasmit. 



Nội dung 

Điểm 

a 

- Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm—> thành dòng 
đon bội (n), sau đó gây đột biến lưỡng bội hóa dòng đon bội (n) thì sẽ thu được 
dòng thuần chủng (2n) về tất cả các cặp gen. 

0,5 


- Tiến hành lai xa giữa 2 loài thu được Fi, sau đó gây đột biến đa bội F 1 thì sẽ 
thu được thế song nhị bội thuần chủng về tất cả các cặp gen. 

0,5 

b 

- Tạo ADN tái tổ họp: 

+ Tách chiết thế truyền plasmit và gen cần chuyến ra khỏi tế bào. 

+Sử dụng enzhn cắt giới hạn (restrictaza) đế cắt ADN plasmit và gen cần 
chuyến tạo ra cùng một loại “đầu dính” 

+Sử dụng enzhn ligaza đế nối chúng lại thảnh ADN tái tổ họp. 

0,5 


- Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 

Dùng muối CaClọ hoặc xung điện đế làm dãn màng sinh chất của tế bào, làm 
cho phân tử ADN tái tổ hợp dề dàng đi qua màng. 

0,5 


- Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ họp: Sử dụng thế truyền có gen đánh 
dấu đế nhận biết dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. 

0,5 


Câu 5 (2,0 điểm) 

So sánh sự khác nhau về vai trò giữa chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong 
quá trình tiến hoá nhỏ. 


7 

Ý 

Nội dung 

Điểm 


Chọn lọc tự nhiên 

Các yếu tố ngẫu nhiên 



- Làm thay đối từ từ tần số alen 
và thành phần kiếu gen theo một 
hướng xác định (tăng tần số các 
alen có lợi, giảm tần số các alen 
có hại). 

- Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đối tần 
số alen và thành phần kiếu gen một cách 
đột ngột không theo một hướng xác định. 

0,5 


- Hiệu quả tác động của chọn lọc 
tự nhiên không phụ thuộc vào 
kích thước quần thế 

- Hiệu quả tác động của các yếu tố ngẫu 
nhiên thường phụ thuộc vào kích thước 
quần thế (quần thế càng nhỏ thì hiệu quả 
tác động càng lớn). 

0,5 


- Dưới tác dụng của CLTN, thì 
một alen lặn có hại thường không 
bị loại bỏ hết ra khỏi quần thế 
giao phối. 

- Dưới tác động của các yếu tố ngẫu 
nhiên thì một alen nào đó dù có lợi cũng 
có thế bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thế 
và một alen có hại cũng có thế trở nên 
phổ biến trong quần thể. 

0,5 


- Ket quả của CLTN dần đến làm 
tăng tần số của các kiếu gen có 
giá trị thích nghi cao, hình thành 
quần thế thích nghi và hình thảnh 
loài mới. 

- Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu 
nhiên làm nghèo vốn gen của quần thế, 
đưa đến sự phân hoá tần số alen và thành 
phần kiểu gen và không có hướng, trong 
một số trường hợp có thế đấy quần thế 
vào vòng xoáy tuyệt chủng. 

0,5 


Câu 6 (2,0 điểm) 











Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


a. Một opêron Lac của vi khuấn E. coli bao gồm những thành phần nào? Nêu vai trò của 
mồi thành phần đó. 

b. Làm thế nào đế biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hòa hay gen cấu trúc? 



Nội dung 

Điểm 

a 

- Một operon Lac của vi khuấn E. coli bao gồm 3 thành phần: vùng khởi động, 
vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc z, Y, A. 

- Vai trò: 

+ Vùng khởi động: noi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 
+Vùng vận hành: là trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thế liên 
kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

+ Nhóm gen cấu trúc z, Y, A: quy định tống hợp các enzhn tham gia vào các 
phản ứng phân giải đường lactozo có trong môi trường đế cung cấp năng lượng 
cho tế bào. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

b 

- Căn cứ vào sản phấm protein: 

+ Neu là đột biến gen điều hòa: Dịch mã liên tục, sản phấm protein không bị 
thay đối cấu trúc, số lượng có thế tăng hon so với bình thường. 

+ Nếu là đột biến gen cấu trúc: sản phẩm protein có thể bị thay đổi cấu trúc, có 
thể bị bất hoạt. 

0,5 

0,5 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 7 (2,0 điểm) 

a. Nêu nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành 0 sinh thái trong quần xã. 

b. Phân biệt mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ với mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi. 


Ý 

Nội dung 

Điểm 

a 

- Nguyên nhân: Cạnh tranh là nguyên nhân chủ yếu hình thành 0 sinh thái. 

- Ý nghĩa: Việc hình thành 0 sinh thái riêng giúp cho các sinh vật giảm cạnh 
tranh và nhờ đó có thế sống chung với nhau trong một sinh cảnh. 

0,25 

0,25 

b 

Đặc điểm 

Vật ăn thịt-con mồi 

Kí sinh-vật chủ 

0,5 

0,5 

0,5 

Kích thuớc cơ 
thể 

Vật ăn thịt thuờng lớn hơn con 
mồi. 

Vật kí sinh thuờng nhỏ 
hơn vật chủ. 

Mức quan hệ 

Vật ăn thịt giết chết con mồi. 

Vật kí sinh thuờng 
không giết chết vật chủ. 

Số luợng cá thể 

Số luợng vật ăn thịt thuờng ít 
hơn số luợng con mồi. 

Số luợng vật kí sinh 
thuờng nhiều hơn số 
luợng vật chủ. 


Câu 8 (2,0 điểm) 

Khi lai hai thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng với nhau đuợc Fi toàn hoa đỏ. 
Cho Fi tiếp tục giao phấn với nhau đuợc F 2 có 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoa trắng. 

Hãy dùng tiêu chuẩn %2 (khi bình phuơng) để kiểm định sự phù hợp hay không phù họp 
giữa số liệu thực tế và số liệu lí thuyết của phép lai trên. 

Cho biết không có hiện tuợng gen gây chết và đột biến, với bậc tự do (n - 1) = 1; a = 0,05, y2 (khi 
bình phuơng) lí thuyết = 3,84. 


Ý 

Nội dung 

Điểm 


- Cho rằng TLKH trong phép lai là 9: 7 (Màu hoa di truyền theo quy luật tuơng 
tác bố sung) và sự sai khác mà ta thu đuợc trong phép lai hoàn toàn do các yếu 
tố ngẫu nhiên. 

0,25 

- Tính yl\ 

1,0 

Kiểu hình F 2 

0 

E 

(O-Eỷ 

(O - Eý/E 

Hoa đỏ 

176 

171 

25 

0,1462 

Hoa trắng 

128 

133 

25 

0,1880 

2 

304 

304 


x2 = 0,3342 

-* x2 = 0,3342 <3,84 -^sồ liệu í 
(Học sinh ra kết qut 

hực tế phù họp với số liệu lý thuyết, 
ỉ /2 = 0,3341 vẫn cho điểm tối đa) 

0,75 


Câu 9 (2,0 điểm) 

Ớ một loài thực vật, cho cây lá quăn, hạt trắng lai với cây lá thắng, hạt đỏ thu đuợc F 1 
toàn cây lá quăn, hạt đỏ. Cho Fi giao phấn với nhau, Fọ thu đuợc 20000 cây với 4 loại kiếu hình, 
trong đó có 4800 cây lá thắng, hạt đỏ. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định. Hãy biện 
luận và viết sơ đồ lai từ p đến F 2 . 


Ý 

Nội dung 

Điểm 


- Vì p khác nhau 2 cặp tính trạng tuơng phản, F 1 đồng tính lá quăn, hạt đỏ —> p 
thuần chủng, Fi dị hợp về 2 cặp gen và các tính trạng lá quăn, hạt đỏ là trội hoàn 
toàn so với các tính trạng lá thắng, hạt trắng. 

- Quy uớc: Gen A: lá quăn; gen a: lá thẳng 

Gen B: hạt đỏ; gen b: hạt trắng 

0,25 

- Ở F 2 , kiểu hình iẳ thẳng, hạt đỏ chiếm tỉ lệ (4800/20000). 100= 24% —»■ tỉ iẹ này 
là kết quả của hoán vị gen với tần số f ( 0<f<50%). 

0,5 

, Ab r aB 

Sơ đô lai: Pt/c: -77 (lá quăn, hat trăng) X — (lá thăng, hat đỏ) 

Aũ aB 

Gp: Ạb ạB 

0,25 












Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



Fi X Fi : — 

aB 

Gfi: Ạb = aB = (1 - f)/2 

AB = ab = f/2 


aB 

Ạb = aB = (1 - f)/2 
ẠB = ab = f/2 


■> ? 9 

F 2 kiêu hình lá thăng, hạt đỏ có kiêu gen = 

a- 


l-f íl-f) f 

- + 2^——^.^- = 0,24 —> f = 20% 
2 2 2 


(Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điếm tối đa) 

_ Ab Ab 

F| X F| : X =T 

ữB aB 

Gfi: Ạb = aB = 40% Ạb = aB=40% 0,25 

ẠB = ab = 10% ẠB = ạb = 10% 


F 2 : HS lập bảng hoặc viêt tỉ lệ phân li kiêu gen 0,25 


Kiêu hình: 51% lá quăn, hạt đỏ 0,25 

24% lá quăn, hạt trắng 
24% lá thẳng, hạt đỏ 
1% lá thẳng, hạt trắng 

Câu 10 (1,0 điểm) " 

Ở một loài động vật, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái có cặp NST giới 
tính XX, tỉ lệ giới tính là 1 đực : 1 cái. Cho cá thể đực mắt trắng giao phối với cá thể cái 
mắt đỏ được F l đồng loạt mắt đỏ. Cho các cá thể FI giao phối tự do, F 2 thu được tỉ lệ kiểu 
hình như sau: 


+ Ở giới đực: 5 cá thể mắt trắng : 3 cá thể mắt đở. 

+ Ở giới cái: 3 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng. 

Neu cho con đực F 1 lai phân tích thì theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thu được sẽ như 


thế nào? Cho biết không có hiện tượng gen gây chết và đột biến. 


-7- 

Ý 

Nội dung 

Điểm 


- Vì trong phép lai, số kiểu tố họp giao tử ở giới đực và giới cái bằng nhau—> 
giới cái sẽ có tỉ lệ là: 6 cá thể mắt đở : 2 cá thể mắt trắng. 

0,5 


-» F 2 có 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng-* kết quả tưong tác bổ sung —> Fi dị hợp 
tử 2 cặp gen. 

Quy ước: A-B- mắt đở; A-bb, aaB-, aabb mắt trắng 


- Ở F 2 tính trạng màu mắt phân bố không đồng đều ở hai giới —> một trong 
hai cặp gen quy định tính trạng nằtn trên NST giới tính X, không có alen 
trên NST Y. 

0,25 


p đasủỚY X ặAAX B X B 

F,: (5'AaX B Y X ặaaX b X b 

F a : lAaX B X b 1 cái mắt đỏ 
laaX B X b 1 đực mắt trắng 
lAaX b YỊ.2 đực mắt trắng 

0,25 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




laaX b Y 



============Hèt—======= 


—- KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN Dự THI HỌC SINH GIỞI 

ĐỀ CHÍNH THỨC TỈNH 

(Đề gồm 2 trang) LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 - 2 012 

Môn: Sinh học 

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 


Câu 1: (2điểm) 

a) Một gen cấu trúc điển hình gồm 3 vùng trình tự nucleôtit được đánh số 1, 2, 3 như sơ 
đồ sau: 

3__ Mạch bồ sưng _5 



1 

2 

3 


5 


Mạch mã gốc 


3 


Hãy cho biết: 

+ Tên mồi vùng tương ứng với 1,2,3. 

+ Đặc điểm nhận biết các vùng trên gen và vai trò của các vùng đó. 

b) Nêu hai khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điến hình của sinh vật nhân sơ (vi 
khuấn) với một gen điển hình của sinh vật nhân thực. Cấu trúc của các loại gen này có ý 
nghĩa gì cho các sinh vật nhân sơ và nhân thực? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

a) Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào 
nhân thực? Giải thích? 

Loại ARN nào có thời gian tồn tại ngắn nhất? Giải thích? 

b) So sánh quá trình phiên mã giữa sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực? 

c) Virut sao chép ngược (Retrovirut) có vật chất di truyền là gì và được nhân lên như thế 
nào? 

Câu 3: ( 3,5 điểm) 

a) Trong cơ chế tự nhản đôi của ADN, đoạn mồi được tống họp nhờ loại enzim nào? Tại 
sao cần tống họp đoạn mồi? 

, , ’ A+G 

b) Với ADN có cấu trúc 2 mạch, dạng đột biến điếm nào làm thay đối tỉ lệ —-— ? Cơ 

T + X 

chế gây đột biến gen của hoá chất acridin? 

c) Quá trình nhân đôi ADN, quá trình phiên mã và quá trình dịch mã diễn ra theo những 
nguyên tắc nào? Nêu ý nghĩa của các nguyên tắc đó? 

Câu 4: ( 1 điểm) 

Phân biệt nhiễm sắc thế của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 5: ( 3.5 điểm) 

a) Phân biệt thế lưỡng bội, thế dị bội và thế tự đa bội? Làm thế nào để nhận biết đ- ợc thể 
đa bội? 

b) Điếm khác biệt cơ bản nhất về nguồn gốc bộ nhiễm sắc thế giữa thế tự đa bội và thế dị 
đa bội? 

c) Giả định bộ nhiễm thể 1- ỡng bội của một loài (2n = 6) nh- hình vẽ: 

Hãy vẽ sơ đồ về bộ NST của các thể đột biến: 


+ Thể 3 nhiễm. 


+ Thể tam bội. 



Câu 6: ( 2.5 điểm) 

Bộ NST lưỡng bội của một loài thực vật hạt kín có 6 cặp NST kí hiệu là: I, II, III, IV, V, 
VI. Khi khảo sát một quần thế của loài này người ta phát hiện có bốn thế đột biến kí hiệu 
là: a,b,c,d. Phân tích tế bào của bốn thế đột biến trẽn người ta thư được kết quả như sau: 


Thể đột biến 

Số lượng NST đếm được ở từng cặp 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

a 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

b 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

c 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

d 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

a) Xác định tên gọi và viết ] 

kí hiệu bộ N 

ÍST của các 

thế đột biến trên?. 



b) Nêu cơ chế hình thành các dạng đột biến đó? 

Câu 7: ( 3 điểm) 

Một gen cấu trúc vùng mã hóa có 4 intron và 5 exon, mỗi intron đều gồm 144 cặp 
nucleotit. Các đoạn exon có kích thước bằng nhau và dài gấp đôi đoạn intron. Gen này khi 
phiên mã đã tạo được 2 phân tử mARN khác nhau. Khi 2 phân tử mARN này dịch mã đòi 
hỏi môi trường nội bào cung cấp 5748 axit amin. 

a) Tính chiều dài vùng mã hóa của gen? 

b) Tính số riboxom tham gia dịch mã trên mỗi phân tử mARN ? Biết rằng số riboxom 
trượt trên mỗi mARN là bằng nhau. 

c) Tính thời gian tống hợp xong các chuồi polipeptit ở mỗi phân tử mARN? Biết rằng thời 
gian mồi riboxom trượt qua một bộ 3 trên mARN là 0,2 giây, khoảng cách đều giữa các 
riboxom kế tiếp là 153 A° 


Câu 8: ( 1,5 điểm) 

Ớ cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Các cây tứ bội (4n) giảm phân tạo giao tử 
2n và các cây lưỡng bội (2n) giảm phân tạo giao tử n đều có khả năng thụ tinh bình thường. 
Biện luận đế xác định công thức lai của các cây 2n hoặc 4n cho kết quả phân li theo tỉ lệ 
11 đỏ : 1 vàng? 


Hết 


Họ và tên thỉ sinh: 


Số báo danh: 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD-ĐT HÀ TÌNH 

TRƯỜNG THPT vũ QUANG 


KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN Dự THI HỌC 
SINH GIỞI TỈNH 

LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 
Môn: Sinh học 


HƯỚNG DẪN CHẤM 


Câu Điểm 
Câu 1.0 

1 

(2đ) 


a) 

+ 


Nội dung 


1: Vùng kết thúc ; 2: Vùng mã hóa ; 3: Vùng điều hòa. 


+ Đặc điểm nhận biết và vai trò của các vùng 


Các vùng 

Đặc điểm 

Vai trò 

Vùng điều hòa 

Nằm ở đầu 3 của mạch 
mã gốc 

-Giúp ARN polimeraza nhận biết và liên 
kết khởi động phiên mã. 

-Điều hòa phiên mã 

Vùng mã hóa 

Nằm giữa vùng mã 
hóa và vùng kết thúc 

Mã hóa các axit amin 

Vùng kết thúc 

Nằm ở đầu 5 của mạch 
mã gốc 

Mang tín hiệu kết thúc phiên mã 


b) 

*Hai khác biệt chính 

+ Gen của sinh vât nhân sơ là gen không phân mảnh, có vùng mã hoá bao gồm toàn trình tự các 
nucleotit mã hoá cho các axit amin, còn gen của sinh vật nhân thực là phân mảnh, vùng mã hoá 
bao gồm các exon và intron (vùng không mã hoá cho các axit amin). 

+ Gen của sinh vật nhân thực thường dài hơn nhiều so với gen của sinh vật nhân sơ. 

*Ý nghĩa 

+ Gen của sinh vật nhân sơ không có các trình tự nucleotit "thừa" (intron), do vậy tiết kiệm 
được vật chất di truyền và năng lượng cần cho nhân đôi ADN và trong quá trình phiên mã -dịch 
mã. 

+ Do có sự đan xen của các trình tự không mã hóa (intron) với các trình tự mã hóa (exon) nên 
thông qua sự cắt bỏ các intron và nối các exon sau khi phiên mã, từ cùng một gen của sinh vật 
nhân thực có thế tạo ra các mARN trưởng thành khác nhau, từ đó dịch mã ra các loại chuỗi 
polipeptit khác nhau ở những mô khác nhau của cùng một cơ thế. Điều này rất có ý nghĩa với 
sinh vật đa bào vì chúng có thế tiết kiệm được thông tin di truyền nhưng vẫn tạo ra được nhiều 
loại protein trong cơ thể. 

Intron cũng cung cấp vị trí đế tái tổ họp các exon (trao đối exon) tạo ra các gen khác nhau từ 
một bộ các exon đế tạo nên các gen khác nhau trong quá trình biệt hoá tế bào cũng như trong 
quá trình tiến hoá tạo nên các gen mới. 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 

2 

(3đ) 


1.0 


a) 

- ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một 
loại mARN. 

Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hoư nữa số lượng riboxom 
lại rất lớn và riboxom được dùng đế tống họp nên tất cả các loại protein của tế bào nên rARN có sc 
lượng nhiều nhất. 


1.0 


- Loại ARN có thời gian tồn tại ngắn nhất là ARN thông tin (mARN) vì 

mARN chỉ được tống hợp khi các gen phiên mã và sau khi chúng tống họp xong một số chuỗi 
polipeptit cần thiết sẽ bị các enzhn của tế bào phân giải thành các nuclêôtit. 
tARN và rARN có cấu trúc bền hon và có thế tồn tại qua nhiều thế hệ tế bào. 

b) , 

Giống nhau: 

- ADN dãn xoắn cục bộ. 

- Một gen thì chỉ có một mạch làm khuôn mẫu. 

- Nguyên liệu là các nucleotit. 

- Đeu có sự xúc tác của enzim ARN - polimeraza. 

- ARN được tổng họp theo chiều 5-3 

- Theo nguyên tắc bổ sung. 

Khác nhau: 


Nhân so 

Nhân thực 

- Mồi loài có một enzim ARN 
polimeraza đặc thù. 

- Có nhiều enzim ARN polimeraza 
được sử dụng. 

- mARN không chứa các intron nên 
được sử dụng ngay để tổng hợp 
protein 

- mARN được tông hợp xong chỉ là 
bản sao sơ cấp, phải qua khâu chế 
biến( cắt bỏ các đoạn intron và nối 
các đoạn exon) mới trở thành mARN 
trưởng thành. 


c) 

- Retrovirut có vật chất di truyền là ARN 

- Retrovirut được nhân lên bằng hiện tượng phiên mã ngược 

Co chế : khi được nhiễm vào tế bào chủ , nhờ enzhn phiên mã ngược, virut tống họp ADN từ 
khuôn mẫu của ARN virut và được gắn vào ADNtế bào chủ và được nhân bản cùng với ADN của 
tế bào chủ. Nhờ ARN-polymeraza chuyến ADN thành ARN virut 


Câu 

3 

(3.5đ) 


1.0 


a) 

- Enzim tống hợp đoạn mồi: ARN - polimeraza 

-Vai trò của đoạn mồi: ADN - polimeraza chỉ có thế bố sung nucleotit vào nhóm 3 - OH tự do 
nhưng ngay lúc đầu không có nhóm 3 - OH tự do -> cần tống họp đoạn mồi đế tạo ra nhóm 
3 - OH tự do. 


1.0 


1.5 


b) 

, , ' A + G 

- Với ADN có cấu trúc 2 mạch, dạng đột biến điếm làm thay đối tỉ lệ —— là: Không có dạng 

A + G 

nào vì luôn có : A = T; G = X -> tỉ lệ —-— luôn không đối. 

T + X 

- Co chế gây đột biến gen của acridin: 

+ Acridin chèn vào mạch khuôn cũ => đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit. 

+ Acridin chèn vào mạch mới đang tống họp => đột biến mất 1 cặp nuclêôtit. 



Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


c) 

* Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi ADN con có một mạch cũ và một mạch mới. 

- Nguyên tắc bố sung: các nuclêôtit tự do của môi truờng liên kết với các nuclêôtit trong các mạch 
khuôn của ADN theo nguyên tắc bố sung: A=T, G-X 

Ỷ nghĩa: 

Nhờ các nguyên tắc trên, từ phân tử ADN ban đầu tạo ra các phân tử ADN con giống nhau và 
giống ADN ban đầu, đảm bảo cho tính đặc trung của các phân tử ADN duy trì ốn định qua các thế 
hệ tế bào. 

* Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bố sung: các nuclêôtit tự do của môi truờng liên kết với các nuclêôtit trong mạch khuc 
(mạch mã gốc) của gen theo nguyên tắc bố sung: 

A mạch khuôn hên kết với u của môi truờng. 

T mạch khuôn liên kết với A của môi truờng. 

G mạch khuôn hên kết với X của môi trường. 

X mạch khuôn hên kết với G của môi trường. 

Ỷ nghĩa: 

Tạo ra phân tử mARN là bản sao thông tin di truyền- noi trực tiếp đế ribôxôm dịch mã tống họp 
prôtêin. Ngoài mARN quá trình phiên mã còn tạo ra tARN và rARN tham gia dịch mã. 

* Quá trình dịch mã diễn ra theo các nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bố sung: giữa các anticodon của tARN với codon của mARN (A=u, G=X). 

Ỷ nghĩa: 

Nhờ nguyên tắc bố sung, mã di truyền trên mARN được dịch thành chuỗi pôlipeptit đúng với 
thông tin di truyền trong gen cấu trúc. 


Câu 

4 

( 1 . 0 ) 


1.0 


Câu 

5 

(3.5) 


1.5 


sv nhân sơ 

sv nhân thực 

- Chứa phân tử ADN dạng trần 

- ADN có dạng vòng. 

- NST nằm trong vùng nhản 
không có màng nhân bao bọc. 

- Có 1 NST. 

- Chứa phân tử ADN và Pr 
histon. 

- ADN có dạng chuồi. 

- NST nằm trong nhân tế bào có 
màng nhàn bao bọc 

- Có nhiều NST. 


a) 

*Phân biệt thê lưỡng bội, thê dị bội và thê tự đa bội: 


Thể lưỡng bội 

Thể dị bội 

Thể đa bội 

- Bộ NST là 2n 

- Được tạo ra do quá 
trình phân li bình 
thường của các NST 
trong phân bào. 

- Trong bộ NST có 
các NST tồn tại thành 
từng cặp. 

- Có hình thái, cấu 
tạo, sinh trưởng và 

- Bộ NST thừa hoặc 
thiếu 1 hay 1 số chiếc 

- Do trong phân bào 

1 hoặc 1 số cặp NST 
không phân li. 

- Trong bộ NST có 1 
hay 1 số cặp nào đó 
có số NST khác 2. 

- Có kiểu hình không 
bình thường, giảm 

- Bộ NST tăng lên 
theo bội số của n. 

- Do trong phân bào 
tất cả các cặp NST 
không phân li. 

- Trong bộ NST mồi 
nhóm NST có số 

NST lớn hơn 2. 

- Có cơ quan sinh 
dưỡng lớn, sinh 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


0.5 


1.5 


Câu 

6 

(2.5đ) 


0.5 


2.0 


Câu 

7 

(3đ) 


1.0 


phát triển bình 

- 7 - 

sức sông... 

trưởng mạnh, phát 

thường. 


triển tốt, chống chịu 



tốt. 


*Nhận biêt 


- Có thể nhận biết đ- ợc thể đa bội bằng mắt th- ừng qua các dấu hiệu hình thái, sinh lí của cơ thể, 
đa bội th- ờng có kích th- ớc tế bào to, các cơ quan sinh d- õng lán hơn dạng 1- õng bội. 

- Làm tiêu bản, đếm số 1- ợng bộ NST của loài. 


b) 

Điếm khác biệt cơ bản nhất: 

- Thế tự đa bội mang bộ NST có nguồn gốc từ một loài. 

- Thế dị đa bội mang bộ NST có nguồn gốc từ 2 loài khác nhau. 

c) _'_'___ 


Thể ba nhiễm: 




(f£) 

V > 

hoặc 

^ _ N 

(í Ề) 

V^ J 

V ^- V 

hoặc 

(fù) 

V- J 


Thể tam bội 



a) 

Tên gọi của các thế đột biến 

a. Thế tam bội: 3n b. Thế tứ bội: 4n 

c. Thể bốn kép: 2n+2+2 d. Thể ba: 2n+l 

b) 

Cơ chế hình thành 

* Cơ chế hình thành thế tam bội: 3n 

- Tác nhân gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân li của tất cả các cặp NST trong tế bào sinh 
giao tử của bố hoặc mẹ, tạo giao tử đột biến 2n. 

Giao tử 2n kết hợp với giao tử bình thường (n) trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử 3n phát triển 
thành thế tam bội. 

* Cơ chế hình thành thế tứ bội: 4n 

- Tác nhản gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân li của tất cả các cặp NST trong tế bào sinh 
giao tử của bố hoặc mẹ, tạo giao tử đột biến 2n. 

Trong quá trình thụ tinh: giao tử 2n kết họp với nhau tạo họp tử 4n phát triển thành thế tứ bội. 

- Hoặc trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử NST nhân đôi nhưng tế bào không phân chia 
*Cơ chế hình thảnh thể bốn kép: (2n+2+2) 

- Tác nhân gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân bào giảm phân, có 2 cặp NST không phân 
li, tạo thành giao tử đột biến (n+1+1) và giao tử (n-1- 1). 

Trong quá trình thụ tinh: giao tử (n+1+1) kết hợp với nhau tạo hợp tử (2n+2+2) phát triển thảnh 
thể bốn kép. 

* Cơ chế hình thành thể ba: (2n+l) 

- Tác nhân gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân bào giảm phân, có một cặp NST không 
phân li, tạo thành giao tử đột biến (n + 1) và giao tử (n- 1). 

Trong quá trình thụ tinh: giao tử (n+1) kết họp với giao tử bình thường (n) tạo hợp tử (2n+l) phát 
triển thành thế ba. 


, J\Ị 144x2 

a) Chiều dài 1 đoạn intron là: L = -- X 3,4 = ——— X 3,4 = 489,6 A° 

2 2 

Chiều dài 1 đoạn exon là: 2x489,6 = 979,2A°_ 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



1.0 

Chiều dài vùng mã hóa của gen là: 4x489,6 + 5x979,2 = 6854,4 A° 


LO 

b) Chiều dài phân tử mARN truởng thành là: 5x979,2 = 4896 A° 
gọi X là số riboxom tham gia dịch mã trên 1 phân tử mARN. số axit amin cung cấp cho quá trình 
dịch mã là: 

N 4896 

2( 1)JC = 5748 <=> 2( 1)JC = 5748 -> X = 6 

3 3,4x3 



c) Vận tốc trượt của riboxom là: 3x3,4x0,2 = 51 A°/giây 

4896 

thời gian riboxom thứ nhất dịch mã xong là: "í = 96 giây 

Khoảng cách đều về thời gian giữa 2 riboxom kế tiếp là: 153 : 51 = 3 giây 

Thời gian tống họp xong các chuỗi polipeptit ở mỗi mARN là: 

96 + (6 - 1) X 3 - 111 giây 

Câu 

8 

(1.5đ) 

1.5 

Ket quả lai có tống tỉ lệ kiếu hình là 12 = 6x2. 

+ Một co thế cho số loại giao tử = 6 ■=> kiểu gen là AAaa 
+ Một co thế cho số loại giao tử = 2 ■=> kiếu gen là Aa hoặc Aaaa 

Công thức lai: (1) AAaa X Aaaa ; 

(2) AAaa X Aa 


(Lưu ỷ: Đối với mỗi câu học sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng đúng, đủ ỷ vẫn sẽ đạt 

điểm tối đa) 



Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 


ĐỀ CHÍNH THỨC 


KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016 
ĐÈ THI MÔN: SINH HỌC- THPT 

Thời gian: 180phút, không kế thời gian giao đề 

(Đề thi có 02 trang) 


Câu 1 (1,0 điểm) 

a) Nêu những diễn biến cơ bản ở các pha của kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào. 

b) Tại sao các tế bào ở giai đoạn sớm của phôi có thời gian của chu kỳ tế bào chỉ từ 
15 phút đến 20 phút? 

Câu 2 (1,0 điểm) 

a) Trình bày cơ chế truyền xung thần kinh qua xináp. 

b) Tại sao xung thần kinh được truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước 
đến màng sau mà không theo chiều ngược lại? 

Câu 3 (1,0 điểm) 

a) Khi dùng kính hiển vi quang học để quan sát tiêu bản cố định nhiễm sắc thể 
(NST), người ta thường sử dụng vật kính có độ phóng đại nhỏ để quan sát trước, sau đó 
mới chuyển sang vật kính có độ phóng đại lớn. Em hãy cho biết việc làm này nhằm mục 
đích gì. 

b) Khi quan sát tiêu bản cố định bộ NST của người trong các phòng thí nghiệm ở 
các trường THPT, một số trường hợp không quan sát thấy NST. Em hãy đưa ra các giả 
thiết họp lí để giải thích vì sao không quan sát được. 

Câu 4 (1,0 điểm) 

a) Nêu cấu trúc siêu hiển vi của NST. 

b) Vì sao nói cấu trúc ADN 2 mạch trong nhân tế bào của sinh vật nhân thực có 
hình thức sinh sản hữu tính chỉ ổn định tương đối? 

Câu 5 (1,0 điểm) 

Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd thực hiện quá trình giảm phân, có 10% số tế bào 
bị rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb ở giảm phân I, giảm phân II diễn 
ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao 
tử ABbd là bao nhiêu? 

Câu 6 (1,0 điểm) 

Ở một loài thú, xét một cá thể đực có kiểu gen Aa, trong đó alen A và a có chiều 
dài bằng nhau và bằng 3060 A°. Alen A có 2250 liên kết hiđrô, alen a ít hơn alen A 8 liên 
kết hiđrô. Ba tế bào sinh tinh của cá thể này giảm phân bình thường tạo giao tử. số 
nuclêôtit mồi loại môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân nói trên là bao nhiêu? 

Câu 7 (1,0 điểm) 

Ở một thể đột biến cấu trúc NST của loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp NST số 
1 có một chiếc bình thường, một chiếc bị đột biến mất đoạn; cặp NST số 3 bị đột biến đảo 
đoạn ở cả hai chiếc; cặp NST số 4 có một chiếc bình thường, một chiếc bị đột biến 
chuyển đoạn; cặp NST còn lại bình thường. Thể đột biến này thực hiện quá trình giảm 
phân bình thường. Theo lí thuyết, giao tử chứa một đột biến mất đoạn và một đột biến đảo 
đoạn chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? 

Câu 8 (1,0 điểm) 

a) Trình bày thí nghiệm mà Menden đã sử dụng để chứng minh giả thuyết 2 nhân 
tố di truyền trong một cặp phân li đồng đều về các giao tử. 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


b) Tại sao sự phân li kiểu hình ở đời con đối YỚi các tính trạng do gen nằm trong tế 
bào chất quy định là rất phức tạp? 


Câu 9 (1,0 điểm) 

Ở một loài thực vật, gen quy định màu sắc quả gồm 2 alen, alen A quy định quả đỏ 
trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai cây thuần chủng luõng bội quả đở với 
cây luõng bội quả vàng đuợc Fj. Xử lý F, bằng cônsixin, sau đó cho F, giao phấn ngẫu 
nhiên với nhau đuợc F 2 . Giả thiết thể tứ bội chỉ tạo ra giao tử luõng bội, khả năng sống và 
thụ tinh của các loại giao tử là ngang nhau, hợp tử phát triển bình thuờng và hiệu quả việc 
xử lí hoá chất gây đột biến lên Fj đạt 55%. Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở F 2 . 

Câu 10(1,0 điểm) 

Ở một loài thục vật, cho cây thân cao, hạt tròn, chín sớm tụ thụ phấn thu đuợc Fj 
có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ: 56,25% cây thân cao, hạt tròn, chín sớm: 18,75% cây thân 
cao, hạt dài, chín muộn: 18,75% cây thân thấp, hạt tròn, chín sớm: 6,25% cây thân thấp, 
hạt dài, chín muộn. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của p. 
Biết rằng mồi gen quy định một tính trạng. 


Hết 


Thỉ sinh không được sử dụng tài liệu. 

Cán bộ coi thỉ không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:.; số báo danh: 


SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016 

HƯỚNG DẦN CHẤM MÔN: SINH HỌC - THPT 
(Gồm 03 trang) 


Câu 

Ý 

Nội dung 

Điểm 


a 

* Những diễn biến chính: 

- Pha Gị: Sinh trưởng, tích lũy vât chất. 

0,25 

1 


- Pha S: Tư nhân đôi ADN, nhản đôi NST. 

- Pha Gi : Tống hơp tiếp các thành phần cần cho phân bào. 

0,25 

0,25 


b 

* Giải thích: 




- Vì tế bào phôi sớm trải qua pha Gj rất nhanh, các yếu tố cần thiết cho phát động phân 
bào đã chuấn bị sẵn ở tế bào trứng 

0,25 

2 

a 

* Cơ chế truyền xung thần kỉnh qua xináp 

- Xung thần kinh truyền đến tới chuỳ xináp làm Ca 2+ từ dich mô đi vào chuỳ xináp. 

- Ca 2+ làm các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất 

trung gian qua khe xináp đến màng sau. 

- Chất trung gian hoá học tới gắn với các thụ thế ở màng sau xináp làm xuất hiện xung 

0,25 

0,25 
















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




thần kinh ở màng sau. xung thần kinh hình thành tiếp tuc truyền đi tiếp . 

0,25 

b 

* Truyền tin truyền qua xináp chỉ theo một chiều vì: Chỉ ở chuỳ xináp mới có các 
bóng xináp chứa các chất trung gian hoá học, chỉ màng sau xináp mới có các thụ quan 
tiếp nhận các chất này 

0,25 

3 

a 

* Mục đích của việc làm: 

- Quan sát trên vật kính có độ phóng đại nhỏ truớc đế nhìn bao quát tiêu bản và chọn tế 
bào có NST cần quan sát . 

0.5 

b 

* Lý do có thể: 

- Do tiêu bản hỏng (tiêu bản NST không lấy đúng kỳ giữa của quá trình phân bào) 

- Do học sinh không tuân thủ đúng các buớc sử dụng kính 

- Do kính hiến vi hỏng 

(Ghi chú: ý 2 và ý 3, HS chi cần trình bày một trong 2 ỷ vẫn cho 0,25) 

0.25 

0.25 

4 

a 

* Cấu trúc siêu hiến vi của NST 

- Cấu tao của 1 Nucleoxom . 

- Mức xoắn 1: Chuồi nucleoxom 

- Mức xoắn 2: Sợi chất nhiễm sắc 

- Mức xoắn 3: Siêu xoắn 

- Mức xoắn 4: Xoắn cuc đai . 

0.25 

0.25 

b 

* Cơ chế phát sinh sự biến đổi ADN 

- Tiếp hơp trao đổi đoan tuông ứng của căp NST tuông đồng trong giảm phân I . 

- Đột biến gen 

- Đôt biến cấu trúc NST . 

0.25 

0.25 

5 


- Cặp Aa giảm phân bình thường —» ^ A, ^ a 

- Căp Dd giảm phân bình thường —» — D, — d . 

-10% căp Bb rối loan phân li giảm phân 1 —» 0,1. — Bb, 0.1. — o . 

—»TỈ lê giao tử ABbd là: — A X (0,1.— )Bb X —d = 0,0125 . 

0.25 

0,25 

0,5 

6 


- Số Nu của mồi alen đó là: -^60.2 _ 1 gQQ N u 

3,4 

- Xét alen A có : 

2A + 2G = 1800 —> A = T = 450 

2A + 3G = 2250 G = X = 450 

- Xét alen a có : 

2A + 2G = 1800 —> A = T = 458 

2A + 3 G = 2242 G = x = 442 . 

- Trong giảm phân, nguyên liệu môi trường cung cấp bằng chính số NST có trong các tế 
bào sinh giao tử. 

- Một tế bào sinh tinh có kiếu gen Aa giảm phân thì số nucleotit môi trường cung cấp 
chính bằng tống số nucleotit của gen A và gen a. 

—» Số Nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân của 3 tế bào là: 

A = T = ( 450 + 458 ) X 3 = 2724 

G = X = ( 450 + 442 ) X 3 = 2676 . 

0,5 

0,5 

7 


- Xét riêng từng cặp NST: 



















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




+ Cặp 1 bị đột biến mất đoạn ở một chiếc —» ^ giao tử mang đột biến mất đoạn và ^ 
giao tử bình thường 

+ Căp 2 gồm 2 chiếc bình thường —»100% giao tử bình thường. 

+ Cặp 3 bị đột biến đảo đoạn ở cả 2 chiếc —» 100% giao tử mang đột biến đảo đoạn 

+ Cặp 4 bị đột biến chuyển đoạn ở một chiếc —» — giao tử mang đột biến chuyển đoạn 

và — giao tử bình thường. 

- Vậy —» Giao tử mang một đột biến mất đoạn và một đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ là: 

1 , , 1 1 

— xlxlx — = — . 

0,25 

0,25 

0,5 

2 2 4 

8 

a 

- Men đen chứng minh giả thuyết bằng phép lai kiểm nghiêm (phép lai phân tích). 

0,5 

b 

* Giải thích 

- Cơ thế có nhiều loại mô. 

- Môt mô có nhiều tế bào. 

- Một tế bào có nhiều ti thế (hoặc lục lạp) 

- Một ti thế (hoặc lục lạp) có nhiều bản sao. Quá trình đột biến gen có thế làm cho các 

bản sao mang các alen khác nhau. 

0,25 

0,25 

9 


* Tính tỉ lệ kỉếu hình ở F 2 : 

- Kiểu gen F l : Aa. 

- Áp dụng consixin lên F l 

+ Có hiệu quả-» 0,55 AAaa 

+ Không hiêu quả-» 0,45 Aa. 

- Khi cho F l giao phấn tự do có 3 phép lai: 

+ Phép lai 1: (0,55) 2 .(AAaa X AAaa) —»Kiểu hình F 2 : 0,2941 đỏ : 0,0084 vàng 

+ Phép lai 2: (0,45) 2 .(Aa X Aa) —» Kiểu hình F 2 : 0,1519 đỏ : 0,0506 vàng 

+ Phép lai 3: 2. 0,55.0,45 .( AAaa X Aa) —» Kiểu hình F 2 : 0,4538 đỏ: 0,0410 vàng. 

—»Phân li kiểu hình ở F2: «0,9 đỏ : 0,1 vàng (9 đỏ : 1 vàng). 

(Học sinh có thế tỉnh theo cách khác, nếu đủng vẫn cho điếm toi đa) 

0,5 

0,5 

10 


* Xét từng cặp tính trạng (TT) ở Fi: 

- Cao: Thấp= 3:1—» Cây cao là trội hoàn toàn so với cây thấp — » Quy ước A: cây cao; a: 
cây thấp 

— > P: Ảa X Aa. 

- Tròn: Dài= 3:1 — » Hạt tròn là trội hoàn toàn so với hạt dài — » Quy ước B: hạt tròn; b: 
hạt dài 

— » P: Bb X Bb. 

- Chín sớm: chín muộn = 3:1—» chín sớm là trội hoàn toàn so với chín muộn — » Quy 
ước D: chín sớm; d: chín muộn 

— » P: Dd X Dd . 

* Xét đồng thời cả 3 cặp tính trạng: p dị họp 3 cặp gen tự thụ phấn F] thu được 4 loại 

kiểu hình với tỉ 9:3:3:1 = (3:1)(3:1) — » Có hiện tượng 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST 
liên kết hoàn toàn với nhau và di truyền đôc lâp với căp còn lai . 

* Xét đồng thời từng 2 cặp tính trạng: 

- Xét đồng thời TT chiều cao và hình dạng hạt: 

(3 cao : 1 thấp)(3 tròn : 1 dài) = 9 cao, tròn: 3 cao, dài: 3 thấp, tròn: 1 thấp, dài = Tỉ lệ 
bài ra — »Gen quy định TT chiều cao và gen quy định tính trạng hình dạng hạt phân li 

0,25 

0,25 















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


độc lập —» Kiếu gen p về 2 TT này là: AaBb 

- Xét đồng thời TT chiều cao và thời gian chín: 

(3 cao : 1 thấp)(3 chín sớm : 1 chín muộn) = 9 cao, chín sớm: 3 cao, chín muộn: 3 thấp, 
chín sớm: 1 thấp, chín muộn = Tỉ lệ bài ra—»Gen quy định TT chiều cao và gen quy 
định tính trạng thời gian chín phân li độc lập —»Kgen p về 2 TT này là: AaDd 

- Xét đồng thời TT hình dạng hạt và thời gian chín: 

(3 tròn : 1 dài) (3 chín sớm : 1 chín muộn = 9 tròn, chín sớm: 3 tròn, chín muộn: 3 dài, 
chín sớm: 1 dài, chín muộn —» Khác tỉ lệ bài ra—»Gen quy định TT hình dạng hạt và 
gen quy định tính trạng thời gian chín di truyền liên kết. Mà ở F] tính trạng hạt tròn- 

BD 

chín sớm; hạt dài- chín muộn: luôn đi cùng nhau —» Kiểu gen của P: là —- 

bd 

BD 

* Vậy kiểu gen của p là: Aa ——. 

bd 

(Học sinh có thế biện luận theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điếm tối đa) 


0,25 

0,25 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GD - ĐT BẲC NINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỞI CẤP TRƯỜNG 

TRƯỜNG THPT QUÉ VÕ SỎ 2 MÔN SINH 12 

Thời gian làm bài 180 phút 


Câu 1. (3 điểm) 

Ở một loài thực vật, khi cho lai cây có kiểu gen AA với cây có kiểu gen aa đ- ọc Fj. Ng- ời ta 
phát hiện ở F, có cây mang kiểu gen Aaa. 

a. Trình bày các co chế hình thành co thể có kiểu gen Aaa nói trên? Viết sơ đồ lai minh họa. 

b. Nếu cây F, (2n+l) nói trên tự thụ phấn, kết quả lai thu đ- ọc ở F 2 nh- thế nào? (Cho biết chỉ 
hạt phấn đơn bội mới có khả năng thụ tinh). 

Câu 2: (3 điểm) 

a. Những trường họp nào gen không tạo thành cặp alen? 

b. Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có thành phần kiểu gen AaBbDdXY, 
ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly. 
Cho rằng phôi đó phát triển thành thế đột biến, thì nó có mấy dòng tế bào khác nhau về số lượng 
nhiễm sắc thế? Hãy viết ký hiệu bộ NST các loại tế bào đó. 

c. Ớ một loài thú, có một tính trạng biếu hiện ở cả 2 giới tính. Tính trạng đó có thế được di 
truyền theo những quy luật nào? 

Lưu ý: không cần phân tích và nêu ví dụ. 

Câu 3: (2 điểm) 

Một quần thế người ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. 

a. Hãy tính tần suất các alen và thành phần các kiếu gen của quần thế về bệnh này. Biết bệnh 
bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. 

b. Tính xác suất đế 2 người bình thường trong quần thế này kết hôn nhau sinh ra người con 
trai đầu lòng bị bệnh bạch tạng. 

Câu 4: (2 điểm) 

Một cây dị hợp tử 4 cặp gen.mồi gen quy định một tính trạng, các gen đều trội hoàn toàn và 
phân li độc lập. Khi cây trên tự thụ phấn: 

Xác định tỉ lệ đời con có kiếu hình: 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn 
Xác định tỉ lệ đời con có kiểu gen: 3 cặp đồng họp trội, 1 cặp đồng họp lặn 
Câu 5: (3 điểm) 

a. Nêu cơ chế tác dụng của enzim giới hạn? Đe tạo được 1 ADN tái tố hợp thì cần sử dụng 
mấy loại enzim giới hạn? vì sao? Nêu các tiêu chuẩn cần có của một thế truyền?. 

b. Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng tạo ra thế song nhị bội ở thực vật. 

Câu 6 ( 3điểm) 

a. Các nhân tố làm biến đối tần số alen của quần thế? Nhân tố nào làm thay đối tần số alen 
chậm nhất, nhân tố nào làm thay đối tần số alen nhanh nhất, nhân tố nào làm thay đối tần số 
alen theo 1 hướng? Giải thích? 

b. Trình bày nguyên nhân, cơ chế, kết quả, ví vụ về phân li tính trạng . Từ đó rút ra kết luận 
về nguồn gốc các loài sinh vật trên trái đất? 

Câu 7: (4 điểm) 

a. Cho các cây F1 tự thụ-^ F2: 6/16 thân cao, hạt vàng: 6/16 thấp, vàng: 3/16 cao, trắng: 
6,25% thấp, trắng. Biết màu sắc hạt điều khiến bởi 1 cặp gen. Cấu trúc NST không đổi trong 
giảm phân. Biện luận và viết sơ đồ lai? 

b. Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn, KG Ab/aB. Quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xảy ra 
hoán vị. Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số TB trên và tính khoảng cách giữa các 
gen trên NST bằng bao nhiêu ? 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


.HÉT 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG MÔN SINH 12 


Câu 

Nội dung trả lời 

1(1,5 

đ) 

a)2đ 

- Cây Aaa ở F1 là dạng đột biến có thể là thể dị bội (2n+l) hoặc thể tam bội (3n) 

+ Cơ chế hình thành thể dị bội (2n+l) có kiểu gen Aaa: 

- Do rối loạn sự phân li NST trong giảm phân của cây aa phát sinh giao tử (n+1) có thành 
phần gen aa. Giao tử aa kết họp với giao tử bình th- ờng A tạo cơ thể đột biến Aaa (2n+l) 

- Sơ đồ: p AA (2n) X aa (2n) 

Gp A (n) aa(n+l) 

F, Aaa (2n+l) 

+ Cơ chế hình thành thể tam bội (3n) có kiểu gen Aaa 

- Do rối loạn phân li NST trong quá trình giảm phân của cây 2n có kiểu gen aa phát sinh giao 
tử đột biến 2n có thành phần gen là aa. Khi giao tử này kết họp với giao tử bình th- ờng A (n) tạo 
cơ thể đột biến có kiểu gen Aaa (3n) 

- Sơ đồ: p AA (2n) X aa (2n) 

Gp A (n) aa (2n) 

F, Aaa (3n) 

b)lđ 

Fj (2n+l) tự thụ phấn, xác định kết quả lai 

-Sơ đồ: F, CAaa (2n+l) X EAaa(2n+l) 

12 2 1 12 

GF, -A.-a.-Aa.-aa -A,-a 

6 6 6 6 3 3 

n n (n+1) (n+1) n n 

- Lập khung Pennét, xác định kết quả kiểu gen, kiểu hình Fi 

- TLKG: — AA; — Aa; — Aaa; — AAa; — aaa; — aa 

18 18 18 18 18 18 

- TLKH: 2 trôi: 1 lăn 

Câu 2 

lđ 

- Gen trong các bào quan (ty thế, lap thế) nằm trong tế bào chất. 

- Gen trên X không có alen trên Y hoăc gen trên Y không có alen trên X. 

- Gen trên nhiễm sắc thế còn lại không có alen tương ứng trong thế đột biến một nhiễm. 

- Gen trên đoạn NST tương ứng với đoạn bị mất do đột biến. 

- Các gen trong giao tử đơn bội bình thường hoặc giao tử thế. 


lđ 

- Phát sinh 3 dòng tế bào: 

1 dòng tế bào bình thường (2n) và 2 dòng tế bào đột biến 2n +2; 2n - 2. 

- Các tế bào đó mang bô NST đươc ký hiêu: AaBbDdXY (2n). 

AaBbDDddXY (2n+2). 

AaBbXY (2n-2).... 

AaBbDDXY; AaBbddXY (2n) 


lđ 

THị: Tỉnh trạng do một gen quy định: 

- Di truyền theo quy luât phân ly ( gen tồn tai trên NST thường). 

- Di truyền liên kết với NST giới tính X, gen tồn tai ở vùng không tương đồng trên X. 





















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



- Di truyền liên kết với NST giới tính, gen tồn tai ở vùng tương đồng trên X và Y. 

- Di truyền qua tế bào chất (gen tồn tai ở ti thế). 

TH 2 : Tỉnh trạng do 2 hay nhiều gen không aỉen quy định. 

- Di truyền theo quy luật tương tác gen trên NST thường... 

- Di truyền theo quy luật tương tác gen trên NST giới tính.. 

Câu 3 

a. q = 0,01; p = 0,99 lđ 

b. (2pq/p 2 +2pq) 2 . % lđ 

Câu 4 

3/4 *(1/4) J *c j 4= 3/64 = 4,6875% lđ 
(l/4) 3 *l/4 *c\ lđ 

Câu 5: 

* Cơ chế tác dụng của enzim giới hạn: 0,5đ 

- Nhân biết môt đoan trình tư nu xác đinh. 

- cắt 2 mạch đơn của phân tử ADN ở vị trí nucleotit xác định, tạo nên các đầu dính. 

* Đe tao đươc 1 ADN tái tổ hơn thì cần sử dung môt loai enzhn giới han (restrictaza).- 0,5đ 

Vì: Việc cắt ADN của tế bào cho và cắt thế truyền do cùng một loại enzim giới hạn thì mới tạo 
ra các đầu dính phù họp với nguyên tắc bố sung. 

* Các tiêu chuẩn cần có của một thế truyền: - lđ 

- Tồn tai đôc lâp và có khả năng tư nhân đôi đôc lâp với NST. 

- Có các dấu chuấn hoặc các gen đánh dấu. 

- Có trình tự khởi đầu sao chép, promoter có ái lực cao với enzim phiên mã 

- Có trình tự nhận biết, đảm bảo sự di truyền bền vững của AND tái tố họp 

* Con đường tạo thế song nhị bội -lđ 

- Lai xa và đa bội hóa 

- Dung họp tế bào trần 

Câu 6 

a. đột biến, di nhập gen, CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên - 
0,5đ 

- đột biến, CLTN chống lại alen lặn- 0,5đ 

- Các yếu tố ngẫu nhiên, CLTN chống lại alen trội- 0,5đ 

- CLTN- 0,5đ 

b. Phân ly tính trạng - lđ 

+ Nguyên nhân: Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo những hướng khác nhau trên cùng một đối 
tượng. 

+ Cơ chế: CLTN đào thải dạng trung gian kém thích nghi và bảo tồn tích lũy những dạng thích 
nghi 

+ Ket quả: Con cháu ngày càng khác xa nhau và khác xa với tố tiên 
+ Kết luận: Toàn bộ các loài sv đa dạng và phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. 

Câu 7 

Bả Bả 

a. - Aax - Aa - 3đ 

bD bD 

b. 3600-400 và lOcM -lđ 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đe gồm 2 trang) 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LẦN 1 
LỚP 12 THPT NẰM HỌC 2016 - 2017 
Môn: Sinh học 

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 


Câu 1: (3 điểm) 

a. Nêu hai khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điến hình của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với một 
gen điến hình của sinh vật nhân thực . Ý nghĩa của cấu trúc Intron đối với sinh vật nhân chuẩn đa bào? 

b. Nêu những điếm khác biệt trong điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân chuẩn với điều hoà hoạt 
động gen ở sinh vật nhân sơ? 

Câu 2: (3,5 điểm) 

a) Trong cơ chế tự nhân đôi của ADN, đoạn mồi được tổng họp nhờ loại enzim nào? Tại sao cần tổng 
họp đoạn mồi? 

b) Với ADN có cấu trúc 2 mạch, dạng đột biến diêm nào làm thay đối tỉ lệ —'— ? Cơ chế gây đột 

T + V 

biến gen của hoá chất acridin? 

c) Quá trình nhân đôi ADN, quá trình phiên mã và quá trình dịch mã diễn ra theo những nguyên tắc 
nào? Nêu ý nghĩa của các nguyên tắc đó? 

Câu 3: (4,5điểm) 

a. Nêu cơ chế phát sinh và ý nghĩa với tiến hoá của đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể? 

b) Phân biệt thế luỡng bội, thể dị bội và thể tự đa bội? Làm thế nào để nhận biết được thể tam bội 

c) Giả định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài (2n =6) như hình vẽ: 

Hãy vẽ sơ đồ về bộ NST của các thể đột biến: í \ A 

+ Thể ba nhiễm. (7/ ỂA 

+ Thể tam bội. 1 ' ) 

Câu 4: (2 điểm) J 

Bộ NST lưỡng bội của một loài thực vật hạt kín có 6 cặp NST kí hiệu là: I, II, III, IV, V, VI. Khi khao 
sát một quần thế của loài này người ta phát hiện có bốn thể đột biến kí hiệu là: A,B,C,D. Phân tích tế 

1-1 _ 1-í .. lA-ị 1AÍ.. _1.: lA... d-_„1__ 


Câu 3: 



Số lượng NST đếm được ở từng cặp 

ine (iọi Dien 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

B 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

c 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

D 

2 

2 

3 

2 

2 

2 


Câu 5: 


Câu 6: 


a) Nêu tên và viêt kí hiệu bộ NST của các thê đột biên trên?. 

b) Nêu cơ chế hình thành dạng đột biến B và D ? 

(1 điểm) 

ớ cà chua, quả đỏ( B) trội hoàn toàn so với quả vàng( b). Các cây tứ bội (4n) giảm phân tạo giao tử 2n và 
các cây lưỡng bội (2n) giảm phân tạo giao tử n đều có khả năng thụ tinh bình thường. 

Những công thức lai nào của các cây 2n hoặc 4n cho kết quả phân li theo tỉ lệ 11 đỏ : 1 vàng? 

(2 điểm) 

Cho phép lai sau: p : AaBbDdEe X AaBbddee 
Các alen A, B, D, E là trội hoàn toàn so với a, b, d, e. 

Hãy xác định tỷ lệ các kiếu gen, kiểu hình sau ở Fi: 
a. Kiểu gen AabbDdEe b. Kiểu gen dị họp 

c. Kiểu hình A- B- ddee d. Kiếu hình khác bố và mẹ 


Câu 7: (3 điểm) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


ở ruồi giấm, xét phép lai: P: 9 Aa—— Hh X s Ẩứ— — hh; trong đó mỗi gen qui định một tính 

bd bd 

trạng, các tính trạng đều có quan hệ trội lặn hoàn toàn, hoán vị gen với tần số 20%. 
a. Tính theo lý thuyết thì các kiếu gen sau đây ở Fi chiếm tỷ lệ bao nhiêu %? 


BD Bd BD 

AA —— Hh ; Aa —— hh ; aa —— Hh 

bd bd BD 


b. Tính theo lý thuyết thì các kiếu hình sau đây ở Fi chiếm tỷ lệ bao nhiêu %? 

+ Kiêu hình có 4 tính trạng trội? 

+ Kiêu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn? 

Câu 8: (1 điểm): 

Khi lai mồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ với mồi giấm thân đen, cánh ngắn, mắt trắng được F1 
đồng loạt là mồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ. 

Cho F1 lai với mồi giấm khác có kiếu gen chưa biết được thế hệ lai gồm: 

30% mồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ; 

30% mồi giấm thân đen, cánh ngắn, mắt đỏ; 

10% mồi giấm thân xám, cánh dài, mắt trắng; 

10% mồi giấm thân đen, cánh ngắn, mắt trắng; 

7,5% mồi giấm thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ; 

7,5% mồi giấm thân đen, cánh dài, mắt đỏ; 

2,5% mồi giấm thân xám, cánh ngắn, mắt trắng ; 

2,5% mồi giấm thân đen, cánh dài, mắt trắng. 

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng màu sắc mắt trắng chỉ thấy biểu hiện ở mồi 


đực. 

Biện luận và viết SO' đồ lai? 


- Hết- - 

Thỉ sinh không được dùng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên . SBD . 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


TRƯỜNG THPT NGUYỀN HUỆ KÌ THI CHỌN HSG TRƯỜNG LỚP 12 LẦN 1 

.. NẰM HỌC 2016-2017 

ĐÁP ÁN MÔN: SINH HỌC 


Câu 

ý 

Nội dung 

Điểm 

1 

(3đ) 

a 

*/lai khác biệt chính giữa mộtgen cấu trúc điên hình của sinh vật nhân sơ (vi khuân) với một 
gen điên hình của sinh vật nhăn thực 

+ Gen của sinh vât nhân sơ là gen không phân mảnh, có vùng mã hoá bao gồm toàn trình tự các 
nucleotit mã hoá cho các axit amin, còn gen của sinh vật nhân thực là phân mảnh, vùng mã hoá 
bao gồm các exon và vùng không mã hoá bao gồm các. 

+ Gen của sinh vật nhân thực thường dài hơn nhiều so với gen của sinh vật nhân sơ. 

(Ý 2 học sinh có thế nêu ý khác nhưng đúng thì vẫn cho điếm tối đa.) 

.* Ỷ nghĩa của cấu trúc Intron đoi với sinh vật nhân chuắn đa bào? 

Intron cũng cung cấp vị trí để tái tổ họp các exon (trao đổi exon) tạo ra các gen khác nhau từ 
một bộ các exon đế tạo nên các gen khác nhau trong quá trình biệt hoá tế bào cũng như trong quá 
trình tiến hoá tạo nên các gen mới. 

0,75 

0,25 

0,5 

b 


0,5 

0,5 

0,5 


Sinh vật nhân sơ 

Sinh vật nhân chuẩn 

* Tín hiệu điều 
hoà 

Là các tác nhân dinh dưỡng, lí hoá 
của môi trường. 

Là những phân tử do các tế bào đã biệt 
hoá sinh ra như: Các hoocmon, các 
nhân tố tăng trưởng...được thể dịch 
đưa đi khắp nơi trong cơ thể. 

* Cơ chế điểu 
hoà 

Chủ yếu xẩy ra trong giai đoạn 
phiên mã thông qua các Operon. 

Do hệ gen lớn và cấu trúc phức tạp 
nên sự điều hoà diễn ra ở mọi giai 
đoạn từ trước lúc phiên mã đến sau 
dịch mã. 

* Thành phần 
tham gia 

Đơn giản: Gồm các thành phần của 
operon( vùng khởi động, vùng vận 
hành, các gen cấu trúc) và gen điều 
hoà. 

Đa dạng: Gồm gen tăng cường, gen 
bất hoạt, các gen cấu trúc, vùng khởi 
động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố 
khác 

2 

(3,5đ) 

a 

- Enzim tổng họp đoạn mồi: ARN - polimeraza 

- Vai trò của đoạn mồi: ADN - polimeraza chỉ có thể bố sung nucleotit vào nhóm 3 - OH tự do 
nhưng ngay lúc đầu không có nhóm 3 - OH tự do -> cần tổng họp đoạn mồi để tạo ra nhóm 3 - 
OH tự do. 

0,5 

0,5 

b 

, 9 A + G 

- Vói ADN có câu trúc 2 mach, dang đôt biên diêm làm thay đôi tỉ lê —-— là: Không có dang 

T + X 

A + G 

nào vì luôn có : A = T; G = X -> tỉ lê —-— luôn không đối. 

T + X 

- Cơ chế gây đột biến gen của acridin: 

+ Acridin chèn vào mạch khuôn cũ => đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit. 

+ Acridin chèn vào mạch mới đang tổng họp => đột biến mất 1 cặp nuclêôtit. 

0,5 

0,5 

c 

* Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi ADN con có một mạch cũ và một mạch mới. 

- Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với các nuclêôtit trong các mạch 

0,25 





Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




khuôn của ADN theo nguyên tắc bố sung: A=T, G=x 

Ý nghĩa: 

Nhờ các nguyên tắc trên, từ phân tử ADN ban đầu tạo ra các phân tử ADN con giống nhau và 
giống ADN ban đầu, đảm bảo cho tính đặc trung của các phân tử ADN duy trì ổn định qua các thế 
hệ tế bào. 

* Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bố sung: các nuclêôtit tự do của môi truờng liên kết vói các nuclêôtit trong mạch 
khuôn (mạch mã gốc) của gen theo nguyên tắc bồ sung: 

A mạch khuôn liên kết vói u của môi truờng. 

T mạch khuôn liên kết vói A của môi truờng. 

G mạch khuôn liên kết vói X của môi truờng. 

X mạch khuôn liên kết vói G của môi truờng. 

Ỷ nghĩa: 

Tạo ra phân tử mARN là bản sao thông tin di truyền- noi trực tiếp đế ribôxôm dịch mã tổng 
họp prôtêin. Ngoài mARN quá trình phiên mã còn tạo ra tARN và rARN tham gia dịch mã. 

* Quá trình dịch mã diễn ra theo các nguyên tắc: 

- Nguyên tắc bổ sung: giữa các anticodon của tARN với codon của mARN (A=u, G=X). 

Ỷ nghĩa: 

Nhờ nguyên tắc bố sung, mã di truyền trên mARN được dịch thành chuỗi pôlipeptit đúng với 
thông tin di truyền trong gen cấu trúc. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


a 

* Cơ chế phát sinh đột biến lặp đoạn : 

Do trao đối chéo không cân giữa các crômatít của cặp NST kép tưong đồng ở kì trước giảm phân 

I. 

* Ỷ nghĩa đột biến lặp đoạn : 

0,5 

3 

(4,5đ) 


Lặp đoạn ->lặp gen, tạo điều kiện cho ĐB gen -> tạo nên các gen mói ->.Cung cấp nguyên liệu 
cho tiến hoá. 

0,5 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


b 


*Phân biệt thê lưỡng bội, thê dị bội và thê tự đa bội: 


Thế lưỡng bội 

Thể dị bội 

Thế đa bội 

-Bộ NST là 2n 

- Được tạo ra do quá trinh phân 
li bình thường của các NST 
trong phân bào. 

- Trong bộ NST có các NST 
tồn tại thành từng cặp. 

- Có hình thái, cấu tạo, sinh 
trưởng và phát triển hình 
thường. 

- Bộ NST thừa hoặc thiếu 1 
hay 1 số chiếc 

- Do trong phân bào 1 hoặc 1 
số cặp NST không phân li. 

- Trong bộ NST có 1 hay 1 số 
cặp nào đó có số NST khác 2. 

- Có kiếu hình không hình 
thường, giảm sức sống... 

- Bộ NST tăng lên theo bội 
số của n. 

- Do trong phân bào tất cả 
các cặp NST không phân li. 

- Trong bộ NST mỗi nhóm 
NST có số NST lớn hơn 2. 

- Có cơ quan sinh dưỡng lớn, 
sinh trưởng mạnh, phát triển tốt, 
chống chịu tốt. 


*Nhận biết 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


- Có thể nhận biết đ- ợc thể đa bội bằng mắt th- ờng qua các dấu hiệu hình thái, sinh lí của cơ thể, 
đa bội th- ờng có kích th- ớc tế bào to, các cơ quan sinh d- õng lớn hơn dạng 1- ỡng bội. 

- Làm tiêu bản, đếm số 1- ợng bộ NST của loài. 


0,5 


Thể ba nhiễm: 


Thê tam bội 




Tên gọi của các thê đột biên 
a. Thể tam bội: 3n 
c. Thể bốn kép: 2n+2+2 


b. Thể tứ bội: 4n 
d. Thể ba: 2n+l 


1 


b) 


Cơ chế hình thành 

* Cơ chế hình thành thế tứ bội: 4n 

- Tác nhân gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân li của tất cả các cặp NST trong tế bào sinh 
giao tử của bố hoặc mẹ, tạo giao tử đột biến 2n. 

Trong quá trình thụ tinh: giao tử 2n kết họp với nhau tạo họp tử 4n phát triển thành thể tứ bội. 

- Hoặc trong lần nguyên phân đầu tiên của họp tử NST nhân đôi nhưng tế bào không phân chia 

* Cơ chế hình thành thể ba: (2n+l) 

- Tác nhân gây đột biến tác động gây rối loạn sự phân bào giảm phân, có một cặp NST không phân 
li, tạo thành giao tử đột biến (n + 1) và giao tử (n-1). 

Trong quá trình thụ tinh: giao tử (n+1) kết họp với giao tử bình thường (n) tạo họp tử (2n+l) phát 
triển thành thể ba. 


0,5 


0,5 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




Ket quả lai có tỉ lệ kiếu hình vàng là 1/12 = 1/6 X 1/2. 

+ Tỉ lệ giao tử = 1/6 ■=> kiểu gen là BBbb 
+ Tỉ lệ giao tử = 1/2 ■=> kiêu gen là Bb hoặc Bbbb 
(1) BBbb X Bbbb ; 

(2) BBbb X Bb 


6 

(2đ) 


AabbDdEe = 1/2 X 1/4 X 1/2 X 1/2 = 1/32 



KG dị họp = 1 - KG đông hợp = 1 - (1/2 X 1/2 X 1/2 X 1/2) = 15/16 



Kiểu hình A- B- ddee = 3/4 X 3/4 X 1/2 X 1/2 = 9/64 



Các KH khác bố mẹ = 1 - (KH giống bố + KH giống mẹ) 

= 1 - (A-B-D-E- + A-B-ddee) 

= 1 - (3/4 X 3/4 X 1/2 X 1/2 + 3/4 X 3/4 X 1/2 X 1/2 ) = 23/32 

0,5 

7 

(3đ) 

a 

Ó mồi giấm HYG chỉ xay ra ở giới cái 

AA — Hh = 1/4 X ( 0,4 X 1/2 + 0,4 X 1/2) X 1/2 = 0,05 
bd 

Aa — hh = 1/2 x(0,lxl/2) X 1/2 =0,0125 
bả 

aa^- Hh= 1/4 x(0,4xl/2) X 1/2 =0,025 

BD 



b 

Ta có — = 0.4 X 0.5 = 0.2 
bd 

+ Kiêu hình có 4 tính trạng trội 

= 3/4 X (0.5 + —) X 1/2 = 0.2625 
bả 

+ Kiếu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn 

Tính trạng lặn cặp số 1, ba tính trạng trội cặp số 2,3,4: 

= 1/4 X (0.5 + —) X 1/2= 0.0875 
bả 

Tính trạng lặn cặp số 2, ba tính trạng trội cặp số 1,3,4 và Tính trạng lặn cặp số 3, ba tính 
trạng trội cặp số 1,2,4: 

= 2 X 3/4 X (0.25 - —) X 1/2 = 0.0375 
bả 

Tính trạng lặn cặp số 4, ba tính trạng trội cặp số 1,2,3: 

= 3/4 X (0.5 + —) X 1/2= 0.2625 
bả 

Kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn = 0.0875 + 0.0375 + 0.2625 = 0.3875 

0,75 

0,75 



* Từ p -> F1 => 

+ Xám, dài, đỏ là các tính trạng trội hoàn toàn so với các tính trạng đen, ngắn, trắng. 

Quy ước gen A-Xám, B- dài, D- đỏ ; a- đen, b- ngắn, d- trắng. 

+ F1 dị họp 3 cặp gen 

* Phân tích kết quả ở thế hệ lai: 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


+ Xét riêng tính trạng màu sắc thân: Xám: Đen = 1:1 => F1 Aa X aa. 

+ Xét riêng tính trạng chiều dài cánh: Dài: Ngắn = 1:1 => F1 Bb X bb. 

+ Xét riêng tính trạng màu sắc mắt: Đỏ: Trắng = 3:1 

Mặt khác: Tính trạng mắt trắng( lặn) chỉ thấy biếu hiện ở ruồi đực( XY)=> Gen quy định 
tính trạng màu sắc mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tuơng ứng trên Y (1) 

=>F1 X D X d X X d Y 

+ Xét chung tính trạng màu sắc thân và chều dài cánh 

Neu 2 tính trạng này phân li độc lập thì tỉ lệ kiều hình xét chung phải thoả mãn: (1 xám: 1 
đen) x( 1 dài: lngắn)= 1 xám, dài: 1 xám, ngắn: lđen, dài: 1 đen, ngắn. 

Trong khi tỉ lệ bài ra cho: (30% + 10%)xám, dài: (7,5% + 2,5%)xám, ngắn: (7,5% + 
2,5%)đen, dài: (30% + 10%) đen, ngắn= 40% xám, dài: 10% xám, ngắn: 10%đen, dài: 40% đen, 
ngắn. 

=> 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng này cùng nằm trên 1 cặp NST.(2) 

AB ab 

F1 —— x — 

ab ab 

Tần số HVG = 10% + 10% = 20% 

+ Xét chung tính trạng màu sắc thân và màu sắc mắt 
Tỉ lệ bài ra cho: 37,5% xám, đỏ: 12,5% xám, trắng: 37,5% đen, đỏ: 12,5% đen, trắng= (1 Xám: 1 
Đen) X (3 Đỏ: 1 Trắng) 

=> 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng này cùng nằm trên 2 cặp NST khác nhau và phân li 
độc lập (3) 

Từ (1), (2) và (3) => Kiểu gen F1 đem lai với cây khác là 


X D X d (P=20%) 
ab 

ẠBX d = ạbX D = ẠBX d = ạbx d =49% 
ẠbX D = aB X D =ẠbX d = ạBX d 1% 


Ạx°Y 

ab 


ab X =1% 


Lập bảng viết kết quả 


AB 


Ạx‘y 

ab 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT 
BẮC NINH NĂM HỌC 2016 - 2017 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA Tự MÔN SINH HỌC 

Thời gian làm bài: 180 phút 
Đề thi gồm: 02 trang 

Câu 1 (3,0 điểm): 

a) Vì sao một số đột biến gen gây hại cho thể đột biến nhưng vẫn được di truyền qua 
các thế hệ? 

b) Đột biến mất đoạn xảy ra đối với 1 nhiễm sắc thể ở vùng không chứa tâm động. 

Hãy cho biết những thay đổi có thể xảy ra trong cấu trúc của hệ gen và nhiễm sắc thể. 

c) Dựa vào co chế di truyên phân tử hãy giải thích tại sao tuông tác gen là hiện 
tượng phổ biến trong tự nhiên? 

Câu 2 (1,0 điểm) 

Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức. 

a. Nhiễm sắc thể được nhìn rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? 

b. Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể là gì? 

c. Vào các kì nào của nguyên phân, nhiễm sắc thể có cấu trúc kép (mỗi nhiễm sắc 
thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động)? 

d. Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào? 

Câu 3: (1,0 điểm) 

Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá 
trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể 
số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình 
thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử 
được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là bao 
nhiêu? 

Câu 4 (2,0 điểm) 

a. Trình bày co chế phát sinh thể tam bội và thể ba. 

b. Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội. 

Câu 5 (2,0 điểm) 

Thế nào là sinh vật biến đổi gen? Người ta có thể làm biến đổi hệ gen của một 
sinh vật theo những cách nào? Cho ví dụ. 

Câu 6( 1,5 điểm). 

Nhiều loại ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra 
nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường( 
gen tiền ung thư) thành gen ung thư. 

Câu 7 (2 điểm). Ở người, bệnh hỏi đầu do một gen có 2 alen trên NST thường quy định: 
kiểu gen BB quy định kiểu hình hói đầu, kiểu gen bb quy định kiểu hình bình thường, 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


kiểu gen Bb quy định kiểu hình hói đầu ở nam và kiểu hình bình thường ở nữ. Gen quy 
định khả năng nhận biết màu sắc có 2 alen (M quy định kiểu hình bình thuờng trội hoàn 
toàn so với m quy định kiểu hình mù màu đỏ-lục) nằm trên vùng không tuông đồng của 
NST giới tính X. Trong một quần thể cân bằng di truyền, trong tổng số nam giới tỉ lệ hói 
đầu là 36%, trong tổng số nữ giới tỉ lệ mù màu là 1%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. 

a. Xác định tần số các alen trong quần thể. 

b. Một cặp vợ chồng đều bình thuờng sinh ra đứa con trai đầu lòng bị 1 Ĩ 1 Ù màu. 

Xác suất để sinh đứa con thứ hai không bị cả hai bệnh là bao nhiêu? 

Câu 8 ( 2,5 điểm) 

Ở một loài động vật, khi cho lai con cái thuần chủng lông trắng với con đực thuần 
chủng lông nâu, thu được FI tất cả đều lông nâu. Cho F| giao phối với nhau, được F 2 gồm: 
179 con đực lông nâu, 91 con cái lông nâu, 62 con đực lông đỏ, 29 con cái lông đỏ, 92 
con cái lông xám, 31 con cái lông trắng, không có con đực lông xám và con đực lông 
trắng. 

a. Tính trạng màu sắc lông ở loài động vật trên được chi phối bởi những quy luật di 
truyền nào. 

b. Viết so đồ lai từ p đến F 2 . 

Biết rằng ở loài động vật này cặp NST giới tính của con đực là XY, con cái là XX; 
tính trạng nghiên cứu không chịu ảnh huởng của môi truờng và không có đột biến xảy ra. 
Câu 9 (3,0 điểm): 

a) Tại sao tốc độ tiến hóa của các nhóm loài khác nhau lại khác nhau? 

b) Xét một quần thể trong đó các cá thể dị hợp tử về một locus nhất định có kiểu 
hình to lớn hon rất nhiều so với cá thể có kiểu gen đồng hợp tử (thứ tụ kiểu hình ứng với 
kiểu gen như sau: Aa>AA>aa). Khi môi truờng sống chuyển lạnh kéo dài thì kiểu hình 
nào sẽ được chọn lọc tự nhiên giữ lại? Trường họp này thể hiện hình thức chọn lọc vận 
động, chọn lọc phân hóa hay chọn lọc ổn định? Giải thích. 

c) Cân bằng di truyền theo định luật Hacdi-Vanbec sẽ bị ảnh huởng nhu thế nào khi 
xảy ra các tình huống sau: 

- Trong công viên: 1 vịt nhà đã giao phối với 1 vịt trời. 

- Một đột biến làm xuất hiện 1 con sóc đen trong đàn sóc xám. 

- Chim ung mắt kém sẽ bắt được ít chuột hon những con chim ung tinh mắt. 

- Ruồi giấm cái thích giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ. 

Câu 10 (2,0 điểm): 

a) Tại sao trong quần xã sinh vật: có những loài có mật độ cao nhung độ thuờng gặp 
thấp, nguợc lại có những loài mật độ thấp nhung độ thuòng gặp lại cao? 

b) Giải thích vì sao độ đa dạng của hệ sinh thái phụ thuộc chủ yếu vào sản luợng 
so cấp tinh của hệ sinh thái đó? Sự chuyển hóa sản lượng này cho bậc dinh dưỡng tiếp 
theo có sự khác nhau nhu thế nào đối với hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước? 

-hết- 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỒI TỈNH LỚP 12 THPT 
BẮC NINH NĂM HỌC 2016 - 2017 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA Tự MÔN SINH HỌC 

HƯỚNG DẦN CHẤM 

Câu 1 (3,0 điểm): 

a) Vì sao một số đột biến gen gây hại cho thể đột biến nhưng vẫn được di truyền qua 
các thế hệ? 

b) Đột biến mất đoạn xảy ra đối với 1 nhiễm sắc thể ở vùng không chứa tâm động. 

Hãy cho biết những thay đổi có thể xảy ra trong cấu trúc của hệ gen và nhiễm sắc thể. 

c) Dựa vào co chế di truyên phân tử hãy giải thích tại sao tưong tác gen là hiện 


tượng phổ biến trong tự nhiên? 



a) (l,0đ) 

- Đột biến gen thường là gen lặn, khi ở trạng thái dị hợp không biểu hiện 0,25 
kiểu hình -> không bị chọn lọc tự nhiên đào thải. 

- Một số tính trạng do gen đột biến quy định nhưng biểu hiện ở giai đoạn 0,25 
muộn, sau tuổi sinh sản -> vẫn được di truyền cho thế hệ sau. 

- Gen đột biến liên kết chặt với gen có lợi trong nhóm liên kêt. 0,25 

- Gen đột biến có tác động đa hiệu, quy định nhóm tính trạng có lợi 0,25 

và có hại cho thể đột biến. 

b) (l,0đ) ■ 

- Hệ gen sẽ bị mất gen, nếu đoạn mất đó không gắn vào nhiễm sắc thể và 0,25 
bị tiêu biến -> đột biến mất đoạn. 

1 - Đoạn đứt ra có thể được gắn vào 1 nhiễm sắc tử chị em làm dư thừa 1 0,25 

(3,0đ) đoạn NST -> đột biến lặp đoạn. 

- Đoạn đứt ra có thể gắn trở lại với NST ban đầu của nó theo chiều 0,25 
ngược lại -> đột biến đảo đoạn. 

- Đoạn bị đứt ra gắn với 1 NST không tưong đồng -> đột biến chuyển 0,25 
đoạn không tưong hỗ giữa 2 NST. 

c) (l,0đ) ■ 

- Mồi phân tửprotein thường được cấu tạo từ hai hay nhiều chuồi 0,25 
polipeptit do hai hay nhiều gen quy định. 

- Một sản phẩm protein quy định tính trạng là kết quả của một chuồi 0,25 
phản ứng do nhiều enzim (do nhiều gen quy định) xúc tác. 

- Ở sinh vật nhân thực, một gen có thể chịu sự điều hòa đồng thời của 
nhiều Pr điều hòa khác nhau. Vì vậy việc quy định một tính trạng cần sự 


0,25 








Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



phối hợp hoạt động của cả nhóm gen. 

- Sản phẩm của các gen khác nhau cùng được tạo ra trong tế bào, chúng 
có thể gây ảnh hưởng (tưong tác) lẫn nhau, qua đó tác động đến sự biểu 

0,25 


hiện của một tính trạng liên quan. 



Câu 2 (1,0 điểm) 


Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức. 

a. Nhiễm sắc thể được nhìn rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? 

b. Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể là gì? 

c. Vào các kì nào của nguyên phân, nhiễm sắc thể có cấu trúc kép (mỗi nhiễm sắc 
thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động)? 

d. Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào? 


Câu 2 

Nội dung 

1,0 điểm 

a 

Nhiễm sắc thể được nhìn rõ nhất ở kì Kì giữa của nguyên phân. 

0,25 

b 

Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể bao gồm chủ yếu là ADN và prôtêin 
loại histon) 

0,25 

c 

Kì trước và kì giữa ( nếu có nói cuối kì trung gian cũng không sai) 

0,25 

d 

Nuclêôxôm: một khối prôtêin dạng khối cầu, đường kính 11 nm, bên 
trong chứa 8 phân tử histon, bên ngoài được quấn bởi 1 đoạn ADN có 

3 

khoảng 146 cặp nuclêôtit (1 — vòng xoăn). 

0,25 


Câu 3: (1,0 điểm) 


Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá 
trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể 
số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình 
thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử 
được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử cỏ 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là bao 
nhiêu? 


3 

- Có 20 tế bào có cặp số 1 không phân li ở giảm phân I -> kết thúc giảm 


(l,0đ) 

phân I có 20 tế bào 5 NST kép. 



- 20 tế bào này tham gia tiếp vào giảm phân II (diễn ra bình thường) để 
hình thành giao tử -> kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là : 

20 X 2 = 40 ( giao tử) 

0,5 


- Sau giảm phân thu được số giao tử là: 2000 x4 = 8000 ( giao tử) 



40 

Vây số giao tử có 5 nhiễm sắc thê chiếm tỉ lê là: — X 100% = 0.5% 

8000 

0,5 


(HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điếm toi đa) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 4 (2,0 điểm) 

a. Trình bày cơ chế phát sinh thể tam bội và thể ba. 

b. Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội. 


ý 


a 

(l,0đ) 


b 

(l,0đ) 


Nội dung 

* Cơ chế phát sinh thế tam bội: 

- Quá trình giảm phân bị rối loạn làm cho tất cả các cặp NST tương 
đồng không phân li tạo giao tử (2n). 

- Qua thụ tinh giữa giao tử (2n) này với giao tử bình thường (n) —> Hợp 
tử (3n) phát triển thành thể tam bội. 

* Cơ chế phát sinh thể ba: 

- Quá trình giảm phân bị rối loạn nên một cặp NST tương đồng không 
phân li tạo giao tử thiếu 1 NST (n - 1) và giao tử thừa 1 NST (n + 1). 

- Qua thụ tinh giữa giao tử (n + 1) với giao tử bình thường (n) —► Hợp 
tử (2n +1) phát triển thảnh thể ba. 

(Neu hs viết sơ đồ lai mà đúng vẫn cho tối đa điếm) 


Điểm 


0,25 

0,25 

0,25 

0.25 


Tiêu chí 

Thể đa bội 

Thể lưỡng 
bội 

Hàm lượng ADN 

Lớn hơn 

Bé hơn 

Tổng hợp chất hữu 

cơ 

Diễn ra mạnh mẽ hơn 

Diễn ra yếu 
hơn 

Te bào, cơ quan 
sinh dưỡng 

To hơn 

Bé hơn 

Khả năng sinh 
trưởng, chống chịu 

Tốt hơn 

Kém hơn 

Khả năng sinh giao 
tử 

- Thể đa bội lẻ hầu như không 
có khả năng sinh giao tử bình 
thường 

Bình thường 


(Mỗiỷ 0.25 đ, trả lời từ 4 ỷ trở lên cho tối đa 1.0 điêm) 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 5 (2,0 điểm) 

Thế nào là sinh vật biến đổi gen? Người ta có thể làm biến đổi hệ gen của một sinh vật 
theo những cách nào? Cho ví dụ. 


ý 

Nội dung 

Điểm 


- Khái niệm về sinh vật biến đổi gen: là những sinh vật mà hệ gen của nó bị 
con người làm biến đổi cho phù họp với lợi ích của mình. 

- Phưong pháp làm biến đổi gen ở sinh vật: 

0,5 


+ Đưa thêm gen lạ vào hệ gen. 

0,25 


Ví dụ: cừu biến đổi gen mang gen tổng họp prôtêin của người. 

+ Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen. 

0,25 


Ví dụ: một gen nào đó của sinh vật có thể được biến đổi cho nó sản xuất 

0.25 


nhiều sản phẩm hon như tạo ra nhiều hoocmon sinh trưởng hon bình thường. 

+ Loại bở hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. 

0.25 


Ví dụ: cà chua biến đổi gen có gen làm quả chín bị bất hoạt do đó vận chuyển 

0.25 


được xa hon. 

0.25 


Câu 6( 1,5 điểm). 


Nhiều loại ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra 
nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường( 
gen tiền ung thư) thành gen ung thư. 


ý 

Nội dung 

Điế 

m 


- Các đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen tiền ung thư-> gen hoạt động 
mạnh tạo ra nhiều sản phẩm-> tăng tốc độ phân bào~ì> khối u tăng sinh quá 
mức-> ung thư. 

- Đột biến làm tăng số lượng gen-> tăng sản phẩm-> ung thư. 

- ĐB chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST-> thay đổi mức độ hoạt 
động của gen-> tăng sản phâm->ung thư. 

0,5 

0.5 

0,5 


Câu 7. (2,0 điểm) 


Ở người, bệnh hói đầu do một gen có 2 alen trên NST thường quy định: kiểu gen 
BB quy định kiểu hình hói đầu, kiểu gen bb quy định kiểu hình bình thường, kiểu gen Bb 
quy định kiểu hình hói đầu ở nam và kiểu hình bình thường ở nữ. Gen quy định khả năng 
nhận biết màu sắc có 2 alen (M quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với m 
quy định kiểu hình 1Ĩ1Ù màu đỏ-lục) nằm trên vùng không tưong đồng của NST giới tính 
X. Trong một quần thể cân bằng di truyền, trong tổng số nam giới tỉ lệ hói đầu là 36%, 
trong tổng số nữ giới tỉ lệ 1Ĩ1Ù màu là 1%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. 

a. Xác định tần số các alen trong quần thể. 

b. Một cặp vợ chồng đều bình thường sinh ra đứa con trai đầu lòng bị mù màu. 
Xác suất để sinh đứa con thứ hai không bị cả hai bệnh là bao nhiêu? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Y 

Nội dung 

Điểm 

a 

- Vì quần thể cân bằng di truyền nên tần số các alen tuơng ứng ở 
hai giới bằng nhau 

Gọi Pi là tần số alen B 
qj là tần số alen b 
p 2 là tần số alen M 
q 2 là tần số alen m. 

0,25 

- Xét tính trạng hói đầu 

Nam giới: BB, Bb quy định hói đầu 
bb: không hói đầu 

Nữ giới: BB: quy định hói đầu 

Bb, bb: không hói đầu 

-Cấu trúc di truyền của quần thể ở giới nam là: 

P! 2 BB +2p 1 q 1 Bb + q, 2 bb =1 — q! 2 =100%-36%=64%->q 1 =0,8-+p 1 
= 1-0,8 =0,2 

0,25 

- Xét tính trạng khả năng nhận biết màu sắc 

Cấu trúc di truyền của quần thể ở giới nữ là: 

p 2 2 X M X M +2p 2 q 2 X M X m + q 2 2 x”x m =1 — q 2 2 = 1%—=0,1—p 2 

= 1-0,1 =0,9 

Vậy tần số các alen là: B=0,2, b=0,8; M=0,9, m=0,l 

0,25 

b 

-Xét tính trạng hói đầu: 

+ Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,04BB+0,32Bb+0,64bb = 1 
+ Bố bình thường có kiểu gen bb 

+ Mẹ bình thường có 2 loại kiểu gen chiếm tỉ lệ: l/3Bb + 2/3bb 

P: Bố bb X Mẹ l/3Bb + 2/3bb-»Fi: l/6Bb, 5/6bb 

TLKH: Nam: 5/6 không hỏi đầu; 1/6 hói đầu 

Nữ: 100% không hói đầu 

0,25 

0,25 

-Xét tính trạng nhận biết màu 

+ Bố bình thường có kiểu gen X M Y 

+ Vì đứa con trai đầu lòng bị mù màu (X m Y) —mẹ phải có 
kiểu gen X M X m 

P: X m Y X X M X m ->Fi: 2/4 X M X“ + 1/4 X M Y +1/4 X m Y 

TLKH: Nam: 1/4 nhìn màu bình thường; 1/4 mù màu 

Nữ: 2/4 nhìn màu bình thường 

0,25 

0,25 

Xác suất đế cặp vợ chồng sinh ra đứa con thứ hai bình thường là 

5/6.1/4 + 2/4.100%= 17/24 

0,25 


Câu 8 ( 2,5 điểm) 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Ở một loài động vật, khi cho lai con cái thuần chủng lông trắng với con đực thuần chủng 
lông nâu, thu đuợc F! tất cả đều lông nâu. Cho FI giao phối với nhau, đuợc F 2 gồm: 179 
con đực lông nâu, 91 con cái lông nâu, 62 con đực lông đỏ, 29 con cái lông đỏ, 92 con cái 
lông xám, 31 con cái lông trắng, không có con đực lông xám và con đực lông trắng. 

a. Tính trạng màu sắc lông ở loài động vật trên đuợc chi phối bởi những quy luật di 
truyền nào. 

b. Viết so đồ lai từ p đến F 2 . 


Biết rằng ở loài động vật này cặp NST giới tính của con đực là XY, con cái là XX; tính 
trạng nghiên cứu không chịu ảnh huởng của môi truờng và không có đột biến xảy ra. 


ý 

Nội dung 

Điếm 


* Quy luật di truyền chi phối sự di truyền tính trạng: 


a 

- F 2 phân tính: nâu : dở : xám : trắng u 9 : 3 : 3 : 1 —> F 2 có 16 tổ họp giao tử 

0,25 

(0.75đ) 

—> tuong tác gen theo kiểu bổ sung (1) 



- Kiểu hình thu đuợc ở F 2 không phân bố đều ở hai giới —» di truyền liên kết 
với giới tính (2). 

0,25 

b 

- Từ (1) và (2 ) —» tính trạng màu sắc lông đuợc chi phối đồng thời bởi quy 

0,25 

(l,75đ) 

luật di truyền tương tác gen và di truyền liên kết giới tính. 

So đồ lai 



- Quy uớc gen: 

A - B - lông nâu; A - bb: lông đỏ; aaB -: lông xám; aabb: trắng. 

0.25 


- Tính trạng màu sắc lông đuợc quy định bởi 2 cặp gen, trong đó có một cặp 
gen nằm trên cặp NST thường và một cặp gen nằm trên cặp NST giới tính. 

0.25 


- Neu gen nằm trên NST giới tính X mà không nằm trên Y và ngược lại thì 
kết quả thu được ở F ị không đúng như đề ra 

—» Cặp gen này phải nằm trên đoạn tưong đồng của X và Y. 

- So đồ lai: P: ặx a x a bb X s X A Y A BB 

0.5 


G p : x a b X a B; Y a B 

Fp X A X a Bb; X a Y A Bb 

F 2 . 6 X‘Y a B-; 3X a X‘B-; 2X Y a bb; lX A X“bb; 3X a X a B-; 1 x a x a bb 

0.25 


6 đực nâu; 3 cái nâu; 2 đực dở: 1 cái đỏ: 3 cái xám; 1 cái trắng 
( Trường hợp cặp gen BB nằm trên cặp NST giới tính không cho ra kết quả 
đúng do không xuất hiện con đực lông xám và con đực lông trắng.) 

0.5 


Câu 9 (3,0 điểm): 


a) Tại sao tốc độ tiến hóa của các nhóm loài khác nhau lại khác nhau? 

b) Xét một quần thể trong đó các cá thể dị họp tử về một locus nhất định có kiểu 
hình to lớn hon rất nhiều so với cá thể có kiểu gen đồng họp tử (thứ tụ kiểu hình ứng với 
kiểu gen nhu sau: Aa>AA>aa). Khi môi truờng sống chuyển lạnh kéo dài thì kiểu hình 
nào sẽ đuợc chọn lọc tụ nhiên giữ lại? Truông họp này thể hiện hình thức chọn lọc vận 
động, chọn lọc phân hóa hay chọn lọc ổn định? Giải thích. 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


c) Cân bằng di truyền theo định luật Hacdi-Vanbec sẽ bị ảnh huởng nhu thế nào khi 
xảy ra các tình huống sau: 

- Trong công viên: 1 vịt nhà đã giao phối với 1 vịt trời. 

- Một đột biến làm xuất hiện 1 con sóc đen trong đàn sóc xám. 

- Chim ung mắt kém sẽ bắt đuợc ít chuột hon những con chim ung tinh mắt. 

- Ruồi giấm cái thích giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ. 



a) (l,0đ) 

- Các loài khác nhau có tiềm năng sinh học khác nhau (thời gian thế 
hệ, tuổi sinh sản lần đầu, số con/ lứa ...)/ vì vậy, có tốc độ phát sinh 
và tích lũy biến dị cung cấp nguyên liệu cho cho chọn lọc rất khác 
nhau. 

- Các nhóm loài có môi truờng sống khác nhau, mức độ thay đổi của 
điều kiện môi truòng khác nhau, chịu áp lực của chọn lọc khác 
nhau,/ huớng chọn lọc khác nhau. 

0,5 

0,5 


b) (0,75đ) 



- Khi môi truờng lạnh kéo dài thì những cá thể có kích thuớc lớn 
hon sẽ đuợc giữ lại và kiểu hình có kiểu gen Aa sẽ đuợc giữ lại. 

0,25 


- Kiêu chọn lọc này là chọn lọc vận động. 

- Vì khi thời tiết lạnh kéo dài, những cá thể có kích thuớc lớn có tỷ 

0,25 


số s/v nhỏ, khả năng mất nhiệt hạn chế => Khả năng chống chịu 
nhiệt độ thấp tốt hon. 

0,25 

ọ 

c) (l,25đ) 


(3,0đ) 

- Neu con vịt nhà là con đực: thì không ảnh huởng gì tới vốn gen 
của quần thể vịt nhà. 

0,25 


- Nếu vịt nhà là con cái: 

+ THI: giao phối không sinh con: không ảnh huởng gì tới vốn 
gen của quần thể vịt nhà. 

+ TH2: giao phối sinh con: do lai khác loài nên con lai Fi bất thụ 
-> có sự du nhập gen vịt trời vào quần thể vịt nhà nhung không gây 
biến đổi lớn trong tần số tuong đối của các alen trong quần thể vịt 

0,25 


nhà. 

- Đột biến đã làm xuất hiện alen mới, nhung tần số đột biến gen 
thuờng rất thấp -> cân bằng di truyền không bị ảnh huởng ngay ở thế 

0,25 


hệ đó (không có tác dụng của chọn lọc tự nhiên). 

- Chim ung mắt kém sẽ bắt đuợc ít mồi hon -> khả năng sinh sản 
kém hon -> chọn lọc tự nhiên sẽ làm cho tần số tuong đối của alen 

0,25 


mắt kém giảm dần. 

- Sự giao phối có lựa chọn sẽ làm cho tần số tuong đối của alen mắt 
đỏ tăng dần. 

0,25 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 10 (2,0 điểm): 

a) Tại sao trong quần xã sinh vật: có những loài có mật độ cao nhưng độ thường gặp 
thấp, ngược lại có những loài mật độ thấp nhưng độ thường gặp lại cao? 

b) Giải thích vì sao độ đa dạng của hệ sinh thái phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng 
so cấp tinh của hệ sinh thái đó? Sự chuyển hóa sản lượng này cho bậc dinh dường tiếp 
theo có sự khác nhau như thế nào đối với hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước? 



a) (l,0đ) 

- Loài có mật độ cao nhưng độ thường gặp thấp: 

+ Nguồn sống của loài phân bố không đều trong môi trường 
+ Loài có tập tính sống tập trung theo nhóm. 

- Loài mật độ thấp nhưng độ thường gặp lại cao: 

+ Nguồn sống của loài phân bố đồng đều trong môi trường 
+ Loài có tập tính sống tập riêng lẻ. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


b) (l,0đ) 

- Độ đa dạng của hệ sinh thái phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng 


10 

sơ cấp tinh của hệ sinh thái đó vì: 


(2,0đ) 

+ Sản lượng so cấp tinh là sản lượng mà svsx tích lũy được có thể 

0,25 

dùng làm thức ăn cho SVTT. 



+ Sinh khối của svsx càng lớn thì nguồn thức ăn cho SVTT càng 
dồi dào, chuồi thức ăn dài, lưới thức ăn phức tạp -> Độ ĐD cao. 

- Sự chuyển hóa sản lượng này cho bậc dinh dưỡng tiếp theo có sự 

0,25 


khác nhau: 

+ Hệ sinh thái trên cạn: svsx là thực vật, một phần đáng kể SLSCT 
của thực vật không được SVTT sử dụng hoặc không tiêu hóa 

0,25 


được...nên hiệu quả chuyển hóa thường thấp. 

+ Hệ sinh thái dưới nước: svsx chủ yếu là tảo, SLSCT được SVTT 
sử dụng khá triệt để nên hiệu quả chuyển hóa cao hon. 

0,25 


HÉT 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN THO KỶ THI HSG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG LẦN THỨ 16 


ĐÈ THI MÔN SINH HỌC 

Thời gian làm bài : 180 phút 

I- SINH HỌC TÉ BÀO.(4 điểm) 

Câu 1: (lđiểm). 

a/.Các tế bào 1,2,3 trong hình đang ở kì nào, thuộc kiểu phân bào gì ? ( Cho biết bộ nhiễm 



b/. Một cặp nhiễm sắc thế tuông đồng, mà mỗi nhiễm sắc thế có 400 nuclêôxôm. Mồi 
đoạn nối ADN trung bình có 80 cặp nu. số đoạn nối ít hon số nuclêôxôm. 

Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi truờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu 
tạo nên các nuclêôxôm tuông đuong với bao nhiêu nuclêôxôm? số luợng prôtêin histon 
các loại cần phải cung cấp là bao nhiêu? 

Câu 2. (1,0 đj 

a/. Vận chuyến phân tử protein ra kh ỏi tế bào cần các bào quan nào? 
b/. Mô tả quy trình vận chuyên này. 

Câu 3.(2,0 đ) 

So sánh hiệu suất tích ATP của quy trình đưòrig phân, chu trình Crep và chuồi truyền 
electron trong hô 

hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Crep. 

II- SINH HỌC VI SINH (2 điểm) 

Câu 1.(1,5 đ) 

Hãy kể một số enzym vi sinh vật đuợc dùng phố biến trong đời sống và trong công nghiệp. 
Câu 2.(0,5 đ) 

Các vi sinh vật thuờng gặp trong đời sống hằng ngày thuộc nhóm dinh duỡng nào? Tại 

sao? 

III- SINH HỌC ĐỘNG VẬT (2 điểm) 

Câu 1:(Ọ,5 điểm) 

Ớ nguời nữ, hormone của buồng trứng có tác động nguợc nhu thế nào đến tuyến yên và 
vùng duới đồi? 

Câu 2:(1 điểm) 

Hãy cho biết đặc điếm cấu tạo,hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điếm quan 
trọng giúp 

đảm bảo hiệu quả trao đối khí ở mỗi lóp là gì? 

Câu 3:(0,5 điểm) ’ 

Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì khác biệt so với 
các hình thức sinh sản vô tính khác ở động vật? 

IV- SINH HỌC THựC VẬT (2 điểm) 










Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 1:(0,5 điểm) 

Khi đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối thì sức căng trưong nước của tế bào lồ khí tăng 
hay giảm? 

Giải thích? 

Câu 2:(1,0 điểm) 

a/ Nguyên nhân chính giúp thực vật C 4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng là gì? 
b/ Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng,nhưng thực vật C 4 có năng suất cao còn 
thực vật CAM lại 
có năng suất thấp? 

( 1 ) 

Câu 3:(0,5 điểm) 

Người ta đã tiến hành thí nghiệm trên 2 nhóm thực vật như sau: 

* Nhóm ngày ngắn thời gian chiếu sáng < 12 giờ: ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng >12 giờ: không ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: 

không ra hoa. 

* Nhóm ngày dài: - thời gian chiếu sáng >12 giờ: ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ: không ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: ra 

hoa. 

a/ Thí nghiệm trên chứng minh điều gì? 

b/ Thời gian chiếu sáng và thời gian tối có vai trò gì đối với sự ra hoa của cây? 

V-DI TRUYỀN HỌC.(6 điểm) 

Câu 1: (1 điểm). 

Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết 
thúc lần phân bào 3; trong số tế bào con, do tác nhân đột biến có 1 tế bào bị rối loạn phân 
bào xảy ra trên tất cả các cặp nhiễm sắc thế. 
a/. Tìm số lượng tế bào con hình thành? 
b/. Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường. 

c/. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tuông đưong đế tạo 
ra bao nhiêu nhiễm sắc thế đon mới? 

Câu 2: (1 điểm). 

Một phân tử prôtêin ở sinh vật nhân chuẩn khi tống hợp đã phải huy động 499 tARN. Các 
anticôđon trong các lượt của tARN có 498 u, 3 loại ribônu còn lại có số lượng bằng nhau. 
Mã kết thúc trên mARN là UAG. 

a/. Xác định chiều dài của gen cấu trúc? Biết rằng kích thước của các đoạn intron = 25% 
kích thước của 
các đoạn êxon. 

b/. Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại trên gen cấu trúc? Biết rằng trong các đoạn intron có tỉ 
lệ A:U:G:X = 

2 : 1 : 1 : 1 . 

c/. Khi gen nói trên tái bản 3 lần, mồi gen con phiên mã 2 lần. Xác định số lượng nuclêôtit 
mỗi loại cần 

cung cấp đế tái bản và số lượng ribônu mỗi loại cần cung cấp đế phiên mã bằng bao nhiêu? 
Không tính 

tới các đoạn ARN mồi. 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Câu 3: (2 điểm). 

Một loài thú, locut qui định màu lông gồm 3 alen và theo thứ tự át hoàn toàn nhu sau: A > 
a’ > a ,trong đó alen A qui định lông đen; alen a’ qui định lông xám; alen a qui định lông 
trắng. Quá trình ngẫu phối ở 1 quần thế có tỉ lệ kiểu hình là:0,51 lông đen: 0,24 lông xám : 
0,25 lông trắng. 

a/. Xác định tần số tuông đối của 3 alen trên. 

b/. Thành phần kiểu gen của quần thế trên nhu thế nào? 

Câu 4:(2 điểm). 

a/.Các phép lai ứng với những quy luật di truyền nào sẽ cho tỷ lệ phân tính kiếu hình ở đời 
con là 9:3:3:1? 

Nêu ví dụ minh họa và viết so đồ lai tóm tắt cho từng truờng họp.(1,5 điểm) 
b/ Điều kiện co bản đế có đuợc tỷ lệ phân tính 9:3:3:1 là gì? (0,5 điểm) 

VI-TIỂN HÓA.( 2 điểm) 

Câu 1: (1 điểm). 

Sự tiến hóa của sinh giới đuợc xác định dựa trên những bằng chứng nào? 

Câu 2: (1 điểm). 

Hãy nêu nhận định bằng chứng sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các 

loài? 


( 2 ) 


VII-SINH THÁI HỌC.( 2 điểm) 

Câu 1.(1 .0 điểm) 

Ke các đặc điểm hình thái sinh lí và tập tính của động vật thích nghi với môi truờng nóng 

khô. 

Câu 2.(1.0 điểm) 

Trong phòng ấp trứng tằm, nguời ta giữ ở nhiệt độ cực thuận 25°C và cho thay đổi độ ẩm 
tuông đối của 

không khí, thấy kết quả nhu sau: 


Độ ẩm tưong đối của không khí 

Tỉ lệ trứng nở 

74% 

Khang nở 

76% 

5% nở 

86 % 

90% nở 

90% 

90% nở 

94% 

5% nở 

96% 

Không nở 


a/. Tìm giá trị độ ẩm không khí gây hại thấp, gây hại cao và cực thuận đối với việc nở của 
trứng tằm. 

b/.Giả thiết máy điều hoà nhiệt độ của phòng không giữ đuợc ở nhiệt độ cực thuận 25°C 
nữa,kết quả nở 

của trứng tằm còn nhu ở bảng trên nữa không? Nó sẽ nhu thế nào nếu nhiệt độ thấp hon 
hay cao hon? 







Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN THO KỶ THI HSG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LỶ Tự TRỌNG LẦN THỨ 16 


ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC 


I- SINH HỌC TÉ BÀO.(4 điểm) 

Câu 1: (lđiểm). 

a/.Các tế bào 1,2,3 trong hình đang ở kì nào, thuộc kiểu phân bào gì 



? 


Cho biết bộ nhiễm 


b/. Một cặp nhiễm sắc thế tuông đồng, mà mỗi nhiễm sắc thế có 400 nuclêôxôm. Mồi 
đoạn nối ADN trung bình có 80 cặp nu. số đoạn nối ít hon số nuclêôxôm. 

Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi truờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu 
tạo nên các nuclêôxôm tuông đuong với bao nhiêu nuclêôxôm? số luợng prôtêin histon 
các loại cần phải cung cấp là bao nhiêu? 

Đáp án 

a/.(0,25 điểm). 

Te bào 1 đang ở kì sau của giảm phân 2. 

Te bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân. 

Te bào 3 đang ở kì sau giảm phân 1. 
b/.(0,75 điểm). 

Tổng số nu có trên cả sợi ADN của 1 NST 

[400 X 146 X 2] + [ 80 X 2 X (400 - 1)] = 180640 nu. (0,25 điểm). 

Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi truờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu 
tạo nên các nulêôxôm tuông đuong với số luợng nhu sau: 

(2 2 -l) 400 X 2 = 2400 nuclêôxôm. (0,25 điểm). 

Số luợng prôtêin histon các loại cần cung cấp: 

(2 2 - 1) 400 X 2 X 8 = 19200 prôtêin. (0,25 điểm). 

Câu 2. (1,0 đ) 

a/. Vận chuyến phân tử protein ra khỏi tế bào cần các bào quan nào? 
b/. Mô tả quy trình vận chuyên này. 

Đáp án 


a/. Vận chuyến protein ra khỏi tế bào cần các bào quan: (0,25 đ) 

- Hệ thống mạng luới nội chất hạt; 

- Bộ Golgi; 

- Màng sinh chất, 
b/. 

- Protein tổng họp bởi riboxom đuợc vận chuyển trong mạng luới nội chất hạt đến bộ 
Golgi (0,25 đ) 












Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


- Ớ bộ Golgi, phân tử protein được gắn thêm cacbohydrat tạo ra glycoprotein được bao 
gói trong túi tiết 

và tách ra khỏi bộ Golgi và chuyến đến màng sinh chất. (0,25đ) 

- Chúng gắn vào màng sinh chất phóng thích protein ra bên ngòai tế bào bằng hiện tượng 
xuất bào(0,25 đ) 


Câu 3.(2,Ođ) 

So sánh hiệu suất tích ATP của quy trình đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền 
electron trong hô 

hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Crep. 

Đáp án 

a/. So sánh (1,0 đ) 

- Đường phân tạo 2ATP—»7,3 X 2 / 674 «2,16% (0,25 điểm) 

- Chu trình Crep 2ATP—»7,3 X 2 / 674«2,16% (0,25 điểm) 

- Chuỗi truỵền electron —»7,3 X 34 / 674 «36,82% (0,25 điểm) 

- Hô hấp hiếu khí 38ATP—»7,3 X 38 / 674*41,15% (0,25 điểm) 
b/. Ý nghĩa chu trình Crep (1,0 đ) 

- Phân giải chất hữu co, giải phóng năng lượng, một phần tích lũy trong ATP, một phần 
tạo nhiệt cho 

tế bào, tạo nhiều NADH, FADH 2 dự trữ năng lượng cho tế bào.(0,5 điểm) 

- Tạo nguồn c cho các quá trình tổng hợp sản phẩm hữu co trung gian.(0,5 điểm) 


II- SINH HỌC VI SINH (2 điểm) 

Câu 1.(1,5 đ) 

Hãy kể một số enzym vi sinh vật được dùng phố biến trong đời sống và trong công 
nghiệp. Đáp án 

+ Trong đời sống: amilaza được dùng trong rượu nếp, làm tưong; amilaza và proteaza 
được dùng làm 

chất trợ tiêu hoá. (0,5 đ) 

+ Trong công nghiệp 

- amilaza được dùng trong công nghiệp bánh kẹo, công nghiệp dệt; (0,25 đ) 

- amilaza và proteaza được dùng trong công nghiệp sản xuất tưong; (0,25 đ) 

- proteaza và lipaza được dùng trong công nghệ thuộc da; (0,25 đ) 

-amilaza, proteaza,lipaza được dùng trong công nghiệp chất tấy rửa; xenlulaza được 
dùng trong công nghiệp chế biến rác thải...(0,25 đ) 

Câu 2.(0,5 đ) 

Các vi sinh vật thường gặp trong đời sống hằng ngày thuộc nhóm dinh dưỡng nào? Tại 

sao? 


Đáp án 

+ Hóa dị dưỡng (0,25 đ) 

+ Vì chúng thường sinh trưởng trên các loại thực phấm chứa các chất hữu co. (0,25 đ) 


III- SINH HỌC ĐỘNG VẬT (2 điểm) 

Câu 1:(0,5 điểm) 

Ớ người nữ, hormone của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và 
vùng dưới đồi? 

Đáp án 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


+Dưới tác dụng của hormone GnRH của vùng dưới đồi,tuyến yên tiết ra FSH và LH 
kích thích buồng trứng tiết oestrogen (do nang noãn) và progesteron (do thể vàng). 

+Ớ giai đoạn đầu chu kỳ kinh nguyệt: lượng oestrogen do nang noãn tiết ra sẽ tác động 
ngược lên tuyến yên, kích thích tăng tiết LH,CÓ tác dụng kích thích trứng 
chín,rụng.(0,25đ) 

+Ớ giai đoạn sau của chu kì: hàm lượng estrogen và progesteron tăng cao,gây tác động 
ngược lên vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên, ức chế tiết FSH,LH -> ức chế rụng 
trứng.(0,25đ) 

Câu 2:(1 điểm) 

Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo,hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điểm quan 
trọng giúp đảm bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì? 

Đáp án 

* Chim: 

- Phối: + Là hệ thống ống khí bao bọc bởi hệ mao mạch,liên hệ với các túi khí. 

+ dán sát vào hốc xương sườn -> khó thay đối thế tích. (0,25đ) 

- Hoạt động phối hợp của các túi khí giúp không khí qua phối khi hít vào thở ra đều theo 
một chiều, 

giàu Oọ hiệu quả trao đối khí cao (0,25đ) 


* Thú: 

- Phối: + Cấu tạo bởi các phế nang -ỳ tống diện tích bề mặt lớn. 

+ Biến thiên thế tích dề dàng theo thế tích lồng ngực - ^ Kh í lưu thông tạo sự 
chênh lệch khí ở 

bề mặt trao đổi tốt.(0,25đ) 

- Tống diện tích bề mặt trao đối khí lớn + đảm bảo sự chênh lệch khí -> hiệu quả trao 
đổi khí (0,25đ) 

Câu 3:(0,5 điểm) 

Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì khác biệt so với 
các hình thức sinh sản vô tính khác ở động vật? 

Đáp án 

- Từ tế bào của cơ thế mẹ trải qua giảm phân -> nguyên phân,chuyên hóa -> cơ thế 
mới..(0,25đ) 

- Các cá thế sinh ra trong cùng một lứa không hoàn toàn giống nhau,do cơ thế mẹ có 
khả năng tạo ra 2 n loại trứng khác nhau. (0,25đ) 

IV- SINH HỌC THựC VẬT (2 điểm) 

Câu 1:(0,5 điểm) 

Khi đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối thì sức căng trương nước của tế bào lồ khí tăng 
hay giảm?Giải thích? 

Đáp án 

Tăng,do lồ khí đóng lại -> thoát hơi nước giảm), trong khi đó quá trình hút nước của rề 
vẫn tiếp tục (0,25đ),, nước từ rề theo mạch dần dồn lên trên làm sức căng của tế bào lồ khí 
tăng..(0,25đ) 

Câu 2:(1,0 điểm) 

a/ Nguyên nhân chính giúp thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng là gì? 
b/Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng,nhưng thực vật C4 có năng suất cao còn 
thực vật CAM lại có năng suất thấp? 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Đáp án 

a/ Do ở 2 nhóm thực vật này có hệ enzim phosphoenolpyruvat cacboxylaz với khả năng cố 
định CƠ 2 trong điều kiện hàm lượng COọ thấp (0,25đ),tạo acid malic là nguồn dự trữ COọ 
cung cấp cho các tế bào bao quanh bó mạch,giúp hoạt tính carboxyl của enzhn 
RibDPcarboxilaz luôn thắng thế hoạt tính ôxy hóa nên ngăn chận được hiện tượng quang hô 
hấp.(0,25đ) 

b/Thực vật CAM sử dụng sản phấm cuối cùng của quá trình quang hợp tích lũy dưới dạng 
tinh bột làm nguyên liệu tái tạo chất nhận CƠ 2 của chu trình CAM,điều này làm giảm chất 
hữu co tích lũy trong cây -> năng suất thấp.(0,25đ) 

Câu 3:(0,5 điểm) 

Người ta đã tiến hành thí nghiệm trên 2 nhóm thực vật như sau: 

* Nhóm ngày ngắn thời gian chiếu sáng <12 giờ: ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng >12 giờ: không ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: 

không ra hoa. 

* Nhóm ngày dài: - thời gian chiếu sáng >12 giờ: ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ: không ra hoa. 

- thời gian chiếu sáng <12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: ra 

hoa. 

a/ Thí nghiệm trên chứng minh điều gì? 

b/ Thời gian chiếu sáng và thời gian tối có vai trò gì đối với sự ra hoa của cây? 

Đáp án 

a/ Thí nghiệm chứng minh chính thời gian tối mới quyết định sự ra hoa của cây. .(0,25đ) 
b/ - Thời gian tối là yếu tố cảm ứng ảnh hưởng đến sự xuất hiện mầm hoa. 

- Thời gian chiếu sáng làm tăng số lượng hoa. .(0,25đ) 

y-DI TRUYỀN HỌC.(6 điểm) 

Câu 1: (1 điểm). 

Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết 
thúc lần phân bào 3; trong số tế bào con, do tác nhản đột biến có 1 tế bào bị rối loạn phân 
bào xảy ra trên tất cả các cặp nhiễm sắc thế. 
a/. Tìm số lượng tế bào con hình thảnh? 
b/. Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường. 

c/. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tuông đưong đế tạo 
ra bao nhiêu nhiễm sắc thế đon mới? 

Đáp án 

a/. (0,5 điểm). 

Ket thúc nguyên phân lần 3 tạo 8 tế bào: 7 tế bào vẫn nguyên phân bình thường, còn 1 tế 
bào bị rối loạn.7 tế bào bình thường nguyên phân tiếp 3 lần tạo ra: 7 X 2 3 = 56 tế bào. 

Một tế bào bị rối loạn phân bào lần thứ 4 tạo ra bộ nhiễm sắc thế 4n = 48 nhiễm sắc thế 
tồn tại trong 1 tế bào. Te bào này tiếp tục trải qua lần phân bào 5 và 6 tạo nên 4 tế bào tứ 
bội. Vậy tống số tế bào con hình thành: 56 + 4 = 60 tế bào. 
b/. (0,25 điểm). 

Tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường bằng 4/56 = 1/14. 
c/. (0,25 điểm). 

Số lượng NST đon cần cung cấp: 

[(2 3 -ì) X 24] + [(2 3 - 1) X 24 X 7] + [ (2 2 - 1) 24 X 2] = 1488 NST. 

Câu 2: (1 điểm). 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


Một phân tử prôtêin ở sinh vật nhân chuấn khi tống hợp đã phải huy động 499 tARN. Các 
anticôđon trong các lượt của tARN có 498 u, 3 loại ribônu còn lại có số lượng bằng nhau. 
Mã kết thúc trên mARN là UAG. 

a/. Xác định chiều dài của gen cấu trúc? Biết rằng kích thước của các đoạn intron = 25% kích 
thước của 

các đoạn êxon. 

b/. Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại trên gen cấu trúc? Biết rằng trong các đoạn intron có tỉ lệ 
A:U:G:X = 

2:1:1:1. 

c/. Khi gen nói trên tái bản 3 lần, mỗi gen con phiên mã 2 lần. Xác định số lượng nuclêôtit 
mỗi loại cần 

cung cấp đế tái bản và số lượng ribônu mỗi loại cần cung cấp đế phiên mã bằng bao nhiêu? 
Không tính 

tới các đoạn ARN mồi. 

Đáp án 

a/. (0,25 điểm). 

Chiều dài gen : 6375 A° . 
b/. (0,25 điểm). 

Số lượng nu mỗi loại. 

A = T = 1058 nu . 

G = X = 817 nu. 
c/. (0,5 điểm). 

- Số lượng nu cung cấp cho gen tái bản. 

A = T = 7406 nu. 

G = X = 5719 nu.~ 

- Số lượng ribônu mỗi loại cung cấp cho phiên mã. 

rA = 10384 ribônu. rU = 6544 ribônu. rG = 6544 ribônu. rX = 6528 

ribônu. 

Câu 3: (2 điểm). 

Một loài thú, locut qui định màu lông gồm 3 alen và theo thứ tự át hoàn toàn như sau: 
A > a’ > a ,trong đó alen A qui định lông đen; alen a’ qui định lông xám; alen a qui định lông 
trắng. Quá trình ngẫu phối ở 1 quần thế có tỉ lệ kiếu hình là:0,51 lông đen: 0,24 lông xám : 
0,25 lông trắng. 

a/. Xác định tần số tưong đối của 3 alen trên. 

b/. Thành phần kiểu gen của quần thế trên như thế nào? 

Đáp án 

a/. (1 điểm). 

Tần số tưong đối của alen A là 0,3. 

Tần số tưong đối của alen a’ là 0,2. 

Tần số tưong đối của alen a là 0,5. 
b/. (1 điểm) 

■Thành phần kiểu gen của quần thể: 0,09 AA + 0,12 Aa’ + 0,3 Aa + 0,04 a’a’ + 0,2 a’a + 
0,25 aa =1. 

Câu 4:(2 điểm). 

a/.Các phép lai ứng với những quy luật di truyền nào sẽ cho tỷ lệ phân tính kiếu hình ở đời 
con là 9:3:3:1 ? 

Nêu ví dụ minh họa và viết so đồ lai tóm tắt cho từng trường hợp.(1,5 điểm) 
b/ Điều kiện co bản đế có được tỷ lệ phân tính 9:3:3:1 là gì?(0,5 điểm) 

Đáp án 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


a/ + Quy luật Di truyền độc lập.Ví dụ và sơ đồ lai tóm tắt. 

+ Quy luật Di truyền liên cả 2 bên đều hoán vị với tần số hoán vị = 50%.Ví dụ và sơ đồ 
lai tóm tắt. 

+ Quy luật Di truyền tuơng tác bố trợ.Ví dụ và sơ đồ lai tóm tắt. 

+ Quy luật Di truyền liên kết,một bên có tần số HV gen= 12,5%,bên còn lại không hoán 
vị.Ví dụ và sơ đồ lai tóm tắt. 

( Mỗi quy luật 0,75 điểm) 
b/ Điệu kiện để có tỷ lệ 9:3:3:1. 

+ Bố mẹ đều dị hợp 2 cặp gen,gen trội hoàn toàn lấn át gen lặn.(0,25 điểm) 

+ Gen nằm trên NST trong nhàn. 


VI-TIẾN HÓA.( 2 điểm) 

Câu 1: (1 điểm). 

Sự tiến hóa của sinh giới đuợc xác định dựa trên những bằng chứng nào? 

Đáp án 

1. Bằng chứng khoa học về giải phẫu so sánh. 

2. Bằng chứng khoa học về phôi sinh học so sánh. 

3. Bằng chứng khoa học về địa lý sinh học. 

4. Bằng chứng khoa học về tế bào. 

5. Bằng chứng khoa học về sinh học phân tử. 

(Mồi bằng chứng 0,2 điểm) 

Câu 2: (1 điểm). 

Hãy nêu nhận định bằng chứng sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các 

loài? 

Đáp án 

Sự thống nhất về cấu tạo chức năng ADN của các loài. (0,25 điểm). 

Sự thống nhất về cấu tạo chức năng của prôtêin của các loài. (0,25 điểm). 

Sự thống nhất về mã di truyền của các loài. (0,25 điểm). 

Các loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nucleotit càng 
giống nhau và 

nguợc lại. (0,25 điểm). 


VII-SINH THÁI HỌC.( 2 điểm) 

Câu 1.(1 .0 điểm) 

Ke các đặc điểm hình thái, sinh lí và tập tính của động vật thích nghi với môi trường nóng 

khô. 


Ở động vật: 

- Cơ thể bọc vỏ sừng 


Đáp án 


(bò sát) (0,25 đ) 


- Giảm tuyên mô hôi 

- Nhu cầu nước thấp, tiếu ít, phân khô 


0,25 đ 


- Tạo nước nội bào nhờ phản ứng phân hủy mỡ (lạc đà) 0,25 đ) 

- Chuyến hoạt động vào ban đêm, trốn nóng trong hang (0,25 đ) 

Câu 2.( 1.0 điểm) 

Trong phòng ấp trứng tằm, người ta giữ ở nhiệt độ cực thuận 25°C và cho thay đổi độ ẩm 
tương đối của 

không khí, thấy kết quả như sau: 


Độ ẩm tương đối của không khí 

Tỉ lệ trứng nở 

74% 

Khơng nở 

76% 

5% nở 






Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 



a/. Tìm giá trị độ ẩm không khí gây hại thấp, gây hại cao và cực thuận đối với việc nở của 
trứng tằm. 

b/.Giả thiết máy điều hoà nhiệt độ của phòng không giữ đuợc ở nhiệt độ cực thuận 25°c 
nữa,kết quả nở 

của trứng tằm còn nhu ở bảng trên nữa không? Nó sẽ nhu thế nào nếu nhiệt độ thấp hon 
hay cao hon? 

Đáp án 

a/. (1,0 đ) 

- Gía trị độ ẩm không khí gây hại thấp ở trong khoảng từ 74% đến 76% : 

74%+ 76% ^ 75% 

2 

- Giá trị độ ẩm không khí gây hại cao ở trong khoảng từ 94% đến 96%: 

94%:%% g95% 

2 

- Giá trị độ ẩm không khí cực thuận từ 86% đến 90%: 

86 %+ 90 % ^ 

2 


b/. (1,0 đ) 

-Neu nhiệt độ không còn giữ đuợc ở điểm cực thuận nữa thì tỉ lệ nở của trứng tằm sẽ 
không nhu bảng 
trên. 

-Neu ở nhiệt độ thấp hon hoặc cao hon, nhung vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng về nhiệt 
độ của sự 

phát triển trứng tằm thì giới hạn chịu đựng đối với độ ẩm không khí của sự phát triển 
trứng tằm sẽ thu 

hẹp lại (từ 95% - 75%). 

- Neu ngoài giới hạn chịu đựng về nhiệt độ thì trứng tằm sẽ không nở và chết. 


Hết 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


ĐÈ THI CHỌN HSG LỚP 12 Dự THI CẤP TỈNH 2013 - 2014 

Môn thi: SINH HỌC 

Thời gian làm bài 180 phút không kê phát đề 

Họ và tên thỉ sinh: . 

Học sinh lóp: . 

Đề thi gồm 10 câu, tổng điểm là 20 điểm. Giám thị không giải thích gì thêm! 



Câu 1 (2,0 điểm) 

a) Tại sao ADN ở sinh vật nhân chuẩn có hai mạch đơn? 

b) Hình vẽ duới đây cho thấy các loại liên kết trong 
phân tử ADN: 

Hãy cho biết các vị trí 1, 2, và 3 là các loại liên kết gì? 

c) Chức năng của các thùy và đầu cuối của phân tử 
tARNlàgì? 


Câu 2 (2,0 điểm) Giải thích thế nào là cặp alen dị hợp? Cách xác định cặp alen đó ở cơ 
thể sinh vật và ỹ nghĩa của nó trong thực tiễn sản xuất? Trong những truờng hợp nào thì 
gen không tồn tại thành từng cặp alen? 

Câu 3 (2,0 điểm) 

a) Sự khác nhau trong hoạt động sao mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực? Vì sao 
có sự khác nhau đó? 

b) Vì sao cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ lại đơn giản hơn nhiều so với 
sinh vật nhân thực? 

Câu 4 (2,0 điểm) Loài A và B thuộc cùng một chi, loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24, 
loài B có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. 

a) Neu thành phần gen và hàm luợng ADN trên hai bộ nhiễm sắc thể là giống nhau. Tìm 
nguyên nhân và cơ chế dẫn đến sự khác nhau giữa hai bộ nhiễm sắc thể ? 

b) Loài A xét 3 lôcut, lôcut 1 có 5 alen nằm trên NST thuờng, lôcut 2 có 3 alen, lôcut 3 
co 4 alen hai lôcut này cùng nằm trên vùng tuơng đồng của nhiễm sắc thể X (có cả alen 
trên Y). Loài B xét 4 lôcut, lôcut 1 có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thuờng, lôcut 2 có 3 
alen, lôcut 3 có 2 alen cả hai lôcut cùng nằm trên vùng không tuơng đồng của NST giới 
tính X, lôcut 4 có 5 alen nằm trên vùng không tuơng đồng của NST giới tính Y. sổ kiểu 
giao phối tối đa có thể có của mỗi loài. 

Câu 5 (2,0 điểm) Ở mèo, alen D quy định lông đen trội không hoàn toàn so với alen d quy 
định lông hung, kiểu gen Dd cho kiểu hình lông tam thể, cặp gen này nằm trên nhiễm sắc 
thể X không có alen trên Y. Khi kiểm tra 310 con mèo, xác định đuợc tần số xuất hiện 
alen D là 90%, trong đó số mèo đục lông đen và mèo lông hung là 173 con. Quần thể 
đang ở trạng thái cân bằng. 

a) Xác định số luợng mèo cái lông tam thể, mèo đực lông hung và mèo cái lông đen? 

b) Chọn ngẫu nhiên 1 mèo đực và 1 mèo cái từ quần thể cho giao phối với nhau. Xác 
suất để sinh ra mèo con lông tam thể là bao nhiêu? 


Câu 6 (2,5 điếm) 









Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


a) Khi nghiên cứu một quần xã sinh vật gồm các loài A, B, c, D và E. Một nhà sinh thái 
học đã nhận thấy nếu loại bỏ hoàn toàn loài A ra khỏi quần xã (thí nghiệm 1) thì loài E bị 
biến mất khỏi quần xã và quần xã chỉ còn lại loài B, c, D, trong đó loài B có số luợng 
đông hon nhiều so với truớc khi thí nghiệm. Thí nghiệm 2, nhà khoa học này lại loại bỏ 
hoàn toàn loài c ra khỏi quần xã, chỉ để lại loài A, B, D và E. Sau một thời gian nhà sinh 
thái nhận thấy chỉ còn lại loài A (các loài B, D, E bị biến mất khỏi quần xã). Hãy giải 
thích kết quả của hai thí nghiệm trên và rút ra vai trò của các loài trong quần xã. 

b) Một học sinh uớc tính kích thuớc của quần thể bọ sống trong một thân gồ. Học sinh 
đó bắt đuợc 88 con bọ đem đánh dấu chúng rồi lại thả chúng vào quần thể. Sau 24 giờ thả 
ra học sinh đó lại bắt 75 con, trong đó có 60 con đuợc đánh dấu ở lần truớc. Giả sử không 
có con nào sinh ra thêm, chết đi hoặc di nhập cá thể. Hãy tỉnh số cá thể của quần thể bọ 
trên ? 


Câu 7 (2,5 điểm) 

a) Phân biệt thích nghi kiểu hình với thích nghi kiểu gen ? Ý nghĩa của mỗi dạng thích 
nghi trên đối với quá trình tiến hóa? 

b) Tại sao ngày nay vẫn còn tồn tại những sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh những sinh 
vật có tổ chức cao. 


Câu 8 (1,5 điểm) 

a) Tại sao rùa tai đỏ cũng nhu ốc buou vàng từ Trung Quốc đuợc nhập vào Việt Nam lại 
gây thiệt hại lớn cho sản suất nông nghiệp ? 

b) Nêu quy tình chuyển gen sản suất ra hoocmôn Inteíeron? 


Câu 9 (1,5 điểm) Cho phả hệ sau: 


I 

I 

I 

E 


-o 


ổủòịnẻỏẺiÉỎ 

òéiảàòpẳ) 

ÒỎÓÒÉ 


□ o Nam. nừ binh thường 

H 4) Nam. nữ bị uxơ 
0® Nam. nữ bị pheninkẻtò niệu 

l£l® Nam. nữ bị cả hai bệnh 


a) Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ ba sinh đứa thứ 6 là con trai không mắc cả hai 
bệnh trên là bao nhiêu ? 

b) Xác suất để cả 4 nguời con gái của cặp vợ chồng thế hệ thứ 3 mang ít nhất một alen 
gây bệnh uxo và không mang alen gây bệnh pheninkêtô niệu? 


Câu 10 (2,0 điểm) Ở ngô, cho lai hai thứ cây thuần chủng có kiểu hình lá màu đậm, 
không có lông, lá bi có màu sôcôla với cây lá màu nhạt, có lông, lá bi không có màu 
sôcôla. Ở F1 thu đuợc toàn kiểu hình lá đậm, có lông, lá bi không có màu sôcôla. Cho F1 
thụ phấn với nhau đời sau thu đuợc số luợng từng loại kiểu hình là 31536 cây lá màu 
đậm, có lông, lá bi không có màu sôcôla; 6536 cây lá màu nhạt, không có lông, lá bi có 
màu sôcôla; 13464 cây lá đậm, không có lông, lá bi có màu sôcôla; 28464 cây lá màu 
nhạt, có lông, lá bi không có màu sôcôla. 
















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ p đến F2. 

b) Chọn ngẫu nhiên 6 cây trong số cây ở F2, xác suất để trong số đó có 3 cây lá đậm, lá 


Điểm 


Câu 


Nội dung 


bi có màu sôcôla; 1 cây lá màu nhạt, lá bi không có màu sôcôla; 2 cây lá màu nhạt, lá bi 
có màu sôcôla? 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG Dự THI CẤP TỈNH NĂM 2013 - 2014 

Môn thi: SINH HỌC 

Điếm bài thi làm tròn đến 0,125, các bài toán thỉ sinh giải theo cách khác nếu đủng vẫn cho điếm 
- tối đa - 




Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 


1 


2,0 



•ộ- Phân tủ’ ADN ở tế bào nhân chuẩn có hai mạch đơn để: 




- Đảm bảo cho ADN có kích thước lớn, ốn định cấu trúc không gian. 

Mồi ý 
0,25 


a 

- Đảm bảo cho ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo tồn. 



- Thuận lợi cho việc phục hồi các tiền đột biến 



- Tạo ra tính đối cực. 




A Các loại liên kết trong hình: 



b 

- (1): Liên kết este photphat. 

Mồi ý 


- (2): Liên kết cộng hóa trị. 

0,25 



- (3): Liên kết glucôzit. 



■ 

V Chức năng của các thùy và đầu cuối của tẢRN: 



1 

- Một thùy tròn mang bộ ba đồi mã, một thùy tròn liên kết với enzim và một thùy tròn 
liên kết với ribôxôm 

Mồi ý 
0,125 



- Đầu cuối là XXA sê đính với axit amin đã hoạt hóa. 


2 



2,0 



A Giải thích cặp alen dị hợp: 




- Hai alen của cùng một gen, nằm đối diện nhau trong cùng một lôcut của cặp nhiễm sắc 
thể tuông đồng. 

0,25 



- Chúng khác nhau về thành phần và trật tự sắp xếp của các loại nuclêôtít trong gen. 

0,125 



- Chúng tuông tác với nhau đế tham gia quy định cùng hoặc nhiều tính trạng nào đó. 

0,125 



- Sự tuông tác của chúng có thế theo kiểu trội hoàn toàn hoặc trội không hoàn toàn hoặc 
đồng trội. 

0,25 



A Cách xác định cặp alen dị hợp trong cơ thế sinh vật: 



b 

- Cho co thế sinh vật đó lai phân tích, nếu thế hệ lai phân tính về tính trạng do cặp gen 
đó quy định thì cặp gen đó dị hợp. 

0,125 



A Ỷ ngĩa thực tiễn: 



B 

- Việc xác định được co thế mang cặp alen dị hợp về một tính trạng nào đó giúp nhà sản 
xuất có hành động đúng. 

Mỗi ý 
0,125 


1 

- Không dùng co thế đó làm giống vì năng suất không ốn định ở đời sau 


1 

- Khai thác ưu thế lai của nó để thu lợi ngay. 




A Trường hợp gen không tồn lại thành tùng cặp alen: 




- Gen trong các bào quan (ti thế, lạp thế) nằm trong tế bào chất. 



d 

- Gen trên X không có alen trên Y hoặc gen trên Y không có alen trên X. 

Mồi ý 



- Gen trên nhiễm sắc thế bị đột biến thế một nhiễm 

0,125 



- Gen trên đoạn nhiễm sắc thế tưong ứng với đoạn bị mất do đột biến. 




- Gen trong các giao tử, co thế đon bội. 


3 


A Khác nhau cơ bản trong sao mã ở SVNS và SVNT 




SVNT: mARN tạo ra theo 2 bước: 



a 

- Sao chép thông tin từ mạch gốc tạo ra mARN sơ khai. 

- Cắt các intron tạo thành mARN trưởng thành 

0,375 


SVNS: mARN trưởng thành được tạo ra trực tiếp từ mạch gốc của gen theo NTBS 

0,375 



•ộ- Nguyên nhăn của sự khác nhau đó: 




- Do ở sinh vật nhân sơ là gen không phân mảnh còn gen ở sinh vật nhân thực là gen 
phân mảnh. 

0,25 



V Sự khác nhau trong điều hòa hoạt động gen: 



b 

- SVNS: tế bào không có màng nhân, nên mARN vừa được phiên mã có thế tiếp xúc 
ngay với bộ máy dịch mã đế tống hợp prôtêin (phiên mã xảy ra đồng thời với giải mã). 

0,5 

















































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




Do vậy sự điều hòa hoạt động gen chủ yếu đuợc tiến hành trong một khâu duy nhất là 
giai đoạn sao mã. 

0,5 

- SVNT : do có nhân tế bào nên hoạt động sao mã xảy ra trong nhân tế bào, giải mã xảy 
ra ở tế bào chất, hai quá trình này xảy ra không đồng thời nên hoạt động điều hòa phức 
tạp hon và đuợc tiến hành ở nhiều giai đoạn. 

4 

a 

-ộ- Nguyên nhăn và cơ chế: 



- Loài B ít hơn loài A 4 NST, hàm luợng ADN không đối chứng tỏ đã xảy ra hiện tuợng 
dính nhiễm sắc thế. Nguyên nhân là do các tác nhân lí, hóa hoặc rối loạn trao đối chất 
của tế bào. 

1,0 

b 

- Loài A: + Trên NST thuờng: số K( 

+ Trên NST giới tính: số KG: ■ 

- Số kiểu giao phối tối đa: (78.15)x(: 

3= 5(5 + 1) =15 

XX : 3 - 4 ( 3 - 4 + 1 ) =78 

2 

XY :3 2 .4 2 =144 

44.15) = 2527200 kiểu 

0,5 


- Loài B: + Trên NST thuờng: số KC 

+ Trên NST giới tính: số KG: • 

- Số kiểu giao phối tối đa: (21.3)x(3C 

. 2(2 + 1) 0 

J =3 

Ị xx , 2 3(2.3 + 1) =21 

2 

XY : 5.2.3. = 30 

1.3) = 5760 kiểu 

0,5 

5 

a 

, ịXX :0,8ỈX D X D :0,18X° x d :ữ,ữ\x d x d 
- Câu trúc di truyên của quân thê: í 

[XY :0,9X°Y :0,lX d Y 

0,25 

- Gọi X, y lần luợt là số mèo đực và số mèo cái, theo bài ra ta có: 

Jx + y — 310 Jjt=110 

jo,lx + 0,8 ly = 173 ^ \y = 200 

0,5 

- Số mèo đực lông hung: 0,1 X 110 = 11 con 

- Số mèo cái lông đen: 0,81 X 200 = 162 con 

- Số mèo cái lông tam thể: 0,18 X 200 = 36 con 

0,5 

b 

- Xác suất sinh mèo tam thế (X u X d ) là: 



+ x u x u X X U Y =>0,81.0,1.0,5 = 0,0405 ' 

+ X d Y X x d x d => 0,1.0,01.0,5 = 0,0005 } 

+ X D X d X X d Y => 0,18.0,1.0,25 = 0,0045 
+ X D X d X X d Y => 0,18.0,9.0,25 = 0,0405 J 

'Ác suất: 0,0405x2 + 0,0045 + 0,0005 
= 0,086 => 8,6% 

0.75 

6 

a 

-ộ- Ket quả thí nghiệm 1: 

- Loại bỏ loài A thì loài B trở thành loài ưu thế. 

0,25 


- Loài E bị biến mất chứng tỏ loài A có khả năng cạnh tranh tốt hơn so với loài B. Khi 
có mặt loài A thì loài B không cạnh tranh nối với loài A nên số lượng bị hạn chế. Khi 
loài A bị loại bỏ thì loài B không bị khống chế nên không ngừng gia tăng số lượng làm 
loài E bị biến mất khỏi quần xã 

0,25 

- Điều này chứng tỏ loài B, E có mức độ trùng lặp nhiều về 0 sinh thái nên có hiện 
tượng cạnh tranh loại trừ loài E. 

0,25 

- Loài B, c D có mức độ trùng lặp 0 sinh thái ít nên loài c và D ít bị ảnh hưởng khi loại 
trừ loài A. 

0,25 

•ộ- Thí nghiệm 2 : 


- Khi loại bỏ loài c thì quần xã thì chỉ còn lại loài A, điều này cho thấy loài c có vai trò 
khống chế mật độ quần thế của loài A và loài A có khả năng cạnh tranh cao nhất so với 

0,25 





































Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




loài khác trong quần xã. 


- Loài A có 0 sinh thái trùng lặp với 0 sinh thái của các loài B,D,E nên khi không bị loài 
c khống chế, loài A có khả năng cạnh tranh cao nên tiêu diệt các loài còn lại. 

0,25 

b 

- Số lượng cá thế của quẩn thế bọ là: N = (M.C):R = (88.75):60 = 110 cá thế 

0,25 

7 

a 

* Thích nghi kiếu hình: Là sự phản ứng của cùng một kiếu gen thành những kiểu hình 
khác nhau trước sự thay đối của các yếu tố môi trường. 

0,25 

* Thích nghi kiểu gen: Là sự hình thành những kiểu gen quy định những tính trạng và 
những tính chất đặc trưng cho từng loài, từng nòi trong loài. 

0,25 

* Ý nghĩa: 

- Thích nghi kiếu hình: Đảm bảo cho mồi các thế của loài thích ứng tạm thời khi điều 
kiện sống thay đổi trong giới hạn mức phản ứng của kiểu gen. 

+ Sự bảo tồn thường biến thích nghi ở giai đoạn đầu của quá trình chọn lọc cùng với 
các kiếu gen thích nghi tạo ra kích thước quần thế đủ lớn góp phần đảm bảo sự cạnh 
tranh có hiệu quả 

0,5 

- Thích nghi kiếu gen: Là kết quả của quá trình lịch sử do tác động của 3 yếu tố: đột 
biến, giao phối và CLTN. Đây là cơ sở phân li tính trạng thúc đấy sự đa dạng trong sinh 
giới. 

0,5 

b 

-ộ- Nguyên nhân: 

- Trong điều kiện xác định vẫn còn những sinh vật giữ nguyên tố chức nguyên thủy, có 
thế coi như những hóa thạch sống. 

- Trong điều kiện sống ốn định, loài có thế có tố chức đơn giản như loài kí sinh... 

0,125 

0,125 

8 

a 

- Loài này có tốc độ sinh sản cao, giới hạn sinh thái rộng, ăn được nhiều nguồn thức ăn 
hơn các loài bản địa nên chúng trở thành loài ưu thế trong quần xã ao hồ, đồng ruộng 
Việt Nam. Nên chúng cạnh tranh thành công hơn và có thế loại trừ nhiều loài bản địa có 
chung nguồn thức ăn và nơi ở với chúng, hoặc chúng tiêu diệt các loài là thức ăn của 
chúng, như lúa, hoa màu. 

- Khi mới xâm nhập vào Việt nam nguồn sống của môi trường rất dồi dào nhưng chưa 
có hoặc rất ít đối thủ cạnh tranh và động vật ăn thịt nó nên chúng có tốc độ phát triển rất 
nhanh. 

0,25 

0,25 

b 

V Quy trình chuyến gen tạo sinh vật mang gen sản suất inteíeron: 



- Tạo ADN tái tổ họp: 

+ Tách ADN mang gen cần chuyến của tế bào cho và ADN plasmid của tế bào nhận 
+ Cắt gen mang thông tin tống hợp interíeron và gen trên plasmid nhờ enzim cắt đặc 
hiệu restrictaza. 

+ Nối gen tống hợp intcríeron vào plasmid nhờ enzim nối ligaza tạo thành dòng ADN 
tái tổ hợp. 

0,5 

-ộ- Chuyến ADN tái tổ họp vào tế bào nhận: 

+ Biến nạp 
+ Tải nạp 

0,25 

■ộ- Phân lập dòng tế bào mang ADN tái tố hợp 

0,25 

9 

a 

- Cặp vợ chồng thế hệ II sinh con gái mắc cả hai bệnh => Bệnh do gen lặn nằm trên 

NST thường quy định. 

Quy ước: A - Không bị uxơ ; a - bị uxơ 

B - Không bị pheninketo niệu ; b- bị pheninketo niệu 

- cặp vợ chồng thế hệ III có KG: AaB- 
Vợ: l/3AaBB ; 2/3AaBb 

Chồng: AaBB = AaBb = 1/2 

- Xác suất cặp vợ chồng thế hệ III sinh con thứ 6 không bị uxơ là: 3/4 

- Xác suất cặp vợ chồng thế hệ III sinh con thứ 6 không bị pheninketo niệu là: 

1 - (2/3 X 1/2 X 1/4)= 11/12 

1,0 


























Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 




=> Con thứ 6 là con trai không mắc cả 2 bệnh: 1/2 X 11/12 X 3/4 = 11/32 



b 

- Xác suất 4 đứa con gái mang ít nhất 1 alen gây bệnh uxơ : 2/3 (Aa) 

- Xác suất 4 nguời con gái không mang alen gây bệnh pheninketo niệu: 

l/3x 1/2x1 + l/3xl/2xl/2 + 2/3xl/2xl/2 + 2/3xl/2xl/3 = 19/36 

1,0 

10 

a 

- Xét tỉ lệ phân tính F2: 

+ Lá đậm : lá nhạt = (315360 + 13464) : (6536 + 28464) = 9:7 => Tính trạng do hai gen 
không alen tuông tác bổ sung quy định. 

+ Lá có lông, lá bi không có màu sôcôla : lá không lông, lá bi có màu sôcôla = 3:1 mặt 
khác lá có lông luôn đi với không có màu sôcôla và lá không lông luôn đi với có màu 
sôcôla => Tính trạng di truyền theo quy luật di truyền đa hiệu. 

- Quy uớc: A-B- : Lá màu đậm ; A-bb, aaB-, aabb : lá màu nhạt 

V- : Lá có lông, lá bi không màu sôcôla 

V : Lá không có lông, lá bi có màu sôcôla 

- Xét chung: (9 : 7 )( 3 : 1) = 27 : 9 : 21 : 7 khác với tỉ lệ bài ra, bằng nhau về số loại 
kiếu hình => gen quy định màu lá liên kết với gen quy định dạng lá và màu lá bi. 

, Av aV ■> Av Bv 

=> Kiêu gen của Pt/c: —— BB X —-bb .KiêugenFl —— Bb hoăc Aa —— 

Av aV aV bV 

1,25 



- Học sinh tự viết so đồ lai. 

0,5 


b 

- Xác suất = C3(0,1683) 3 .(^(0,3558X0,0817) 2 =0,0007 

0,75 


Hết- 




















Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 - Có đáp án chi tiết 






DÈ TIII CHỌN HỌC SINIl GIỎI CÁP HUYỆN 
LỚP 12 TIIPT NĂM HỌC 2016 - 2017 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CAÒ BÀNG 


MÔN: SINII HỌC 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đê) 

(Đề gồm 01 trang) 

Câu 1: (4,0 điểm) 

a) Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang 
hợp hay không? 

b) Ba bệnh sốt rất phổ biến ở Việt Nam do muồi là vật trung gian truyền bệnh gồm sốt 
rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Ban. Theo em bệnh nào là bệnh do virut? Vì sao? Cân 
phái làm gì để phòng chống các bệnh này? 

Câu 2: (2,0 điểm) 

a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyên được từ rê lên lá ở những 
cây gồ cao hàng chục mét? 

b) Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ (chứa chủ yếu xenlulôzơ, rât ít chât dạm và chât béo) mà vân 
phát triển và hoạt động bình thường? 

Câu 3: (4,0 điểm) 

a) So sánh phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa của cây. 

b) Vì sao các loài động vật bậc thấp thường hoạt động theo bản năng là chủ yếu? 

c) Trong một đoàn xiếc có 2 người đàn ông cùng 28 tuôi. Người thứ nhât nhỏ bé và cao 
1.1 m (người lùn). Người thứ hai to và cao 2,9 m (người không lô). 

- Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên (người lùn và người khổng lồ) là gì? 

- Giải thích cơ chế phát sinh hiện tượng trên? 

Câu 4: (2,0 điểm) 

a) Cho một Nhiễm sắc thể bình thường có trình tự các gen như sau: ABCD . EHG H . 

Xác định dạng đột biến tạo ra Nhiễm sắc thể có trình tự gen tương ứng với mồi trường hợp 
sau (1: 2; 3) và giải thích. 

1 . ABCD . HGPE : 2. ABCD . EH : 3. A B B c D * E F G II . 

b) Giả sử, gen A ở ngô và gen B ở vi khuẩn E.coli có chiều dài bằng nhau, hãy so sánh 
chiều dài của phân tử mARN do hai gen trên tông hợp. 

Câu 5: (4.0 điểm) 

a) Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó licn kết hay phân li độc lập? 

b) Một gen có 2700 liên kết hiđrô, trong đó có hiệu sổ giữa Nuclêotit loại A và một loại 
Nuclêotit khác bằng 20%. 

- Tính số lượng từng loại Nuclêotit của gen? 

- Tính chiều dài của gen? 

Câu 6: (4,0 diểm) 

Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu 
được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. 
Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thê thường và không xảy ra đột biên. 
Xác định kiểu gen của cơ thê đem lai và tân sô hoán vị gen nêu có? 

_H ết_ 

(Thí sinh không dược sử dụng tài liệu, giám thị không giai thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh:.Sô báo danh:. 

Họ tên, chữ ký của giám thị 1.. 


ĐÈ CHÍNH THỨC 
























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÈ THI CIIỢN HỌC SINH GIỎI CẤP 
HUYỆN LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CAÒ bảng 


Môn: SINH HỌC 

(Hướng dẫn chấm có 04 trang) 


ĐÈ CHÍNII TIIỬC 


I. Hướng dẫn chung: 

1. Điểm của bài thi theo thang điểm 20, phần lẻ được tính đến 0.25 điếm. Giám khảo 
giữ nguyên điểm lẻ, không được làm tròn điếm. 

2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không 
làm sai lệch hướng dần chấm. 

3. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng giải theo 
cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vân cho đủ sô diêm từng phân như 
hướng dẫn quy định. 


II. Đáp án và thang điêm: 


Câu 

ý 

Đáp án 

Diêm 



a) Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên 
quan tói chức năng quang họp hay không? 




- Vì trong lá cây có chứa lục lạp và trong lục lạp lại chứa các sắc 




tố clorophyl (chất diệp lục). 

0,5 


a 

(2,0đ) 

Ta nhìn thấy lá cây có màu xanh lục là vì khi ánh sáng chiếu vào lá 
cây thì diệp lục phản xạ lại ánh sáng màu xanh lục mà không hấp 

0,5 



thụ nó. 




Như vậy, ánh sáng xanh lục mà ta nhìn thấy ở lá cây không liên 
quan gì tới chức năng quang hợp. 

1,0 



b) Ba bệnh sốt rất phổ biến ở Việt Nam do muỗi là vật trung 
gian truyền bệnh gồm sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật 
Bản. Theo em bệnh nào là bệnh virut? Vì sao? cần phải làm gì 




dê phòng chống các bệnh này? 

0,25 

1 

(4,0đ) 


- Bệnh sốt xuất huyết (Dangi) là bệnh truyền nhiễm do virut 
Dengue gây nên, rất phổ biến ở Việt Nam. 

Sau khi dốt người bệnh, muồi Aedes sẽ bị nhiễm virut, tiếp tục 
sang đốt rồi lây bệnh cho người lành. 


0,25 




- Bệnh viêm não Nhật Bàn là bệnh lây nhiễm do virut polo gây 

0,25 



nên. 



b 

(2,0đ) 

Chúng tấn công hệ thần kinh trung ương, gây tỉ lệ tử vong cao. 
Muồi Culex hút máu lợn hoặc chim (là ổ chứa virut) sau đó sang đốt 
người và gây bệnh cho người. 

Người không phải là ổ chứa nên nếu muỗi Culex có đốt người bị 
bệnh sau dó sang đốt người không bị bệnh thì cũng không có khả 
năng truyền bệnh. 

- Bệnh sốt rét không phải do virut mà do động vật nguyên sinh 
Plasmodium. 

0,25 

0,25 





0,25 



- Đe phòng các bệnh nêu trên thì khi ngu cần phải cỏ màn, phun 
thuốc diệt muỗi, kiểm soát những nơi muỗi đe (chum vại, ống bơ 
đọng nước...) 

0,5 



















a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyên 
dưọc từ rễ lên lá ỏ' những cây gỗ cao hàng chục mét? 

0,25 

a 

- Lực đẩy (áp suất rễ ) hay động lực đầu dưới; 

0,25 

(l,0đ) 

- Luc hút do sư thoát hơi nước ờ lá (đông lưc dầu trên); 


- Lực liên kết giữa các phân từ nước với nhau; 

0,25 


- Lực liên kết giữa các phân tử nước với tế bào thành mạch gỗ. 

0,25 


2 

(2,0đ) 


b 

(l.Ođ) 


b) Vì sao trâu, bò chi ăn cỏ (chứa chủ yêu xenlulôzơ, rât ít 
chất đạm và chất béo) mà vẫn phát triển và hoạt động bình 
thường? 

- Tuy thức ăn ít chất nhưng lượng nhiều nên cũng đủ bù nhu cầu 
prôtêin cần thiết. 

- Trong dạ dày của trâu, bò có một số lượng rất lớn vsv (đặc 
biệt trong dạ cỏ) sẽ dược tiêu hóa ờ dạ múi khế - nguồn cung cấp 
prôrtêin quan trọng cho cơ thê. 

- Chúng tận dụng triệt để được nguồn nitơ trong urê. 

+ Urê đi theo dường máu vào tuyến nước bọt. 

+ Urê trong nước bọt lại được vi sinh vật trong dạ dày sử dụng 
đê tổng hợp các hợp chất chứa nitơ mà chủ yếu là prôtêin, cung cấp 
cho cơ thế động vật nhai lại. 


0,25 

0,25 


0,25 

0,25 


a 

(l,0đ) 


a) So sánh phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa của 
cây. 

- Giống nhau: Là phản ứng cùa cơ quan thực vật trước tác nhân 
kích thích của môi trường ... 

- Khác nhau : 


Dặc diêm so sánh 

Phản ứng hướng 
sáng 

Vận dộng nỏ’ hoa 

Hình thức cảm ứng 

Hướng động 

ứng động 

Cơ quan phản ứng 

Có cấu tạo tròn : 
Thân, rễ 

Có cấu tạo dẹt : 

Cánh hoa 

Hướng của tác 
nhân kích thích 

Theo một hướng 
xác định 

Không định hướng 


0,25 


0.25 

0,25 

0,25 


3 

(4,0đ) 


(1 


b 

,0đ) 


b) Vì sao các loài động vật bậc thấp tliưòng hoạt động theo 
bân năng là chủ yếu? 

- Các loài động vật bậc thấp thường có hệ thần kinh kém phát triền, 
vòng đời ngắn. 

- Ilệ thần kinh kém phát triển nên khả năng lưu giữ thông tin 
không nhiều — > khả năng hình thành các tập tính học được là rất 
hạn chế. 

Vòng đời ngắn —> sự củng cổ các tập tính học được cũng khó thực 
hiện được —> ĩ loạt động của động vật bậc thấp chủ yếu dựa vào các 
tập tính bẩm sinh. 

- Sử dụng loại tập tính này sẽ có ưu diêm là nhanh, đơn giản, 
không tiêu tốn nhiều năng lượng và không cần phái học, nhưng có 
hạn chế là kém linh hoạt —> giảm khả năng thích nghi của loài. 


0.25 

0,25 

0,25 

0,25 


c 

:.0đ) 


c) Trong một đoàn xiếc có 2 người đàn ông cùng 28 tuổi. 
Người thứ nhất nhỏ bé và cao 1,1 m (ngưòi lùn). Ngưòi thứ hai 
to và cao 2,9 m (ngưòi không lồ), _ 


2 



























- Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên (người lùn và người không 
lồ) là gì? 

- Giải thích cơ chế phát sinh hiện tượng trên? 

* Nguyên nhân: 

- Người lùn là do nhược năng tuyến yên từ lúc bé. 

- Người cao to là do ưu năng tuyến yên từ lúc bc. 

* Giải thích: 

+ Người lùn : Tuyến yên không tiết ra chất hoocmon sinh trường. 
Do đó quá trình sinh trưởng của xương bị ức chế xương không dài 
ra 

+ Người cao to : Tuyển yên tiết ra nhiều hoocmon sinh trưởng. 

Do đó làm tăng phân chia tế bào , tăng tổng hợp Protein kích thích 
phát triển xương , làm xương dài ra. 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

4 

(2,0đ) 

a 

(l.Ođ) 

a) Cho một Nhiễm sắc thc bình thưòng có trình tự các gen như 
sau: ABCD*EFGH. 

Xác định dạng đột biển tạo ra Nhiễm sắc thể có trình tự gen 
tương ứng với mỗi trường họp sau (1 ; 2;3) và giai thích. 

1. ABCD,HGFE: 2.ABCD.EH: 3. A B B c D . E F G H. 

- Trường hợp 1 : Đột biến đảo đoạn NST: Đoạn E F G H bị đứt ra 
quay ngược 180" rồi nối lại vào vị trí cũ. 

- Trường hợp 2: Dột biến mất đoạn NST: Đoạn F G bị đút ra và mất đi. 

- Trường hợp 3: Đột biến lặp đoạn NST: Đoạn B được lặp lại 1 
lần. 

0,5 

0,25 

0,25 

b 

(l.Ođ) 

b) Giả sử, gcn A ỏ' ngô và gen lì ỏ' vi khuân E.coli có chiêu 
dài bang nhau, hãy so sánh chiều dài của phân tử mARN do hai 
gcn trcn tông họp. 

- Ngô thuộc nhóm sinh vật nhân thực, có gen phân mảnh. 

Vi khuẩn E.coli thuộc nhóm sinh vật nhân sơ, có gen không phân 
mảnh. 

- 2 phân tử rnARN sơ khai được tông hợp từ 2 gen cỏ chiều dài 
bằng nhau vì chiều dài cua gen A và chiều dài cùa gen 13 bàng nhau. 

- Phân từ mARN trưởng thành do gen A tổng họp ngan hơn phân từ 
rnARN trưởng thành do gen B tống họp vì đã bị loại bỏ các đoạn intron. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

5 

(4,0đ) 

a 

(2,0đ) 

a) Làm thế nào có thê phát hiện được 2 gcn nào dó liên kết 
hay phân li độc lập? 

- Sử dụng phép lai phân tích ta có thế xác định 2 gen nào đỏ là 
phân li độc lập nhau hay liên kết với nhau. 

- Neu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 thì 
hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau. Neu tỉ lệ 
phân li kiểu hình là 1 : 1 thì 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau. 

- Neu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiêu hình với ti lệ không bằng 
nhau trong đó loại kiểu hình chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen cùng 
nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xảy ra. 

0,5 

1,0 

0,5 

b 

(2-0đ) 

b) Một gcn có 2700 liên kết Ilidrô trong dó có hiệu số giữa 
Nuclêotit loại A và một loại Nuclêotit khác bằng 20%. 



3 
























- Tính số lượng từng loại Nuclêotit của gen? 

- Tính chiều dài của gen? 

* Số lượng từng loại Nucleotit của gen 
Gọi N là sổ Nucleotit của gcn, ta có : 

A - G = 20%N 


A - G = 50%N 


2A = 70%N 

Gen có : A = T = 70% N : 2 = 35% N 

G = X = 50% N - 35% N = 15%N 
Gen có 2760 liên kết Iỉidro ta có : 

H = 2A + 3G = 2760 
Hay 2 X 35% N + 3 X 15%N = 2760 
116N = 276.000 
N = 2400 nu 


0,25 


0,5 

0,25 


Vậy số lượng từng loại Nucleotit của gen là : 
A = T = 35% X 2400 = 840 nu 
G = X = 15% X 2400 = 360 nu 
* Chiều dài gen : 


0,25 

0,25 


L = (N:2) X 3,4 Ả = ( 2400 : 2 ) X 3,4 Ả= 4080 Ả 0,5 

Lai hai cá thể đều dị họp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong 
tổng sổ các cá thê thu được ỏ' đòi con, sô cá thê có kiêụ gen 
đồng họp tử lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm ti lệ 4%. Biết hai 
cặp gcn này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thê thường và 
không xảy ra đột hiến. Xác dịnh kiêu gen của co thê đem lai và 
tần số hoán vị gcn nếu có? 

- Ta có kiểu gen đồng hợp tử lặn có kiểu gen (aa,bb) = 0.0 4 = 0.4 ị Q 
X 0.1 =0.2 X 0.2 = 0.5x0.08 


6 

(4,0đ) 


Trường hợp: 

+ 0.0 4 (aabb) = 0.4 (ab) X 0.1 (ab) => kiểu gen AB/ab X Ab /aB 
Hoán vị hai bên với tần số: 0.1 X 2 = 0.2 
=> Tần sổ hoán vị là 20 % 

+ 0.04 (aabb) = 0.2 (ab) X 0.2 (ab) => kiểu gen Ab /aB X Ab /aB 
I ỉoán vị hai bên với tần số: 0.2 X 2 = 0,4 
=> tần số hoán vị gen là 40% 

+ 0.04 (aabb) = 0.5 (ab) X 0.08 (ab) => kiểu gen AB/ab X Ab /aB 
hoán vị một bên tần số hoán vị là: 

0.08x2 = 0.16 

=> Hoán vị một bên với tần số 16 % 


1,0 

1,0 

1,0 


Hêt 


4 


















SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HOÁ 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
NĂM HỌC 2011- 2012 


ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: Sinh học 

LỚP 12 THPT 

Thời gian: 180 phút (không kê thời gian giao đề) 
Ngày thi: 23/3/2012 
Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Bằng cách nào mà nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có thể chứa được phân tử 
ADN dài hơn rất nhiều lần so với chiều dài của nó? 

Câu 2 (2,0 điểm): 

a) Nêu sự khác nhau về cấu trúc giữa ADN ti thế với ADN trong nhân. 

b) Làm thế nào để xác định được một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy 

định? 

Câu 3 (2,0 điểm): 

Sơ đồ dưới đây cho thấy phả hệ 3 đời ghi lại sự di truyền của hai tính trạng đơn gen 
là đường chân tóc nhọn trên trán (gọi là chõm tóc quả phụ) và dái tai phẳng, các tính 
trạng tương ứng là không có chõm tóc quả phụ và dái tai chúc. 


Số báo danh 



Nam không có tóc quả phụ, dái tai chúc 
Nữ không có tóc quả phụ, dái tai chúc 

Nam không có tóc quả phụ, dái tai phang 
Nữ không có tóc quả phụ, dái tai phang 

Nam có tóc quả phụ, dái tai chúc 
Nữ có tóc quả phụ, dái tai chúc 
Nữ có tóc quả phụ, dái tai phang 


a) Xác định kiếu gen của các thành viên ữong phả hệ mà em có thể xác định được. 

b) Nếu cặp vợ chồng 8 và 9 quyết định sinh thêm con thì xác suất đế đứa con này 
là con trai có tóc quả phụ và dái tai chúc là bao nhiêu? 

Biết rằng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen nằm trên các nhiễm sắc thế thường 
khác nhau và không xảy ra đột biến mới. 

Câu 4 (2,5 điểm): 

a) Nêu những điếm khác nhau cơ bản của phương pháp cấy truyền phôi và nhân 
bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân ở động vật. 

b) Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu ứng dụng của các thể đa bội ừong 
thực tiễn. 

Câu 5 (1,0 điểm): 

Ớ ruồi giấm, màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với nhiễm 
sắc thế X quy định (nhiễm sắc thế Y không mang alen tương ứng). Phép lai giữa 
ruồi đực kiếu dại với ruồi cái thân vàng, mắt trắng thu được Fi. Trong khoảng 
1500 con F! có 1 con ruồi cái thân vàng, mắt trắng, 2 con ruồi đực kiếu dại. 


1 












Hãy giải thích cơ chế tạo ra ruồi cái thân vàng, mắt trắng và ruồi đực kiếu 
dại ở Fi. Biết rằng không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế. 
Câu 6 (2,5 điểm): 

Ở chuột lang, kiểu hình lông đốm được quy định bởi một gen gồm hai alen A và a. 
Nếu có alen A thì chuột có kiểu hình lông đốm. Sau khi điều tra một quần thể, các học 
sinh tìm thấy 84% chuột có kiểu hình lông đốm. Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng 
Hácđi-Venbec. 

a) Hãy tính tần số alen A. 

b) Vào một ngày, tất cả các chuột không có kiểu hình lông đốm trong quần thể bị 
chuyển đi nơi khác. Tần số chuột không có kiểu hình lông đốm của quần thể ở thế hệ sau 
là bao nhiêu? 

Câu 7 (2,0 điểm): 

Ở lần điều tra thứ nhất, người ta thấy kích thước quần thể của chuồn chuồn ở một 
đầm nước là khoảng 50.000 cá thể. Tỷ lệ giới tính là 1 : 1. Mỗi cá thể cái đẻ khoảng 400 
trứng. Lần điều ừa thứ 2 cho thấy kích thước quần thể của thế hệ tiếp theo là 50.000 cá 
thế và tỷ lệ giới tính vẫn là 1 : 1. 

a) Tỷ lệ sống sót trung bình tới giai đoạn trưởng thành của trứng là bao nhiêu? 

b) Quần thể chuồn chuồn có khuynh hướng tăng trưởng số lượng nhanh hay chậm? 
Giải thích. 

Câu 8 (2,0 điểm): 

a) Giá trị thích nghi tương đối của một con la bất thụ là bao nhiêu? Giải thích. 

b) Giải thích tại sao chọn lọc tự nhiên là cơ chế tiến hoá duy nhất liên tục tạo nên 
tiến hoá thích nghi? 

Câu 9 (2,0 điểm): 

a) Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến 
hóa, các cơ chế cách ly đối với quá trình hình thành loài mới. 

b) Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm 
giảm mạnh về số lượng lại rất dễ bị tuyệt chủng? 

Câu 10 (2,0 điểm): 

Cho 2 cá thể mồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài giao phối với nhau, thu 
được Fi có 4 loại kiểu hình, trong đó mồi thân đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 4,5%. 

a) Giải thích và viết sơ đồ lai từ p -ỳ Fj. 

b) Tính xác suất xuất hiện mồi đực Fi mang kiểu hình lặn ít nhất về 1 ừong 2 tính 
ừạng trên. 

.HẾT. 


2 





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HÓA 


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
Nam học 2011-2012 


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 
(Đề chính thức) 

Lóp 12 THPT 

Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 
(Hướng dẫn gồm 04 trang) 


Câu 


Nội dung 


Điểm 


(2,0 đ) 


NST ở sinh vật nhân thực có thể chứa được phân tử ADN có chiều dài hơn 
rất nhiều lần so với chiều dài của nó là do sự gói bọc ADN theo các mức 
xoắn khác nhau trong nhiễm sắc thể: 

a. Đầu tiên phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, đường kính vòng xoắn là 
2nm. Đây là dạng cấu trúc cơ bản của phân tử ADN. 

b. Ở cấp độ xoắn tiếp theo, chuỗi xoắn kép quấn quanh các cấu trúc prôtêin 

x * 3 , , * 

histon (gôm 8 phân tử histon, 1 ^ vòng) tạo thành câu trúc nuclêôxôm, tạo 

thành sợi cơ bản có đường kính là 1 Onm. 

c. Ở cấp độ tiếp theo, sợi cơ bản xoắn cuộn tạo thành sợi nhiễm sắc có 
đường kính là 30nm. 

d. Các sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn cuộn thành cấu trúc crômtit ở kì trung 
gian có đường kính 300nm. cấu trúc sợi tiếp tục đóng xoắn thảnh cấu trúc 
crômatit ở kì giữa của nguyên phân có đường kính 700nm, mỗi nhiễm sắc 
thể gồm 2 sắc tử chị em có đường tính 1400nm. 


0,5 

0,5 

0,5 

0,5 


a) Sự khác nhau giữa ADN ti thể và ADN trong nhân : 

I____: : ? 77 7—777 —: ỉ :__7“ 


2 

(2,0 đ) 


ADN ti thể (0,5 điểm) 

ADN trong nhân (0,5 điểm) 

- Lượng ADN ít, ADN trần. 

- Chuỗi xoắn kép, mạch vòng. 

- Lượng ADN nhiều, ADN tổ 
họp với histôn. 

- Chuỗi xoắn kép, mạch thẳng. 


b) Cách xác định một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định : 

- Tiến hành lai thuận nghịch : Neu kết quả phép lai thuận và lai nghịch 
khác nhau, trong đó con lai luôn mang tính trạng của mẹ, nghĩa là di truyền 
theo dòng mẹ. 

- Neu thay thế nhân của tế bào này bằng một nhân có cấu trúc di truyền 
khác thì tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn tồn tại. 


1,0 


0,5 

0,5 


3 

(2,0đ) 


a) Kiêu gen của các thảnh viên biêt được chăc chăn: 

* Xét tính trạng hình dạng đường chân tóc trên trán: Cặp vợ chồng 8x9 
đều có tóc quả phụ -> con gái 12 không có tóc quả phụ, chứng tỏ 8 và 9 
đều dị họp tử (Aa) -> Không có tóc quả phụ là tính trạng lặn (aa). 

* Xét tính trạng hình dạng dái tai: Căp vợ chồng 8x9 đều có dái tai chúc 
-ỳ con gái 11 dái tai phang -> chứng tỏ 8 và 9 đều dị họp tử (Bb) -> dái tai 
phang là tính trạng lặn (bb). 

* Kiểu gen của các thành viên được biết chắc chắn: 1, 4, 8, 9 : AaBb; 


0,5 


0,5 


1 







2: aaBb; 3, 6, 7, 10 : aabb. 

b) Xác suất sinh đứa con là trai có tóc quả phụ và dái tai chúc: 

0,5 


3 3 1 _ 9 



4 4 2 32 

0,5 


a) Những điểm khác nhau cơ bản giữa phuơng pháp cấy truyền phôi và 
nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân ở động vật: 



- Cấy truyền phôi: Tách phôi ban đầu thành nhiều phôi. 

0,5 

4 

(2,5 đ) 

- Nhân bản vô tính : Dùng nhân tế bào (2n) của giống ban đầu tạo cá thể 

mới giữ nguyên vốn gen. 

b) * Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội: 

0,5 


- Tự đa bội: là hiện tuợng tăng số n lớn hơn hai lần bộ NST của cùng một 
loài, do kết họp giữa giao tử 2n với giao tử n, 2n,... 

0,5 



- Dị đa bội là hiện tuợng : bộ NST gồm 2 hay nhiều bộ NST của các loài 
khác nhau, do lai xa và đa bội hóa. 

0,5 


* ứng dụng của đa bội thể : Ớ thực vật, cơ quan sinh duỡng tế bào có kích 
thuớc lớn, chứa nhiều chất dinh duỡng, đa bội lẻ quả không có hạt và có 
một số đặc tính khác.... Đa bội thể có thể tạo ra loài mới. 

0,5 


* Giải thích cơ chế tạo ra mồi cái thân vàng, mắt trắng và mồi đực 
kiểu dại ở F 1 : 



- Quy uớc: gen A: kiểu dại, alen a: thân màu vàng; gen B: kiểu dại, alen b: 
mắt trắng -> thế hệ p, mồi đực kiểu dại có KG là XgY, mồi cái thân vàng, 

0,25 


mắt trắng có kiểu gen XgXg -> Bình thuờng, F! chỉ xuất hiện mồi đực 
thân màu vàng, mắt trắng và mồi cái kiểu dại. 

- Ket quả thí nghiệm xuất hiện cả mồi đực kiểu dại và mồi cái thân vàng, 


5 

mắt trắng -ỳ F! mồi đực kiểu dại có kiểu gen Xg 0 và mồi cái kiểu dại phải 

0,25 

(1,0 đ) 

có kiểu gen XgXg Y -> Chứng tỏ mồi cái p cặp NST XX không phân ly 



trong giảm phân I (hoặc giảm phân II) xảy ra ở một số tế bào sinh dục sơ 



khai. -> Tạo ra giao tử dị bội Xg Xg, 0. 

- Qua thụ tinh, trứng 0 X tinh trùng Xg -> Họp tử Xg 0 -> đực kiểu dại; 
Trứng Xị' Xj‘ X tinh trùng Y -> HTXg Xj' Y -> cái thân vàng, mắt trắng. 

* Sơ đồ lai: 

0,25 



p : s Xg Y (kiểu dại) X ặ X“ Xị' (thân vàng, mắt trắng) 

G: Xg, Y x;x;, 0 

F): s Xg 0 (kiểu dại) : ặ X“ Xị' Y (thân vàng, mắt trắng) 

0,25 



a) Tần số của alen A: Gọi p và q lần luợt là tần số các alen A và a ta có: 
q 2 aa = 16% ^ q(a) = 0,4 4 p(A) = 0,6. 

0,5 

6 

b) Tần số chuột không có kiểu hình lông đốm trong quần thể ở thế hệ sau: 


(2,5 đ) 

- Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là 

(0,6A : 0,4a)(0,6A : 0,4a) = 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa 

1,0 


2 






- Sau khi di chuyển chuột lông đốm đi nơi khác, cấu trúc di truyền của 
quần thể là 36/84 AA : 48/84 Aa -> Tần số alen A = 0,71; a = 0,29 

- Tấn số chuột không có kiểu hình lông đốm ở thế hệ sau là 

0,5 


q 2 aa = (0,29) 2 «0,08 

0,5 

7 

a) Tỷ lệ sống sót trung bình tới giai đoạn truởng thành của trứng : 

- Số cá thể cái trong quần thể chuồn chuồn là 25000 -> số trứng đuợc tạo 

0,75 

ra là 25000 X 400 = 10 000 000 


(2,0 đ) 

- Tỉ lê sống sót trung bình của trứng là = 0,5% 

0,75 


10000000 



b) Quần thể chuồn chuồn có khuynh huớng tăng truởng số luợng nhanh 
vì : quần thể có tỉ lệ sống sót thấp nên phải đẻ nhiều để bù đắp mức tử 
vong lớn. 

0,5 


a) Giá trị thích nghi tuơng đối của một con la bất thụ bằng 0 vì con la bất 
thụ nên không truyền gen cho thế hệ sau. 

1,0 

8 

(2,0 đ) 

b) Chọn lọc tự nhiên là cơ chế tiến hoá duy nhất liên tục tạo nên tiến hoá 
thích nghi vì : 


- Mặc dù cả di- nhập gen (dòng gen) và biến động di truyền (phiêu bạt 
di truyền) đều có thể làm tăng tần số alen có lợi trong quần thể, nhung 
chúng có thể làm giảm tần số alen có lợi hoặc tăng tần số alen có hại trong 
quần thể. 

0,5 



- Chỉ CLTN mới liên tục làm gia tăng tần số alen có lợi và do đó làm 



tăng mức độ sống sót và sinh sản của các kiểu gen thích nghi -> CLTN là 
cơ chế duy nhất, liên tục gây ra sự tiến hoá thích nghi. 

0,5 


a) * Thực chất của quá trình hình thành loài mới là sự cải biến thành phần 
kiểu gen của quần thể ban đầu theo huớng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, 

0,5 


cách li sinh sản với quần thể gốc. 


* Vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quá trình hình thành loài mới: 


9 

- Đột biến và giao phối cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. 

0,25 

(2,0 đ) 

- Các yếu tố ngẫu nhiên, di- nhập gen làm thay đổi đột ngột tần số tuơng 
đối của các alen -> Làm tăng tốc quá trình hình thành loài mới. 

0,25 


- CLTN quy định chiều huớng và nhịp độ biến đổi tần số các alen trong 
quần thể, sàng lọc những tổ họp gen thích nghi với môi truờng. 

0,25 


* Vai trò của các cơ chế cách li : tăng cuờng sự phân hóa, vốn gen của 
quần thể gốc, làm cho quần thể nhanh chóng phân li thành những quần thể 

0,25 


mới ngày càng khác xa nhau. Khi có sự cách ly sinh sản thì tạo ra loài mới. 



b) Những loài sinh vật bị khai thác quá mức dễ bị tuyệt chủng vì số luợng 



cá thể giảm gây biến động di truyền, làm nghèo vốn gen cũng nhu làm mất 
đi một số gen vốn có lợi của quần thể. 

0,5 


a) Giải thích và viết sơ đồ lai: 

* Giải thích: 



- Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài ở Fi là 4,5%. Đây là tỉ lệ của quy luật HVG, 
chứng tỏ đã xảy ra HVG trong quá trình phát sinh giao tử ở ruồi giấm cái 

0,5 


-> p dị hợp tử 2 cặp gen và các gen nằm trên cùng 1 NST và thân xám, 



3 




10 cánh dài là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt. Quy ước: 
(2,0 đ) gen A- thân xám, a- thân đen ; B- cánh dài, b- cánh cụt. 

- Mặt khác, có 4 loại kiêu hình nên kiêu gen của p là —— -ỳ giao tử ặ 

ab 

aB X c^ab = 4,5%. Vì ruồi giấm đực không xảy ra TĐC nên : tỉ lệ giao tử 

aB của co thể cái thế hệ p là: aB = = 0,09 -ỳ Tần số hoán vị gen f = 

50 


0,09x2 = 0,18 = 18%. 
* Sơ đồ lai: p : : 


AB 
h ab 


ab ab 

G : ẠB : ab AB = ab = 0,41; 

Ab = aB = 0,09 

Fi: Lập bảng ta có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình. 


_ 0,41 ẠB 0,41 ab 0,09 Ạb 0,09 aB 

0,5 ẠB 0,205 AB/AB 0,205AB/ab 0,045 AB/Ab 0,045 AB/aB 

__XD_XD_XD_ XD 

0,5 ab 0,205AB/ab 0,205 ab/ab 0,045 Ab/ab 0,045aB/ab 


b) Xác suất xuất hiện ruồi đực có kiểu hình mang ít nhất một tính trạng lặn 
ở Fi là: 

- A-bb= 1/2.0,09.1/2 = 0,0225 

- aaB- = 1/2.0,09.1/2 = 0,0225 [ = 14,75% 

-aabb= 1/2.0,41.1/2 = 0,1025 . 


Luĩí ỷ: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án. 




SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG TỈNH 

NĂM HỌC 2014 2015 
Ngày thi: 24 tháng 9 năm 2014 
Môn: SINH HỌC - Buổi thi thứ nhất 
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 


ĐÈ CHÍNH THỨC 

(Đe thỉ gồm có 02 trang, thỉ sinh không phải chép đề vào giấy thi) 


Câu 1. (1,5 điểm) 

Nêu cấu trúc của mạng luới nội chất. Giải thích tại sao ở nguời, các tế bào gan có mạng 
luới nội chất phát triển? 

Câu 2. (2,0 điểm) 

Cấu trúc của vi khuẩn phù hợp với hoạt động sống của vi khuẩn nhu thế nào? 

Câu 3. (2,5 điểm) 

a. Ở tế bào động vật có một bào quan phổ biến đuợc ví nhu một nhà máy xử lý và tái 
chế các vật liệu phế thải. 

- Bào quan đó có tên gọi là gì? Trình bày cấu trúc và chức năng của nó. 

- Trong các loại tế bào của co thể nguời, loại tế bào nào có bào quan này nhiều nhất? 

b. Trình bày cấu trúc của lục lạp phù hợp với chức năng của nó. 

Câu 4. (1,5 điểm) 

Côlestêrôn có vai trò gì trong cấu trúc của màng sinh chất? Vì sao ngày nay nguời ta 
khuyến cáo nên ăn dầu mỡ không có côlestêrôn? 

Câu 5. (1,5 điểm) 

Giải thích vì sao sự phân bào của vi khuẩn không cần hình thành thoi to vô sắc còn sự 
phân bào của tế bào nhân thực cần có thoi to vô sắc? 

Câu 6. (1,0 điểm) 

Hiện tuợng gì xảy ra khi ngâm tế bào biểu bì vảy hành và tế bào hồng cầu vào trong mồi 
loại dung dịch sau: dung dịch uu truong, dung dịch nhuợc truong. Giải thích. 

Câu 7. (2,0 điểm) 

a. So sánh sự khác nhau của quá trình lên men ruợu từ đuờng và lên men lactic. 

b. Nguời ta đã ứng dụng hình thức lên men nào trong muối dua, muối cà? Quá trình đó 
diễn ra nhu thế nào? 

Câu 8. (1,5 điểm) 

Xét 5 tế bào sinh dục so khai tại vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp số đạt bằng 
nhau, môi truờng cung cấp nguyên liệu tuong đuong 1200 nhiễm sắc thể đon. 25% số tế 
bào con sinh ra tham gia giảm phân đòi hỏi môi truờng cung cấp 320 nhiễm sắc thể đon. 
Quá trình thụ tinh của số giao tử này có hiệu suất 12,5% đã hình thành 10 họp tử. Xác 
định: 

a. Bộ nhiễm sắc thể luõng bội của loài. 

b. Số đạt nguyên phân của mồi tế bào sinh dục so khai. 

c. Giới tính cá thể đang xét là đực hay cái. 

Câu 9. (2,0 điểm) 

a. Tại sao khi bóc vỏ quanh thân cây thì sau một thòi gian cây sẽ bị chết? 


1 



b. Tại sao nói thoát hoi nước là tai họa tất yếu? 

Câu 10. (1,5 điểm) 

a. Trong quá trình quang hợp, tại sao pha tối không sử dụng ánh sáng nhưng nếu không 
có ánh sáng thì pha tối không diễn ra? 

b. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì khác với các nhóm thực vật 
khác? Giải thích tại sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM. 

Câu 11. (1,5 điểm) 

Tại sao nồng độ C0 2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở thực vật C 4 , nhưng lại 
gây hô hấp sáng ở thực vật c 3 ? 

Câu 12. (1,5 điểm) 

Ở thực vật, hoocmôn nào thường được tạo ra khi cây gặp điều kiện bất lợi? Sự có mặt của 
hoocmôn này có tác dụng gì? Cho ví dụ cụ thể. Hoocmôn này được sinh ra ở đâu trong 
cây? 

— HÉT — 


2 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG TỈNH 

NĂM HỌC 2014 2015 


HƯỚNG DẦN CHẤM THI MÔN SINH HỌC BUỎI THI THỨ NHẤT 

__.___t_ 


Câu 

Y 

Nội dung 

Điểm 

1 

l,5đ 


+ Cấu trúc của mạng lưới nội chất 

- Là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ thống 

các xoang dẹt và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế 
bào chất. Gồm cỏ hai dang là lưới nôi chất hat và lưới nôi chất tron. 

. Lưới nội chất hạt: Kích thước các xoang dẹp lớn hon. Mặt ngoài có 

đính các ribôxôm. 

. Lưới nội chất trơn: Kích thước các xoang dẹp bé hơn. Mặt ngoài 

không đính các ribôxôm nên bề măt trơn nhẵn. 

+ Giải thích 

- Gan là nơi tổng họp hầu hết các loại prôtêin của máu nên có mạng 

lưới nôi chất hat phát triển. 

- Gan còn là nơi khử các độc tố được tạo ra từ trao đổi chất hoặc từ bên 
ngoài xâm nhập vào cơ thể nên có mạng lưới nội chất trơn phát triển.... 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 

2,0đ 


Cấu trúc của vi khuẩn phù hợp với hoạt động sống của vi khuẩn ở chồ: 

- Vi khuẩn có hoạt động sống mạnh mẽ, tốc độ trao đổi chất cao, thích 

nghi cao độ với sự biến đổi của môi trường. Đặc điểm này có được là 
do vi khuẩn có cấu trúc đơn giản và có kích thước nhỏ. 

- Kích thước càng nhỏ thì tỷ lệ s/v càng lớn dẫn tới tốc độ trao đổi 

chất nhanh. Mặt khác kích thước nhỏ thì khoảng cách giữa các bộ phận 
trong tế bào gần nhau nên tốc độ vận chuyển nội bào nhanh. Điều này 
làm tăng tốc đô chuyển hóa các chất trong tế bào. 

- Cấu trúc càng đơn giản thì lượng vật chất càng ít, do đó sự tổng họp 

các chất càng nhanh và tốc độ sinh sản càng nhanh. Điều này giúp vi 
khuẩn thích ứng nhanh với những biến đổi của môi trường. 

- Bộ máy di truyền của vi khuẩn có cấu trúc đơn giản và tốc độ tổng 

hơp các chất nhanh nên tốc đô sinh sản của vi khuẩn rất nhanh. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

3 

2,5đ 

a 

b 

a. Đó là lizôxôm. 

+ Cấu trúc: 

- Đươc bao boc bởi 1 lớp màng. 

- Bên trong chứa nhiều enzim thủy phân. 

+ Chức năng: 

- Phân hủy các tế bào, bào quan già, các tế bào bị tổn thương 

không có khả năng phuc hồi, tiêu hóa nôi bào. 

Ở người, đó là tế bào bach cầu. 

b. Cấu trúc của lục lạp phù họp với chức năng: 

- Hình dạng: bầu dục, hình dạng của diệp lục có thể thay đổi khi 

tiếp xúc với hướng sáng khi cường đô ánh sáng thay đổi. 

- Chứa các hạt grana, bao gồm nhiều túi tilacôit xếp chồng lên 

nhau, các grana nối với nhau bằng các dây nối có tác dụng truyền năng 
lương giữa các grana. 

- Trên màng tilacôit có chứa hệ sắc tố và enzim sắp xếp theo trật tự 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


3 




















nhất đinh để hấp thu và chuyển hóa năng luơng. 

- Xoang tilacôit chứa dịch với nồng độ H + cao, khi bom ra ngoài 

(qua phức hê ATP - aza) sẽ tổng hop ATP. 

- Chất nền chứa enzim có vai trò tổng hop các chất hữu co. 

0,25 

0,25 

0,25 

4 

l,5đ 


- Màng sinh chất của tế bào nhân thực chứa một luợng đáng kể 
côlestêrôn chen vào giữa 2 phân tử phôtpholipit và làm tăng tính cứng 




của màng. 

- Côlestêrôn còn làm giảm tính thấm của các phân tử tan trong nuớc, 
tăng tính mềm dẻo và ổn định co học. Nó là một stêrôit, còn giữ vai trò 

0,5 



nhu chất “đệm” của tính lỏng: ở nhiệt độ cao hạn chế sự vận động quá 
mức của các mạch axít béo, khi nhiệt độ thấp tránh sự gắn kết thành 




tinh thể. 


0,5 



- Ở nguời ăn dầu mỡ giàu côlestêrôn lâu ngày, thì nó sẽ tích lũy nhiều 
làm xo cứng mach máu gây chứng tăng huyết áp. 

0,5 

5 


+ Te bào vi khuẩn không cần có sự hình thành thoi to vô sắc là vì: 


l,5đ 


- Te bào vi khuẩn cỏ mezoxom (là cấu trúc đuợc hình thành do màng 
sinh chất gấp khúc tạo nên). Phân tử ADN dạng vòng của vi khuẩn 
bám lên mezoxom và khi tế bào phân chia thì mezoxom này giản ra và 




kéo 2 ADN về 2 cuc của tế bào. 


0,5 



- Tế bào vi khuẩn có bộ NST là một phân tử ADN dạng vòng, trần. 
Chính vì vậy, khi phân bào thì phân tử ADN này nhân đôi và tách nhau 
ra và hướng về 2 cực của tế bào để hình thành 2 tế bào con. Giả sử vi 




khuẩn có nhiều phân tử ADN thì với cách phân bào nhờ mezoxom sẽ 

không thể phân chia đồng đều vât chất di truyền cho tế bào con. 

+ Te bào nhân thực cần có sự hình thành thoi to vô sắc là vì: 

0,5 



- Tế bào nhân thực có bộ NST gồm nhiều NST và cấu trúc phức tạp. 




Chính vì vậy cần phải có thoi to vô 

sắc để kéo NST tiến về hai cực tế 




bào. Giúp cho quá trình phân chia NST cho tế bào con một cách đồng 
đều. 

0,5 

6 

l,Ođ 


- Hiện tuợng và giải thích với tế bào biểu bì vảy hành: 

+ Trong môi truờng nhược trưong: tế bào vảy hành trưong nước, màng 
sinh chất áp sát thành tế bào. 

0,25 



+ Trong môi trường ưu trưong: tế bào mất nước dẫn đến màng sinh 
chất tách dần khởi thành tế bào nên xảy ra hiện tượng co nguyên sinh... 

- Hiện tượng và giải thích với tế bào hồng cầu: 

+ Trong môi trường nhược trưong: thế nước môi trường lớn hon thế 
nước trong tế bào dẫn tới tế bào hút nước do không cỏ thành tế bào nên 

0,25 



tế bào võ tung (tiêu huyết). 

+ Trong môi truờng ưu truong: hồng cầu nhăn nheo do thế nuớc môi 
truòng nhỏ hon thế nuớc trong tế bào dẫn tói tế bào mất nuớc. 

0,25 

0,25 

7 

a 

a. So sánh khác nhau quá trình lên men rượu từ đường và lên men 


2,0đ 


lactic. 

* Khác nhau: 





Lên men ruợu từ đuờng 

Lên men lactic 

0,25 



- Tác nhân: Nấm men 

- Vi khuẩn lactic 

0,25 



- Sản phẩm: Rượu etylic 

- Thời gian: Lâu 

- Phản ứng: 

- Axit lactic 

- Nhanh 

0,25 


4 
















C 6 H 12 0 6 ->2C 2 H 5 OH + 2C0 2 + Q 
- Mùi: Có mùi rượu 


c 6 h 12 o 6 ->2CH 3 CHOHCOOH +q| 
Có mùi chua 


b. Muôi dưa, muôi cà là hình thức lên men lactic. 

Các loại rau củ trước khi muối thường được phơi chồ râm cho mất bớt 
nước sau đó mới đem muối. Đe tạo điều kiện kị khí, người ta thường 
nén dưa bằng một cái vỉ tre và một hòn đá. Áp suất thẩm thấu cao do 
nước muối tạo ra sẽ hút chất dịch trong tế bào dưa ra. Vi khuẩn lactic 
và vi khuẩn gây thối lúc đầu có thể cùng phát triển, sau một thời gian 
axit lactic được tích lũy sẽ làm ức chế sự phát triển của nhóm vi khuẩn 
gây thối. Dưa chua dần lên, đến một độ chua nhất định sẽ làm ức chế 
ngay cả hoạt động của nhóm vi khuẩn lactic. 


0,25 

0,25 


0,25 


0,5 


8 

l,5đ 


a. Bộ nhiêm săc thê lưỡng bội của loài. 

- Gọi 2n: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài. 

- Gọi k: Số đợt nguyên phân của mồi tế bào sinh dục sơ khai (n, k: 
nguyên dương). 

- Số tế bào con được sinh ra sau nguyên phân: 5.2 k ->số tế bào thực 
hiện giảm phân là: ,5.2 k . 

Ta có: - ,5.2 k .2n = 320 nên 5.2 k .2n = 1280 (1). 

4 

5.(2 k - l).2n= 1200 (2). 

Từ (1), (2) ta suy ra 2n = 16. 

b. Số đợt nguyên phân 

Từ (1): T = 1280/5.16 = 16 nên k = 4. 

Mồi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 đợt. 

c. Giới tính cá thể đang xét: 

- Số tế bào tham gia giảm phân: ,5.2 4 = 20. 

- Số giao tử sinh ra từ 20 tế bào: 10.100/12,5 = 80 giao tử. 

- Số giao tử sinh ra từ 1 tế bào: 80: 20 = 4. 

- Một tế bào, qua giảm phân tạo 4 giao tử, suy ra đây phải là cá thể 

thuộc giới đực. 


0,25 

0,25 

0,25 


0,25 

0,25 

0,25 


9 

2,0đ 


a. Nguyên nhân là vì: 

- Nhu mô vở là mạch rây của thân cây. Mạch rây làm nhiệm vụ vận 

chuyển chất hữu cơ từ lá xuống rễ để cung cấp cho rễ. 

- Khi bóc vỏ quanh thân cây thì đường dẫn mạch rây bị chặn lại làm 

cho chất hữu cơ được tụ lại phía trên khu vực bóc vỏ mà không đưa 
xuống rễ. Rễ không được cung cấp chất hữu cơ dẫn tới các tế bào rễ bị 
chết. Khi các tế bào rễ bị chết thì rễ không hút được nước và ion 
khoảng để cung cấp cho lá nên lá sẽ không quang họp được dẫn tới cây 
bị chết vì thiếu nước và thiếu chất dinh dưỡng. 

b. Thoát hơi nước là tai họa tất yếu. 

- Thoát hơi nước là tai họa. Vì việc thoát hơi nước làm cho cây mất 

đi 99% lượng nước. Neu không được hút bổ sung từ đất thì việc mất đi 
99% lượng nước sẽ dẫn tới gây héo cho cây. 

- Thoát hơi nước là tất yếu vì việc thoát hơi nước đem lại 3 vai trò 

quan trọng mà không có 3 vai trò này thì cây sẽ chết. 

+ Thoát hơi nước tạo ra động lực phía trên kéo dòng nước và ion 


0,25 


0,5 

0,25 

0,25 


5 

















khoáng từ đất lên lá. 

0,25 



+ Thoát hơi nước làm khí khổng mở tạo điều kiện cho C0 2 khuếch 
tán vào lá để cung cấp cho quang hơp. 

0,25 



+ Thoát hơi nước làm giải phóng nhiêt để chống nóng cho cây. 

0,25 

10 

a 

a. Trong quá trình quang họp, pha tối không sử dụng ảnh sáng nhưng 


l,5đ 


nếu không có ánh sáng thì pha tối không diễn ra vì: 




- Quang họp diễn ra theo 2 pha là pha sáng và pha tối, trong đó sản 




phẩm của pha sáng cung cấp nguyên liệu cho pha tối và sản phẩm của 
pha tối cung cấp nguyên liệu cho pha sáng. Do vậy nếu một pha nào đó 




bi ngưng trê thi pha còn lai sẽ không diễn ra đươc. 

0,5 



- Khi không có ảnh sáng thi pha sáng không diễn ra cho nên pha 




sáng không hình thành được NADPH và ATP. Khi không có NADPH 
và ATP thì không có nguyên liệu cho pha tối. Ở pha tối, NADPH và 




ATP được sử dụng để khử APG thành A1PG và ATP được sử dụng để 
tái tao chất nhân Ri-l,5diP. 

0,5 


b 

b. Thực vật CAM thích nghi với đời sống ở vùng sa mạc, nơi thường 




xuyên thiếu nước. 




- Ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khỉ khổng vào ban ngày có tác 
dụng tiết kiệm nước, ban đêm khí khổng mở để lấy C0 2 và có thể lấy 




thêm nước qua khí khổng. 

- Thực vật CAM là cơ thể mọng nước nên nó luôn tích nước dự trữ 
trong thân cây. Hiện tượng tích nước này có tác dụng chống nóng cho 

0,25 



cây. 

0,25 

11 


Nồng độ C0 2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở thực vật 


l,5đ 


c 4 , nhưng lại gây hô hấp sáng ở thực vật c 3 là vì: 




- Thực vật c 4 có chu trình dự trữ C0 2 ở lục lạp của tế bào mô dậu tạo 




nên một kho dự trữ C0 2 đó chính là axit malic. Nhờ có kho dự trữ C0 2 




nên khi nồng độ C0 2 thấp vẫn không gây cạn kiệt C0 2 , vẫn có đủ C0 2 
để cung cấp cho pha tối của quang hơp. 

0,5 



- Hai pha của quang họp ở thực vật c 4 khác nhau về mặt không gian 




nên không gây hô hấp sáng. Quá trình quang phân li nước diễn ra ở lục 
lạp của tế bào mô dậu nên 0 2 được giải phóng từ tế bào mô dậu và 




khuếch tản ra môi trường. Chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp của tế bào 
bao bó mạch, nơi có nguồn dự trữ C0 2 dồi dào và có nồng độ 0 2 thấp... 

0,5 



- Ở thực vật c 3 không có kho dự trữ C0 2 , enzim Rubisco vừa có hoạt 
tính khử, vừa có hoạt tính ôxy hóa, nên khi thiếu C0 2 nó xảy ra hô hấp 
sáng. 

0,5 

12 


- Hoocmôn này là axit abxixic (AAB). 

0,5 

l,5đ 


- Tác dụng: Khi gặp các điều kiện bất lợi như khô hạn, ngập úng, lạnh, 
sâu bệnh.. ,,thì hàm lượng AAB tăng lên giúp cây có những biến đổi để 
thích nghi với sư thay đổi của điều kiên môi trường. 

0,5 



- Ví dụ: Giữa trời nắng to hàm lượng AAB tăng nhanh trong lá làm khí 
khổng nhanh chóng đóng lại ->giảm sự thoát hơi nước -> tránh sự mất 




nước quá nhanh. 

- AAB được sinh ra ở hầu hết các bộ phận của cây như rễ, thân, lá, hoa, 
củ, quả .. .và tích lũy nhiều ở các cơ quan già, cơ quan đang ngủ nghỉ, 

0,25 



cơ quan sắp rung. 

0,25 


6 

















SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG TỈNH 

NĂM HỌC 2014 2015 
Ngày thi: 25 tháng 9 năm 2014 
Môn thi: SINH HỌC - Buổi thi thứ hai 
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 


ĐÈ CHÍNH THỨC 

(Đe thỉ gồm có 02 trang, thỉ sinh không phải chép đề vào giấy thi) 


Câu 1. (1,5 điểm) 

Một bệnh nhân bị bệnh tiêu chảy cơ thể bị mất rất nhiều nuớc và muối khoáng, hãy cho 
biết: 

a. Huyết áp của bệnh nhân này có xu huớng nhu thế nào? Giải thích. 

b. Luợng nuớc tiểu của bệnh nhân nhiều hay ít, vì sao? 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Trong vòng tuần hoàn của nguời, những yếu tố nào đã hồ trợ để máu chảy về tim? 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Động vật nhai lại có nhu cầu cung cấp prôtêin thấp hơn những nhóm động vật ăn thực vật 
khác. Hãy giải thích tại sao? 

Câu 4. (2,0 điểm) 

a. Tại sao nồng độ prôgestêrôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ. Sự 
tăng và giảm nồng độ prôgestêrôn có tác dụng nhu thế nào tới niêm mạc tử cung? 

b. Vì sao khi hít phải oxit cacbon (CO) có thể chết nhung nếu hít phải C0 2 thì chỉ có 
phản ứng tăng nhịp tim và nhịp thở? 

Câu 5. (1,5 điểm) 

Trình bày sự tiến hóa thích nghi về cơ quan hô hấp của động vật trên cạn, qua các nhóm 
động vật: giun đất, côn trùng, luỡng cư, bò sát, thú, chim. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa 
trắng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho cây hoa đở thuần chủng lai với cây hoa 
trắng thuần chủng được Fi có 1000 cây, trong đó có 999 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. 
Cho rằng cây hoa trắng ở là do đột biến gây ra. Hãy trình bày các dạng đột biến có thể 
dẫn tới làm xuất hiện cây hoa trắng nói trên. 

Câu 7. (2,0 điểm) 

Cho hai cơ thể bố mẹ đều dị họp 2 cặp gen và đều có kiểu hình hạt tròn, màu trắng giao 
phấn với nhau. Trong số các kiểu hình xuất hiện O' FI, số cây hạt dài, màu tím chiếm 4%. 
Biết mồi tính trạng do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng trội là 
trội hoàn toàn. Xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ. (không lập sơ đồ lai). 

Câu 8. (2,0 điểm) 

Trong các công nghệ tế bào được sử dụng trong tạo giống, loại công nghệ nào không tạo 
được giống mới? Giải thích. 

Câu 9. (2,0 điểm) 

Ở một loài thực vật 2n, do đột biến đã tạo cơ thể có kiểu gen Aaaa. 
a) Xác định dạng đột biến và giải thích cơ chế hình thành. 


1 



b) Đe gây đột biến dạng nêu trên, cần sử dụng loại hóa chất nào và tác động vào giai 
đoạn nào của chu kì tế bào? 

Câu 10. (2,0 điểm) 

Cho giao phối giữa cây có quả dẹt, hoa dở với cây quả dài, hoa vàng đều thuần chủng (P), 
thu đuợc FI đồng loạt quả dẹt, hoa dở. Cho FI tự thụ phấn, đời F 2 phân li kiểu hình gồm: 
56,25% cây quả dẹt, hoa đỏ: 

18,75% cây quả tròn, hoa đỏ: 

18,75% cây quả tròn, hoa vàng: 

6,25% cây quả dài, hoa vàng. 

Biết tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen điều khiển. 

a. Cho biết quy luật di truyền chi phối phép lai. 

b. Xác định kiểu gen của p và Fi. 

Câu 11. (1,5 điểm) 

Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tuong đồng của nhiễm 
sắc thể giới tính X; alen A qui định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vảy trắng. 
Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu đuợc F Ị toàn con vảy 
dở. Cho Fi giao phối với nhau, thu đuợc F 2 cỏ kiểu hình phân li theo tỷ lệ 3 con vảy dở: 1 
con vảy trắng, tất cả các con vảy trắng đều là con cái. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự 
biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi truờng. Neu cho F 2 giao phối ngẫu 
nhiên thi ở F 3 các con đực vảy đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? 

Câu 12. (1,5 điểm) 

Nêu những khó khăn và cách khắc phục khi chuyển gen của sinh vật nhân thực vào trong 
tế bào vi khuẩn. 

— HÉT — 


2 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 

KỶ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG TỈNH 

NĂM HỌC 2014 2015 


HƯỚNG DẪN CHẮM THI MÔN SINH HỌC BUỎI THI THỬ HAI 


Câu 

Y 

Nội dung 

Điểm 

1 

a. 

a. Huyết áp giảm vì: Khi mất nhiều nuớc và muối khoáng do bị tiêu 


l,5đ 

b. 

chảy, khối luong máu giảm nên huyết áp giảm. 

b. Huyết áp giảm kích thích bộ máy cận quản cầu tiết enzim renin. 
Renin biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II. Angiotensin II gây 
co động mạch thận giúp giảm tốc độ lọc ở cầu thận -> nuớc tiểu 

0,5 



giảm. 

0,5 



Angiotensin II kích thích vỏ tuyến trên thận tiết Aldosteron. 



Hoocmôn này tác động lên ống luợn xa, tăng cuờng tái hấp thu Na + và 
kéo nuớc vào theo. Ket quả là giảm bài xuất nuớc tiểu. 

0,5 

2 


Những yếu tố đã hồ trợ đế máu về tim là: 


l,5đ 


- Do trong tĩnh mạch có hệ thống van chỉ cho máu chảy một chiều từ 
mao mach trở về tim. 

0,5 



- Bao quanh tĩnh mạch có các co. Các co này co ép vào thành tĩnh mạch 
đẩy máu trong tĩnh mạch di chuyển. Vì nhò có các van nên việc đẩy 




máu của các co sẽ đẩy máu chảy môt chiều từ tĩnh mach về tim. 

- Hoạt động cử động hô hấp của các co lồng ngực (co hoành, co liên 

0,5 



sườn) tạo ra áp suất âm trong lồng ngực và có cả áp suất âm ở tim. Hai 
áp suất âm này sẽ góp phần hút máu trở về tim. 

0,5 

3 


Động vật nhai lại có nhu cầu cung cấp prôtêin thấp hon những nhóm 


l,0đ 


động vật ăn thực vật khác vì: 

- Động vật nhai lại có tiêu hóa vi sinh vật. Vi sinh vật đã phân giải 




xenlulôzo trong thức ăn của động vật nhai lại, lấy năng lượng, tăng sinh 
tạo ra lượng sinh khối lớn. Lượng sinh khối này chính là nguồn cung 
cấp prôtêin chủ yếu cho chúng. Vì thế, chúng không cần ăn nhiều các 
thức ăn giàu prôtêin vẫn có đủ prôtêin theo nhu cầu co thể. 

0,5 



- Động vật nhai lại có co chế tái sử dụng urê: Urê trong máu của động 
vật nhai lại ít được thải qua thận mà được biến đổi thành NH 3 sau đỏ 
cung cấp cho vi sinh vật ở dạ cỏ, vừa bổ sung nguồn nito cho vi sinh 
vât, cũng chính là bổ sung nitơ cho co thể. 


0,5 

4 

a 

a.- Thế vàng hình thành và phát triển ở giữa chu kì kinh nguyệt sau khi trứng 


2,0đ 


rụng tiết ra prôgestêrôn và ơstrôgen làm cho nồng độ prôgesrêrôn trong máu 
tăng lên. Thế vàng thoái hóa nếu trứng không được thụ tinh làm giảm nồng độ 




prôgesrêrôn trong máu. 

0,5 



- Nồng độ prôgestêrôn tăng lên làm dày niêm mạc tử cung, chuẩn bị đón hợp 
tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết ra FSH, LH, nang trứng không 




chín và trứng không rụng; Nồng độ prôgestêrôn giảm gây bong niêm mạc tử 
cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên lại 




tiết ra FSH và LH. 

0,5 


b 

b. Người ta có thế chết nếu hít phải co vì co khi tiếp xúc với hồng cầu sẽ 




chiếm chỗ của O 2 trong phân tử hêmôglôbin đế tạo thành một hợp chất bền 
chặt, khó phân li, làm hạn chế khả năng vận chuyến O 2 của hồng cầu nên nếu 




hít phải CO sẽ bi chết ngat vì thiếu Ot. 

Trong khi đó nếu hít phải CO 2 , CO 2 chỉ gắn vào glôbin trong phân tử 

0,5 


3 

















hêmôglôbin, không ảnh hưởng tới sự kết họp của Ơ 2 với Hb nên không nguy 
hiểm như hít phải co. Nồng độ CO 2 trong máu cao chỉ làm tăng nhịp tim và 
nhíp thở đế thải loai nhanh CO 2 ra khỏi cơ thế qua đường hô hấp. 

0,5 

5 

l,5đ 


- Giun đất: cơ thể nhỏ, hoạt động ít nên chúng chưa có cơ quan hô hấp, trao 

đổi khí trưc tiếp qua da. 

- Côn trùng: Kích thước nhỏ, hoạt động nhiều, đã có cơ quan hô hấp là hệ 

thống ống khí dần khí đến trao đối trưc tiếp với các tế bào. 

- Lưỡng cư: hô hấp bằng phổi và da. Phổi có cấu tao đơn giản. 

- Bò sát: Phối hoàn thiên hơn ở lưỡng cư. 

- Thú: Phế nang và mao mạch bao quanh phế nang làm tăng diện tích trao đối 

khí. Thế tích lồng ngực thay đối, tuy nhiên vẫn còn một ít không khí cặn khi 
hô hấp. 

- Chim: Hô hấp kép, có không khí giàu ôxi qua phối cả khi hít vào và thở ra, 

không có khí căn trong phối -> hiêu quả trao đối khí cao. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

6 

l,5đ 


Cây hoa trắng không có gen A, nên nó có thế thuộc một trong ba dạng đột 
biến là mất đoạn NST, lệch bội thế một hoặc đột biến gen. 

- Đột biến mất đoạn NST: Đoạn mất mang gen A. 

P: AA X aa 

Cơ thế AA, do đột biến mất đoạn NST nên hình thành giao tử có số 
NST n nhưng không mang gen A. Cơ thế aa giảm phân bình thường tạo giao 
tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử đột biến mất đoạn (không mang A) 
tao ra hop tử đôt biến có kiếu gen a ->hoa trắng. 

- Đột biến lệch bội thế một: Mất NST mang gen A. 

P: AA X aa 

Cơ thế AA, do rối loạn giảm phân nên cặp NST mang gen AA không 
phân li tạo nên giao tử (n+1) có gen AA và giao tử (n-1) không có gen A. Cơ 
thế giảm phân bình thường tạo giao tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử 
đột biến lệch bội (n-1) (không mang gen A) tạo ra họp tử đột biến lệch bội 
(2n-l) có kiếu gen a ->Hoa trắng. 

- Đột biến gen làm cho A thành a. 

P: AA X aa 

Cơ thế AA, do tác nhân đột biến làm cho gen A thành gen a nên cơ thế 
AA tạo ra giao tử A và giao tử đột biến a. Cơ thế aa giảm phân bình thường 
tạo giao tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử đột biến a tạo ra họp tử đột 
biến có kiểu gen aa -> Hoa trắng. 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

2,0đ 


Xác định kiếu gen, kiếu hình của bố mẹ: 

- p chứa 2 cặp gen dị hợp mang kiếu hình hạt tròn, màu trắng ->các tính trạng 
hạt tròn, màu trắng là trội hoàn toàn so với các tính trạng hạt dài, màu tím. 

Qui ước: A: hạt tròn; a: hạt dài. 

B: hạt màu trắng; b: hạt màu tím. 

- Fi có số cây hạt dài, màu tím chiếm tỷ lệ 4%, khác kết quả nếu các gen liên 

kết hoàn toàn và khác 6,25% nếu các gen phân li độc lập ->có ít nhất một 
trong hai cơ the p có hiên tương hoán vi gen. 

, db , A 

- Cây hạt dài, màu tím Fi có kiêu gen — chiêm tỷ lệ 4% mà p đêu dị hợp 2 

ab 

cặp gen nên Fi có thê được tạo thành từ các tô họp như sau: 

+ Trường họp 1: 4%ab//ab = 20%ab X 20%ab 

Giao tử ab = 20% nhỏ hon 25% là giao tử hoán vị ->p : Ab//aB (hạt 

tròn, màu trắng) X Ab//aB. (hat tròn, màu trắng). 

+ Trường họp 2: 4%ab//ab = 40%ab X 10%ab 

Giao tử ab = 40% lớn hơn 25% là giao tử hên kết ->p : AB//ab (hạt 
tròn, màu trắng). 

0,5 

0,5 


4 


















Giao tử ab = 10% nhỏ hơn 25% là giao tử hoán vị ->p : Ab//aB (hạt 
tròn, màu trắng). 

Suy ra P: AB//ab (hạt tròn, màu trắng) (tần số HVG=20%) X Ab//aB 

(hat tròn, màu trắng), (tần số HVG=20%). 

+ Truờng họp 3: 4%ab//ab = 50%ab X 8%ab 

Giao tử ab = 50% là giao tử do liên kết gen hoàn toàn tạo ra -> p : 
AB//ab (hạt tròn, màu trắng). 

Giao tử ab = 8% nhỏ hơn 25% là giao tử hoán vị ->p : Ab//aB (hạt 
tròn, màu trắng). 

Suy ra P: AB//ab (hạt tròn, màu trắng) X Ab//aB (hạt tròn, màu 
trắng), (tần số HVG=16%). 

0,5 

0,5 

00 <0 

<N 


Công nghệ nhân bản vô tính, cấy truyền phôi và nhân giống vô tính là 
những công nghệ không tạo được giống mới. Nguyên nhân là vì sự hình 
thành giống mới gắn liền với sư hình thành kiểu gen mới. 

- Nhân bản vô tính ở động vật là quá trình nhân lên các cá thể có kiểu 

gen quí hiếm mà không làm thay đổi kiểu gen của cơ thể cho nhân. Vì 
vây không tao đươc giống mới. 

- Cấy truyền phôi là hiện tượng một phôi được tách ra thành nhiều 

nhóm tế bào, mỗi nhóm tế bào phát triển thành một phôi và cấy phôi 
vào tử cung của con cái để phôi phát triển thành cơ thể . cấy truyền 
phôi chỉ giúp nhân nhanh giống động vật quý hiếm mà không tạo được 
giống mới. 

- Nhân giống vô tính của thực vật bằng nuôi cấy mô cũng không tạo ra 
giống mới mà nó chỉ tạo ra số lượng lớn cá thể có kiểu gen giống nhau... 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

9 

a. 

a) Aaaa: 


2,0đ 

b. 

* Lêch bôi thể 4 nhiễm (2n + 2). 

Cơ chế: 

- Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, 1 cặp NST nào đó không phân li -> 2 

loai giao tử: giao tử mang 2 NST (n+1) và giao tử khuyết nhiễm (n-1). 

- Thụ tinh: giao tử (n+1) của cặp NST này kết hợp giao tử (n+1) của cặp NST 

khác. 

*Tứ bôi (4n). 

- Cơ chế: NST nhân đôi, nhưng thoi phân bào không hình thành -> bộ NST 

tăng gấp đôi. 

- Nguyên phân: Hop tử 2n -> thê 4n. 

- Giảm phân: tao giao tử 2n, giao tử 2n X giao tử 2n -> hop tử 4n. 

b) Giai đoạn tác động: 

- Thường xử lí cônsixin vào pha G 2 của chu kì tế bào vì sự tống hợp các vi 

ống đế hình thành thoi phân bào xảy ra ở pha G 2 (vì NST đã nhân đôi -> xử lí 
cônsixin lúc này sẽ ức chế hình thành thoi phân bào -> tạo thế đa bội với hiệu 
quả cao). 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

10 

2,0đ 

a. 

a. Quy luật di truyền: 

+ Xét sự di truyền tính trạng hình dạng quả: 

F 2 phân li kiếu hình tỉ lệ quả dẹt: quả tròn: quả dài =9:6: 1. Tính trạng hình 

dạng quả được di truyền theo quy luật tương tác bố sung của 2 cặp gen không 

alen nhau. 

Quy ước: A-B-: quả dẹt 

A-bb; aaB-}quả tròn 
aabb: quả dài 

Fi: AaBb (quả dẹt) X AaBb (quả dẹt) 

F 2 : 9 A-B-: 9 quả dẹt 

0,25 


5 



















b. 


3 A-bb; 3 aaB-} 6quả tròn 

1 aabb: 1 quả dài. 

+ Xét sự di truyền tính trạng màu sắc hoa: 

Ft phân li hoa đỏ: hoa vàng = 3:1. Đây là tỉ lệ của quy luật phân li. 

Tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa vàng. 

Qui uớc: D: hoa đỏ ; d: hoa vàng 
Fi : Dd (hoa đỏ) X Dd (hoa đỏ) 

Fọ: 3D- : 3 hoa đỏ 

ldd : 1 hoa vàng. 

+ Xét kết họp sự di truyền cả hai tính trạng: 

Fi là những cá thế dị họp về hai cặp gen: (AaBb, Dd). 

Neu cả ba cặp gen phân li độc lập, F 2 sẽ phân li kiểu hình tỉ lệ (9 :6 :1)(3 :1) 

=27 :9 :18 : 6 : 3 :1 (mâu thuẫn đề). 

Theo đề, F 2 phân li kiểu hình tỉ lệ 9 :3 :3 :1 nên F 2 xuất hiện 16 kiểu tổ họp 
giao tử đực và cái của Fi, Fi tạo 4 kiểu giao tử với tỉ lệ bằng nhau. 

Fi dị họp ba cặp gen, khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử tỉ lệ bằng nhau. Điều 
này chứng tỏ gen quy định màu sắc hoa phải hên kết hoàn toàn với một trong 

hai gen quy định hình dạng quả. 

b. Xác định kiểu gen của p và Fi. 

F 2 xuất hiện kiểu hình quả dài, hoa vàng mang ba cặp gen đồng hợp lặn 
(aa,bb,dd), suy ra Fi tạo loại giao tử abd hoặc bad, vậy các gen đã liên kết 
theo vị trí đồng. 

Kiểu gen của Fi: Aa hoặc Bb . 

bd ad 


BD 

Nếu kiếu gen của Fi là Aa —— suy ra kiểu gen của p là: 

bd 

AA (quả dẹt, hoa đỏ) xaa^Ị- (quả dài, hoa vàng). 

BD bd 

Neu kiếu gen của Fi là Bb —— , suy ra kiếu gen của p là: 

ad 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


11 

l,5đ 


BB -k— (quả dẹt, hoa đỏ) X bb —- (quả dài, hoa vàng). 

AD _ ad _ 

Theo đề bài, con cái là XY, con đực là XX. 

P: X a Y(cái) X X A X A -> F,: Ìx A Y: lX A X a -> F 2 : lX a Y: 1X A Y: lX A X a : 
1X A X A . 


0,25 

ÕJ~ 

0,5 


12 

l,5đ 


F 2 X F 2 -> (3/4 X A : 1/4 x a ) X (1/4X A : 1/4 x a : 1/2Y) 

F 3 con đực đỏ (X A X~) = 3/4. 1/4 + 3/43/4 + 1/4.1/4 = 43,75%. 

+ Những khó khăn: 

- Hầu hết gen của sinh vật nhân thực là gen phân mảnh cho nên khi chuyến 

vào tế bào vi khuấn thì sau khi phiên mã không có giai đoạn biến đối mARN 
nên các đoạn intron cũng đuợc dịch mã, do đó phân tử prôtêin có cấu trúc 
không giống với phân tử prôtêin mong muốn. 

- Gen của sinh vật nhân thực có vùng prômôtơ (vùng khởi động) khác với 
vùng prômôto của gen vi khuấn nên enzim ARN polimeraza của tế bào vi 
khuấn thuờng khó có thế phiên mã đuợc gen chuyến vào nên gen sau khi 

chuyến thuờng không đuợc phiên mã để sinh tống họp prôtêin. 

+ Cách khắc phục: 

- Gen đuợc chuyến vào vi khuấn không có intron (do các đoạn intron đuợc cắt 

bỏ hoặc do đuợc phiên mã nguợc từ mARN truởng thành). 

- Gen đuợc chuyển vào sẽ có vùng prômôto của vi khuẩn để enzim ARN 

pôlimeraza dề dàng liên kết và khởi động phiên mã. 


0,5 


0,5 

0,5 

0,25 

0,25 


6 


















7 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

VĨNH PHÚC LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 

Môn: SINH - THPT chuyên 

ĐE THI CHINH THƯC Thòi gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. 

Ngày thi: 02/11/2012. 

Câu 1. Hãy cho biết những chất như estrôgen, prôtêin, ion, Ơ 2 qua màng sinh chất bằng cách nào? 

Câu 2. Vi khuấn nào có khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm H 2 S? Thực tế, ta nên dùng loại vi 
khuẩn nào đế xử lý môi trường ô nhiễm HiS? 

Câu 3. 

a. Tại sao để tống họp một phân tử glucôzơ, thực vật C4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so 
với thực vật C3? 

b. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A và B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ 
chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm, nhưng cường độ quang 
họp của cây B không thay đôi. Mục đích thí nghiệm này là gì? Giải thích? 

Câu 4. Ớ người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau và 
không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích? 

Câu 5. 

a. Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? 
Giải thích? 

b. Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyến bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho 
axit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào 
lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” 
đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biếu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc 
này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Neu như phân tử tARN bị đột biến này 
tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? 

Câu 6. Ớ một loài động vật, tính trạng độ dài lông chỉ có hai dạng là lông dài và lông ngắn, trong đó kiếu gen 
AA quy định lông dài, kiếu gen aa quy định lông ngắn. Cho con đực thuần chủng lông dài giao phối với con 
cái thuần chủng lông ngắn được Fi. Cho Fi giao phối ngẫu nhiên với nhau được F 2 có số con lông dài chiếm 
3/4 ở giới đực và 1/4 ở giới cái. Biện luận tìm quy luật di truyền và viết sơ đồ lai từ p đến F 2 . 

Câu 7. Trong một quần the ruồi giấm xét 2 cặp nhiễm sắc thể: cặp số I có hai locut (locut 1 có 2 alen, 
locut 2 có 3 alen), cặp số II có 1 locut với 5 alen. Trên nhiễm sắc thế X ở vùng không tương đồng có 2 
locut, mồi locut đều có 2 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn. Tính số kiếu gen tối đa được tạo 
thành trong quần thể liên quan đến các locut trên. 

Câu 8. Giải thích quá trình hình thành 2 loài mới từ 1 loài gốc bằng con đường sinh thái dưới góc nhìn 
của thuyết tiến hóa hiện đại? 

Câu 9. 

a. Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hoá là đúng hay sai? 
Giải thích? 

- Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi 
quần thể giao phối. 

- Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiếu gen thích nghi với môi trường. 

b. Nêu mối quan hệ giữa đột biến và giao phối theo quan điếm thuyết tiến hóa hiện đại? 

Câu 10. 

a. Những loài như thế nào có tiềm năng sinh học cao, loài như thế nào có tiềm năng sinh học thấp? 

b. Khi giảm kích thước quần thể con mồi thì kích thước quần thể vật ăn thịt cũng giảm theo, sau 
đó kích thước quần thế con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn. Giải thích? 

. .........Hết. . 

Giám thị không giải thích gì thêm 

Số báo danh . 


Họ và tên thí sinh. 







SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

VĨNH PHÚC LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 

Môn: SINH - THPT chuyên 


HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Gồm 3 trang) 


Câu 

Nội dung 

1 

- Estrogen có thế đi qua lóp kép photpholipit vì estrogen là 1 loai lipit. 

- Protêin qua màng bằng cách xuất nhập bào vì protein là phân tử có kích thước 

quá lớn. 

- Ion đi qua kênh protêin vì nó tích điên. 

- Oxi đi qua lớp photpholipit vi nó là phân tử nhỏ, không phân cưc. 

2 

* Nên sử dụng vi khuấn: 

- Vi khuẩn hóa tổng họp lấy năng lượng từ H2S 

H 2 S + 0 2 -+8+ H 2 0 + Q 
s + 0 2 + H 2 0 H2SO4 + Q 

H 2 S + co. + Q-+ CH.O + s + H.o. 

- Vi khuân quang tông họp sử dụng chât cho e là H 2 S (vi khuân lưu huỳnh màu lục, 
màu tía) 

H.s + CO. -> CH.O + s + H.o . 

* Thực tế: 

- Nên dùng vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, màu tía để xử lý môi trường ô nhiễm 

H 2 S.:........ 

- Vì vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, màu tía sử dụng H 2 S làm chất cho e trong quá 

trình quang họp và tích lũy s trong tế bào, còn vi khuẩn hóa tổng họp sử dụng H 2 S 
thì tao ra s hoăc H1SO4 giải phóng ra môi trường. 

3 

a. Theo chu trình Canvin, đế hình thành 1 phân tử glucozơ cần 18 ATP, nhưng ở 

thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài 18 ATP này còn cần thêm 6 ATP đế hoạt hoá 
axit piruvic (AP) thành phospho enol piruvic (PEP). 

b. 

- Muc đích của thí nghiêm là nhằm phân biêt cây C3 và cây C4. 

- Giải thích: 

+ Khi nhiệt độ và cường độ chiếu sáng tăng làm cho cây C3 phải đóng khí khống 
để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (trong 

thí nghiêm này là cây A). 

+ Trong khi đó cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao 
nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế cường độ quang họp của nó không bị 
giảm. 

4 

- Lượng máu ở hai tâm thất tống đi trong mỗi kì tâm thu bằng nhau trong trường 

hơp bình thường. 

Vì: Tuần hoàn máu thực hiện trong một vòng kín nên máu tống đi bao nhiêu thì 
nhận về bấy nhiêu. Theo quy luật Frank- Starling thì máu về tâm nhĩ nhiều sẽ 
chuyến đến tâm thất gây căng các cơ tim, cơ tim càng căng càng chứa nhiều máu 
sẽ co càng mạnh và lượng máu tống ra càng nhiều. Đây là cơ chế tự điều chỉnh của 
tim đảm bảo cho lương máu qua tâm thất hai bên luôn bằng nhau. 

- Lượng máu ở hai tâm thất tống đi trong mỗi kì tâm thu có thế không bằng nhau 

trong trường hơp bênh lí. 

Vì: Giả sử mồi kì tâm thu, máu từ tâm thất trái tống ra nhiều hon tâm thất phải thì 
máu sẽ bị ứ lại trong các mô gây phù nề, hoặc nếu ngược lại vì lí do nào đó tâm 
thất phải bơm nhiều mà tâm thất trái chỉ bơm đươc ít thì sẽ gây nên phù phối. 


- 1 - 




















5 

a. 

- ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mồi gen 

lai cho ra môt loai mARN. 

- Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa 

số lượng riboxom lại rất lớn và riboxom được dùng đế tống họp nên tất cả các loại 
protein của tế bào nên rARN có số lương nhiều nhất. 

b. 

- Codon mã hoá cho triptophan bình thường là 5’UGG3’ vì vậy, một Triptophan- 

tARN thường có bộ ba đối mã là 5’XXA3’. Nấu tARN mang một đột biến mà bộ 
ba đối mã này chuyến thành 5’UXA3’ thì nó sẽ nhận ra mã 5’UGA3’ là bộ ba mã 
hoá cho Triptophan thay vì là bô ba mã kết thúc. 

- Neu tARN đột biến được dùng đế dịch mã các gen bình thường thì ở nhiều gen, 

mã UGA vốn được hiếu là mã kết thúc sẽ được tiếp tục dịch mã thành Trp vào đầu 
COOH của chuỗi polipeptit và sự dịch mã sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi riboxom 
bắt gặp một bộ ba kết thúc khác như (UAA hoặc UAG). Vì vậy, chuỗi polipeptit 
đươc tao ra sẽ có chiều dài, dài hơn bình thường. 

6 

* Biện luận: 

- Tỉ lệ phân bố lông dài không đều ở hai giới tính đực và cái có thể liên quan với di 

truyền liên kết giới tính hay ảnh hưởng của giới tính đối với sự hình thành tính 
trang. 

- F 2 có tỉ lệ phân bố kiếu hình 3 lông dài : 1 lông ngắn ở giới đực và ngược lại ở 

giới cái. Điều này không thế hiện đối với tính trạng liên kết giới tính mà chỉ có với 
tính trang chiu ảnh hưởng của giới tính. 

- Ớ F 2 giới đực có tỉ lệ 3 lông dài: 1 lông ngắn chứng tỏ thể dị hợp biếu hiện lông 

dài từ đó suy ra thế di hơp ở giới cái biếu biên lông ngắn. 

* Sơ đồ lai: 

Pt/c: ổ lông dài (AA) X ặ lông ngắn (aa) 

F) : 100% Aa (ặ lông ngắn ; s lông dài). 

Fi X Fi : ặ lông ngắn (Aa) X s lông dài (Aa) 

F 2 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa 

Giới đực (á'): 3 lông dài : 1 lông ngắn 

Giới cái (ặ): 1 lông dài : 3 lông ngắn. 

7 

- Số kiếu gen tối đa được tạo thành trong quần thể ở cặp NST thường sô I là: 

2x3(2x3 + l) _ 91 

2 

- Số kiếu gen tối đa được tạo thành trong quần thể ở cặp NST thường sô II là: 

5(5+l)/2 = 15..... 

- Số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể ở cặp NST giới tính là: 

2x2(2x2 + l) „ „ 

v , + 2x2-14 . 

2 

- Tông sô loai kiêu gen là: 21 X 15 X 14 = 4410 (kiêu gen). 

8 

- Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xay ra ngay trong cùng 1 khu 

vưc đĩa lí. 

- Từ 1 loài ban đầu gồm 2 hay nhiều quần thể sống trong cùng 1 khu vực địa lí, 
mỗi quần thể thích nghi với 1 điều kiện sinh thái khác nhau (ổ sinh thái khác nhau) 


- Dưới tác động của các nhân tố tiến hóa (đột biến, CLTN...), làm thay đổi tần số 

alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

- Cơ chế cách li duy trì sự khác biệt đó -> hình thành nòi sinh thái -> hình thành 

các loài mới (khi xuất hiên cách li sinh sản). 

9 

a. 


- 2 - 





















- Sai, vì: Trong quần thế giao phối, alen lặn tồn tại cả ở trạng thái đồng hợp và dị 

hơp. Ớ trang thái di hơp thì alen lăn thường không bi CLTN đào thải. 

- Sai, vì: CLTN không trực tiếp tạo ra các kiếu gen thích nghi với môi trường mà 
chỉ sàng lọc và tăng dần tần số thích nghi nhất vốn đã tồn tại sẵn trong quần thể... 

b. Mối quan hệ: 

- Quá trình đột biến tạo ra các alen mới, qua giao phối tạo ra các tổ họp gen khác 

nhau, đồng thời phát tán các đôt biến ra quần thế. 

- Đột biến cung cấp nguyên liệu so cấp, giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp 

(biến dị tổ hợp) cho CLTN. Hai nhân tố đó đều góp phần tạo ra nguồn biến dị di 
truyền trong quần thể. 

10 

a. 

- Những loài sv có tiềm năng sinh học cao là những sv có số lượng đông, kích 

thước co the nhỏ, sinh sản nhanh, tuổi thọ thấp, chủ yếu chịu tác động của môi 
trường vô sinh ( rét, lũ lut, cháy). 

- Những loài sv có tiềm năng sinh học thấp là những sv có số lượng ít, kích thước 

cơ thế lớn, tuối thọ cao, sinh sản thấp, khả năng khôi phục kém, chủ yếu chịu tác 
đông của môi trường hữu sinh (dich bênh, kí sinh , săn bắt) . 

b. Vì: 

- Con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn do có tiềm năng sinh học cao hơn vật 

ăn thít. 

- Hơn nữa 1 khi một con vật ăn thịt chết thì có nhiều con mồi có cơ hội được sống 

sót hơn. 


Hết 













SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HOÁ 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
NĂM HỌC 2010- 2011 


ĐÈ CHÍNH THỨC 
Số báo danh 


MÔN THI: Sinh học 

LỚP 12 THPT 

Thời gian: 180 phút (không kế thời gian giao đề) 
Ngày thi: 24/3/2011 
Đe thi có 10 câu, gồm 2 trang 


Câu 1 (2,0 điểm). 

a) Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc điển hình ở sinh vật 
nhân sơ (vi khuẩn) với một gen cấu trúc điển hình ở sinh vật nhân thực. 

b) Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen có ý nghĩa gì cho sinh vật nhân 
sơ và sinh vật nhân thực? 

Câu 2 (2,0 điểm). 

a) Hãy nêu tên và chức năng của các enzim lần luợt tham gia vào quá trình nhân đôi 
(tái bản) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. coli. 

b) Ở lúa, bộ nhiễm sắc thể luỡng bội 2n = 24. Hãy tính số luợng nhiễm sắc thể trong 
các thể ba, thể ba kép. Có thể tạo ra bao nhiêu thể ba kép khác nhau ở lúa? 

Câu 3 (2,0 điểm). 

Một nhà nghiên cứu thu đuợc hai dòng ngô đột biến hạt trắng thuần chủng. Nguời ta 
muốn biết xem tính trạng hạt trắng ở hai dòng ngô đó có phải do cùng một locut gen hay do 
các đột biến ở các locut gen khác nhau quy định. 

Anh/chị hãy bố trí thí nghiệm để làm sáng tỏ mối quan tâm trên của nhà nghiên cứu. 
Giả thiết rằng tính hạt trắng do gen lặn quy định. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

Ở một loài động vật ngẫu phối, xét 1 gen gồm 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể 
thuờng. Tần số alen A của giới đực là 0,6 và của giới cái là 0,8. 

a) Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. 

b) Sau khi đạt trạng thái cân bằng di truyền, do điều kiện sống thay đổi nên tất cả các 
kiểu gen đồng họp lặn aa không có khả năng sinh sản. Hãy xác định cấu trúc di truyền của 
quần thể sau 3 thế hệ ngẫu phối. 

Câu 5 (2,0 điểm). 

a) Hóa xơ nang ở nguời là một bệnh di truyền do gen đột biến lặn (a) trên nhiễm sắc 
thể thuờng quy định và di truyền theo quy luật Men đen. Neu một cặp vợ chồng đều có kiểu 
gen dị họp tử (Aa) sinh đuợc ba nguời con, thì xác suất để hai trong ba nguời con của họ 
không bị bệnh là bao nhiêu? 

b) Tại sao bệnh di truyền do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X ở nguời lại dễ dàng 
phát hiện hơn so với bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thuờng? 


1 





Câu 6 (2,0 điểm). 

Bằng kĩ thuật tế bào người ta đã chủ động tạo các gia súc theo giới tính mong muốn. 

a) Người ta lấy ra khỏi dạ con một phôi bò 7 ngày tuổi, ở giai đoạn có 64 phôi bào, 
tách thành 2 nửa, sau đó lại cấy vào dạ con. Hai nửa này phát triển thành hai phôi mới và sau 
đó cho ra hai con bê. Kĩ thuật trên được gọi là gì? Hai con bê này có cùng giới tính hay khác 
giới tinh? Vì sao? 

b) Đe sớm xác định xem các phôi này sẽ cho ra bê đực hay bê cái người ta lấy từ phôi 
7 ngày tuổi 10 đến 15 phôi bào, nuôi cấy trong môi trường thích họp để tế bào phân chia. 
Làm tiêu bản các tế bào này sẽ có thể xác định trước giới tính của bê, vì sao? Kĩ thuật này có 
lợi gì cho chăn nuôi? 

Câu 7 (2,0 điểm). 

a) Nêu nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành 0 sinh thái trong quần xã. 

b) Kích thước quần thể có những cực trị nào? Tại sao quần thể dễ roi vào trạng thái 
suy giảm dẫn đến diệt vong nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu? 

Câu 8 (2,0 điểm). 

a) Hãy trình bày cơ chế hình thành loài mới bằng lai xa từ loài A có bộ NST 2n = 20 
và loài B có bộ NST 2n = 14. 

b) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc vào những 
yếu tố nào? Giải thích. 

Câu 9 (2,0 điểm). 

Dưới đây là trình tự các nuclêôtit trong mạch mang mã gốc của một đoạn gen mã hóa 
cấu trúc của nhóm enzim đêhiđrôgenaza ở người và các loài vượn người ngày nay: 

- Người: -XGA- TGT- TGG- GTT- TGT- TGG- 

- Tinh tinh: - XGT- TGT- TGG- GTT- TGT- TGG- 

- Gôrila: - XGT- TGT- TGG- GTT- TGT- TAT- 

- Đười ươi: - TGT- TGG- TGG- GTX- TGT- GAT- 

a) Từ các trình tự nuclêôtit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ 
giữa người với các loài vượn người? Giải thích lí do. 

b) Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh mối quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên. 

Câu 10 (2,0 điểm). 

Ớ tằm dâu, tính trạng màu sắc kén chịu sự kiểm soát của ba cặp gen Aa, li và Cc ở 
trên nhiễm sắc thể số 2, 9 và 12 tương ứng. Mỗi gen trội A hoặc C quy định kén trắng, 
nhưng tổ họp AC cho kén vàng. Gen trội I ức chế hoàn toàn sự biểu hiện màu vàng của kén. 
Gen trội B quy định tằm da khoang, alen b cho tằm da trơn. Khoảng cách giữa hai lôcut A và 
B trên nhiễm sắc thể là 20cM. 

Hãy tính tỉ lệ các kiểu gen và kiểu hình ở đời con (F i) trong hai phép lai sau: 

r , ^ AB ..« Ab .._ 

a) P: 9 iiCc X 0 —r-iicc 

ab Ab 

b) P: 9 42A-iicc X (9 T—iiCc 

Ab ab 

.HẾT. 


2 





SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO 
THANH HOÁ 

Đề chính thức 


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 
NĂM HỌC 2010- 2011 


MÔN THI: Sinh học 

LỚP 12 THPT 


Câu 


Nội dung 


Điểm 


(2,0 đ) 


a) Những điêm giông và khác nhau cơ bản giữa gen câu trúc điên hình ở 
sinh vật nhân sơ với một gen điển hình ở sinh vật nhân thực : 

* Giống nhau: Đeu gồm 3 vùng : vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết 
thúc. 

* Khác nhau : 


Sinh vật nhân sơ (0,5) 

Sinh vật nhân thực (0,5) 

- Vùng mã hóa liên tục (gen không 
phân mảnh) 

- Vì không có các intron nên gen 
cấu trúc ngắn. 

- Vùng mã hóa không liên tục, xen 
kẽ các êxôn là các intron (gen phân 
mảnh). 

- Vì có các intron nên gen cấu trúc 
dài. 


b) Ỷ nghĩa : 

* Cấu trúc không phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân sơ tiết kiệm tối 
đa vật liệu di truyền, năng luợng và thời gian cho quá trình nhân đôi ADN và 
phiên mã. 

* Cấu trúc phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân thực tiết kiệm vật chất 

di truyền : từ một gen cấu trúc quá trình cắt các intron, nối các exon sau 
phiên mã có thể tạo ra các phân tử mARN truởng thành khác nhau, từ đó 
dịch mã ra các chuỗi polipeptit khác nhau._ 


0,5 


1,0 


0,25 


0,25 


2 

(2,0 đ) 


a) Các enzim cơ bản lân luợt tham gia vào quá trình tái bản ADN ở E.colỉ 
gồm : 

- Enzim giãn xoắn (mở xoắn): làm phân tử ADN sợi kép giãn xoắn tạo chạc 
sao chép, sẵn sàng cho quá trình tái bản ADN. 

- Enzim ARN polimeraza (primaza): tổng họp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu 
quá trình tái bản ADN (bản chất đoạn mồi là ARN). 

- Enzim ADN polimeraza: đây là enzim chính thực hịên quá trình tái bản 
ADN. 

- Enzim ADN ligaza (gọi tắt là ligaza): Nối các đoạn Okazaki trên mạch 
ADN đuợc tổng họp gián đoạn để tạo thành mạch ADN mới hoàn chỉnh. 

b) , 

- Số NST ở thể ba: 2n + 1 = 25 

- Số NST ở thể ba kép: 2n + 1 + 1 = 26 

- Số thể ba kép có thể tạo ra là: cf 2 = 


12 ! 


2! (12-2)! 


= 66 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 


* Cách bố trí thí nghiệm : 

- Cho hai dòng ngô hạt trắng này giao phấn với nhau đuợc Fi. 

- Neu Fị dều cỏ hạt trắng thi chứng tỏ màu hạt trắng của hai dòng ngô nảy do 


0,5 

0,5 


1 




3 

(2,0 đ) 

các gen lặn cùng lôcut quy định. 

Ví dụ p : aa X aa -> F 1 : aa 

- Neu hạt đều có màu thì chứng tỏ màu hạt trắng của hai dòng ngô này do 
các gen lặn không alen quy định. 

Ví dụ p : aaBB (không màu) X AAbb (không màu) -> F 1 AaBb (có màu). 

0,25 

0,5 

0,25 

4 

(2,0 đ) 

a) Cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền 

- Tần số alen a ở giới đực là q(a) =1- 0,6 = 0,4 ; ở giới cái p(a) = 1- 0,8 = 0,2 

- Cấu trúc di truyền của quần thể F 1 sau khi ngẫu phối là : 

9 (0,8A : 0,2ấ) .(9(0,6A : 0,4a) = 0,48AA : 0,44Aa : 0,08aa 

- Tần số các alen của Fi: p(A) = 0,48 + 0,22 = 0,7 -> q(a) = 1- 0,7 = 0,3 

- Cấu trúc di truyền của quần thể F 2 : 

(0,7A : 0,3ấ)(0,7A : 0,3a) = Õ,49AA : Ọ,42Aa : 0,09ạa 

b) Cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ ngẫu phối khi kiểu gen aa 
không có khả năng sinh sản: 

- Áp dung công thức : q n = —-— trong đó, q n là tần số alen a ở thế hê n, q là 

1 + nq 

tấn số alen a truớc chọn lọc, n là số thế hệ ngẫu phối. 

- Ta có : q n = ———» 0,16 -> p n = 1- 0,16 = 0,84 

1+3.0,3 

- Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ 3 : 

0,7056AA : 0,2888Aa : 0,0256aa 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

5 

(2,0 đ) 

a) Xác suất để hai trong ba nguời con của họ không bị bệnh: 

- Cặp vợ chồng đều có kiểu gen dị họp (Aa) sinh ra con bình thuờng với xác 
suất là 3/4; sinh ra nguời con bị bệnh với xác suất là 1/4. 

- Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra 3 nguời con trong đó 2 bình thuờng, 

3» sỡõ 2 selố 27 

1 bi bênh là: .9 : jf : - » 0,422 

1!.2! 140 140 64 

b) Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X ở nguời dễ dàng 
phát hiện hon so với bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thuờng vì: 

Gen lặn trên NST thuờng chỉ biểu hiện khi cả 2 NST đều mang gen lặn, con 
trên NST X chỉ cần môt alen lăn đã biểu hiên trên kiểu hình ở nam giới 
(XY). 

0,5 

1,0 

0,5 

6 

(2,0 đ) 

a) - Kỹ thuật trên gọi là kĩ thuật cấy truyền phôi. 

- Hai bê con này giống nhu truờng họp sinh đôi cùng trứng, do đó chúng 
cùng giới tính. 

b) - Các tế bào này có bộ NST giống nhau, nếu mang cặp XX sẽ cho bê cái, 
nếu mang cặp XY sẽ cho bê đực. 

- Kĩ thuật này cho phép nhân nhanh giống gia súc theo giới tính phù họp với 
nhu cầu chăn nuôi. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

(2,0 đ) 

a) Nguyên nhân và ý nghĩa của việc hình thành 0 sinh thái: 

- Nguyên nhân: Cạnh tranh là nguyên nhân chủ yếu hình thành 0 sinh thái. 

- Ý nghĩa: Việc hình thành 0 sinh thái riêng giúp cho các sinh vật giảm cạnh 
tranh và nhờ đó có thể sống chung với nhau trong một sinh cảnh. 

b) - Kích thước quần thế có 2 cực trị: 

0,5 

0,25 


2 






+ Kích thước tối thiếu: Là số lượng cá thế ít nhất mà quần thế phải 

0,25 


có, đặc trưng cho loài. 

+ Kích thước tối đa: Là số lớn nhất các cá thế mà quần the có thế 
đạt được sự cân bằng với sức chịu đựng của môi trường 

0,25 


- Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong nếu kích thước 
quần thể xuống dưới mức tối thiểu, vì: 

+ Số lượng cá thể trong quần thể quá ít, sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, 
quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường. 

+ Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của các cá thể đực với cá 

0,25 

0,25 


thể cái ít. 


+ Số lượng cá thể quá ít -> giao phối gần thường xảy ra, làm giảm dần kiểu 
gen dị họp, tăng dần kiểu gen đồng họp, đe dọa sự tồn tại của quần thể. 

0,25 

8 

a) Cơ chế hình thảnh một loài mới từ loài A và loài B 


(2,0 đ) 

- Hình thành loài mới do lai xa nhưng không đa bội hoá : 



Loài A (2n = 20) X Loài B (2n = 14) —> Dạng lai Fi (n A + n B = 17): Dạng 



này bất thụ, nhưng nếu có khả năng sinh sản sinh dưỡng tạo nên quần thể 
hoặc nhóm quần thể tồn tại như một khâu trong hệ sinh thái —> hình thành 

0,5 


loài mới. 

- Hình thành loài mới do lai xa và đa bội hoá : 



Loài A (2n = 20) X Loài B (2n = 14) —> Dạng lai Fi (2n A + 2n B = 34): 
Dạng này có khả năng sinh sản hữu tính tạo nên quần thể hoặc nhóm quần 
thể tồn tại như một khâu trong hệ sinh thái —> hình thành loài mới. 

0,5 


b) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc 
vào : 

- Alen bị đào thải là trội hay lặn: chọn lọc chống lại alen trội thì nhanh chóng 
làm thay đổi tần số của alen trong quần the vì gen trội biểu hiện ra kiểu hình 
ngay cả ở trạng thái dị họp tử. Chọn lọc đào thải alen lặn làm thay đổi tần số 

0,25 


alen chậm hơn vì alen lặn chỉ bị đào thải khi ở trạng thái đồng họp. 

- Áp lực của chọn lọc : Neu áp lực chọn lọc càng lớn thì sự thay đổi tần số 

0,25 


các alen diễn ra càng nhanh và ngược lại. 

- Tốc độ sinh sản của loài. Neu loài có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn 
thì sự thay đổi tần số alen diễn ra nhanh và ngược lại. 

0,25 


- Loài đó là lưỡng bội hay đơn bội. Ở loài đơn bội tất cả các gen đều được 
biểu hiện ra kiểu hình nên sự đào thải các gen có hại diễn ra nhanh hơn ở các 

0,25 


loài lưỡng bội. 



a) Nhận xét và giải thích: 

- Đoạn mạch mang mã gốc của đoạn gen mã hóa cấu trúc của nhỏm cấu trúc 



của nhóm enzim đêhiđrôgenaza của tinh tinh khác ở người 1 bộ ba, gôrila 
khác người 2 bộ 3, đười ươi khác người 4 bộ ba -> tinh tinh có quan hệ họ 
hàng gần người nhất, sau đó đến gôrila, sau cùng là đười ươi. 

0,5 


- Mối quan hệ từ gần đến xa giữa người và các loài vượn người ngày nay 

0,5 

9 

theo trình tự: Người - tinh tinh - gôrila - đười ươi. 


(2,0 đ) 

- Các loài có họ hàng càng gần thì trình tự nuclêôtit trong đoạn gen mã hóa 
cấu trúc của enzim đêhiđrôgenaza càng có xu hướng giống nhau và ngược 
lại. Lí do là các loài vừa mới tách ra từ một tổ tiên chung nên chưa đủ thời 

0,5 


3 




gian đê CLTN có thê phân hóa tạo nên sự sai khác lớn vê câu trúc phân tử. 
b) Sơ đồ cây phát sinh phản ánh mối quan hệ nguồn gốc giữa các loài: 


Đười ươi 


Gôrila 


Tinh tinh 


Người 



Tổ tiên chung 


0,5 


10 

(2,0 đ) 


a) P: 


ặ ^iiCc 

ab 


X 


G: - ABÌC : -ABic : -abic : -abic 
4 4 4 4 


n. 1 AB-trv 
Fp - —— iiCc 

4 Ab 

(vàng, khoang) 


1 AB,__ 
— —— iicc 
4 Ab 

(trắng, trơn) 


'h Ab .. 

0 _ iicc 
Ab 

Abic 

i^iiCo : 
4 ab 

(vàng, trơn) 


1 Ab .. 

— —-iicc 
4 ab 

(trắng, trơn) 


-> 25% vàng, khoang : 50% trẳng, trơn : 25% vàng, trơn 

b) P: ặ ^-iicc X 

Ab 

G: Abic 


s ^iiCc 

ab 


AB ỈC = AB ic = abic = abic = 0,2 
AbiC = Abic = aBiC = aBic = 0,05 


Fũ 


0,25 


0,5 

0,25 


0,25 


AB 

0,2 — iiCc (kén vàng, da khoang) 
Ab 

Ab 

0,05 — iiCc (kén vàng, da trơn) 

Ab 

AB 

0,2-iicc (kén trăng, da khoang) 

Ab 

Ab 

0,05 — iicc (kén trăng, da trơn) 

Ab 

Ab 

0,2 —-iiCc (kén vàng, da trơn) 
ab 

Ab 

0,05—-iiCc (kén trăng, da khoang) 
aB 

Ab 

0,2 —-iicc (kén trăng, da trơn) 
ab 

Ab 

0,05 — iicc (kén trăng, da khoang) 
aB 

20%vàng, khoang: 25%vàng, trơn : 

30%trăng, khoang : 25%trăng, trơn 


0,5 


0,25 


* Lưu ỷ: 

- Câu 2a: HS trình bầy đủ các loại enzim nhung không đúng trình tự tái bản thì trừ 
0,25 điểm. 

- HS làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm nhu đáp án. 


4 




